Vũ Trụ Trong Một Nguyên Tứ 


T rong mỗi nguyên tử từ các giới của vũ trụ, 
Có tôn tại một biển khổng lô các hệ thông thể giới 


(Kinh Đại-Phương-Quảng Hoa Nghiêm) 


Xin hồi hướng tất cả công đức cho mọi chúng sinh hữu tình. 


HI1S HOLINESS THẺ 


DĐalai Lama 


cêt 


THE LĨNIVERSE 
IN A SINGLE ÄTOM 


° s 


+ 


THE CONVERGENCE OF ŠSCIENCE 
° ND ŠPIRITUALITY 


_#2À/ tài 





MonecAx RoAp Books 


Vew Fark 


Con xin cảm tạ đức Dalai Lama đã cho phép chuyển dịch 
sách này. 


Trong lúc dịch, khó tránh khỏi các lỗi lầm — Người dịch xin hoàn toàn 
nhận lôi và xin cảm tạ sự tha thứ hay phê phán của người đọc. 


Namo ShakyamunI. 
Làng Đậu 


©Bản Quyền Thuộc về Đức Đạt-lai Lạt-ma 


Cảm Tạ 


Chúng con xin chân thành đảnh lễ và cảm tạ đến đức Dalai Lama 
người đã dành hâầu hết thời gian của cuộc đời để hoằng hóa giáo pháp 
từ bị của đức Phát với mong muốn đem lại hạnh phúc thật sự cho 
chúng sinh. Xin kính dâng lên Ngài bản dịch của quyển sách. 


Xin ghi ơn đến học giả TS Thupten Jinpa, thành viên của ban giám đốc 
Học Viện Tâm Thức và Đời Sông, dịch giả của bản Anh ngữ của tác 
phám đã tận tình trao đôi chỉ dân các chỉ tiết liên quan đến sách này. 


Xin cảm tạ GŒS TS Alan Wallace viện trưởng Học viện Santa Barbara 
về Các Nghiên Cứu về Ý thức, thành viên danh dự của Học Viện Tâm 
Thức và Đời Sống đã hoan hỉ nhận viết lời mở đâu dành riêng cho bản 
dịch sang việt ngữ này. 


Chân thành cảm ơn tất cả các đạo hữu, và anh chị làm việc rong 
những tô chức khác nhau đã góp phản phô biên đăng tải, qua đó, đem 


3 


các lời giáo huán và các ý kiên dạy trong sách này đến với đại chúng 
và các đồng nghiệp đang làm việc trong các ngành khoa học khác 
nhau. 


Xin cảm tạ đến TS Cao Xuân Hiếu và PGS TS Nguyễn Hoàng Hải đã 
chấp thuận đọc và điều chỉnh bản thảo. 


Trong bản dịch này, chúng tôi đặc biệt xin cảm tạ đạo hữu Tuệ Tâm đã 
giúp chúng tôi điêu chỉnh nhiêu sai sót về mặt chính tả. 


Sách này cũng không thể hình thành được nếu không có sự tham dự 
của tát cả độc giả ở khắp nơi. Xin cảm ơn tát cả. 


Foreword 
B. Alan Wallace 

Although Buddhism 1s widely regarded as a religlon, 1t 1s one of the 
great knowledge tradiions of the world, based on experlence and 
reason, rather than unquesfioning reliance upon divine authority. For 
centuries 1t has come 1nto conversatlon with other spIritual traditlons 1n 
Asia, such as Hinduism, Confucianism, and Taoism, which had thetr 
own competing views of realiy. But during the modern era, the 
dominant system of rational inqurry and knowledge of the natural 
world 1s modern sclence, so 1ƒ Buddhism 1s (to mainfain 1(s stafus as a 
rIgorous traditlon of empirical and ratlonal Inqurry, 1t must come head- 
to-head with sclence. 

Thịs 1s precisely what His Holiness the Dalai Lama does In The 
Umiverse in a Single Atơm. While the book opens with a very personal 
narrative of His Holiness”s early encounter with sclence, as he proceeds 
to discuss the relationship between Buddhism and modern physics and 
cosmology, biology, the cogmitive sclences, and ethics, we see a 
brilliant mind at work grappling with many of the most pressing 1ssues 
facing humamity today. 

The Interface between Buddhism and the physical sclences 
takes place largely at a philosophical level, probing 1nto the nature of 
the origins of the universe and the ultimate nature of matter. Had this 


Iinterdisciplinary I1nvestigatlon taken place In the nineteenth century, 


5 


when Newtonian physics seemed to be the final word, the comparIson 
with Buddhism would have been fatrly trivial. But with the rise of 
relativity theory and quantum physics, the nature of the physical 
universe and 1(s relatlon to the ways sclenfIsts InvesfIigate 1t have been 
fundamenftally reappraised. Is 1t any longer meaningful to try to 
describe the universe Independently of our systems of measurement? Is 
matter the ultimate constituent of the natural world, or does the very 
concept of matter emerge out of something more fundamenfal, namely, 
informatlon? With his long-standing 1nterest in physics and his many 
personal encounfters with eminent physIcIsts of the twentieth century, 
His Holiness brings great depth and maturity of thought to these 
profound questions, showing how Buddhist philosophy, particularly 
that of the Middle Way propounded by NagarJuna, may shed light on 
this 1ssues. 

While breakthroughs In physics were prominent during the 
twentieth century, many people now believe that biology holds the keys 
to the most Important discoveries for the present century. The theory of 
evolution has become central to the entire discipline of blology today, 
and 1t 1s usually presented as a purely material process, though 
sclenfIsts and theologlans continue to argue about the plausIbility of an 
“intelligent design” by an omniIpotent Creator. Here His Holiness enters 
ths controversial field by discussing Buddhist views of karma, 


examining how they may be compatible with the emergence of senfIlent 


6 


life on our planet. This 1s an Important alternative view to the standard 
debates between strict materlalists and theIsts, for Buddhism reJects 
both the belief that the natural world 1s equIvalent to the material world 
and the belief In a supernatural Creator who designed and controls the 
natural world. 

One of the great areas of 1nterest 1n the cognitive sclences today 
1s the nature and orIgins of consciousness 1n nature at large and In 
human beings specifically. While extraordinay sclentific progress has 
been made In terms Of Investigating the neural functions that confrIbute 
to the emergence of conscIousness and speciIfic mental processes, the 
actual nature of mental events and the necessary and sufficient causes 
for their emergence remains a mystery. The mind has always been a 
central concern of Buddhism, for 1t plays a central role in each of the 
Four Noble Truths of suffering, 1ts orIgIns, 1ts cessation, and the path to 
I{š cessatlon. Unlike modern sclence, Buddhism has developed and 
refined extremely sophisticated means of observing the mind directly 
and experienfially Investigating 1s origins, 1s relatlon to the rest of the 
world, and 1s potentials. In his discussion of the specrum of 
conscilousness, His Holiness shows Buddhism at 1s full strength, 
makIng one sfartling assertlon after another, many of them challenging 
the most fundamenfal materialistic beliefs about the mind and 1(s role In 


nature. 


Buddhism's Involvement with understanding the mind 1s 
essentially pragmatic, for the central theme of the Buddhaˆs teachings 
1s the overcoming of suffering and Its source. The core structure of the 
Buddhist path consists of ethics, menfal trainng through medifation, 
and the cultivaton of wIisdom by way of contemplative Inqguiry. The 
entire path 1s based on ethics, and this has become an Increasinply 
Important 1ssue in modern sclence as well, particularly in the field of 
genetics. Once again His Holiness brmngs his keen mind and 
compassionate heart to the questlons being raised In modern biology 
and genetic engineering, showing how sclence and spirituality may 
complement each other. It Is only through such mutually respectful 
collaboration and cooperation between sclence and the great religlons 
of the world that humanmity can fully address the many pressing 
challenges that we face today. It would be hard to find a wIser or more 
compasslonate mentor to guide us 1n this quest than HIs Holiness, the 


XIVth Dalai Lama. 


Lời Mỡ Đầu của GS. TS. B. Alan Wallace 
(Lời Việt do Làng Đậu biên dịch) 


Mặc dù được xem như là một tôn giáo, thì Phật giáo vẫn là một trong 
các truyền thống tri kiến vĩ đại nhất của thế giới, được dựa trên cơ sở 
về trải nghiệm và lập luận hơn là việc tin tưởng không điều kiện vào 
thần quyên. Trong nhiều thế kỷ, đạo Phật đã đối thoại với các truyền 
thống khác ở châu Á như là Ấn giáo, Không giáo và Lão giáo, đó là các 
truyền thống vốn có các luận điểm riêng về thực tại. Nhưng đến kỷ 
nguyên mới này, thì sự thống trị lại thuộc về khoa học hiện đại vốn là 
một hệ thống truy cứu và tri kiến về thế giới tự nhiên một cách có lập 
luận, cho nên nếu muốn duy trì vị thế sẵn có như là một truyền thống 
thực nghiệm và tập luận truy cứu nghiêm cân, thì Phật giáo phải đối 
mặt với khoa học. 

Đây chính là điều mà Thánh đức Dalai Lama thực hiện qua tác 
phẩm Vñ Trụ Trong Một Nguyên Tử. Trong khi quyên sách mở ra với 
lời tự thuật cá nhân về việc sớm chạm trán với khoa học, tức là việc 
Ngài tiến hành thảo luận về mối quan hệ giữa Phật giáo với vật lý hiện 
đại cũng như là với vũ trụ học, sinh học, các khoa học về tư tưởng, và 
đạo đức, thì chúng ta tìm thấy được ở Ngài một tâm trí sáng chói trong 
công việc khi vật lộn với hầu hết các nan đề thúc bách mà loài người 


đang đối mặt ngày nay. 


Phật giáo và các khoa học vật chất có giao diện to lớn với nhau 
trên nhiều mức độ triết lý, thăm dò bản chất về nguồn gốc của vũ trụ, 
và bản chất tối hậu của vật chất. Nếu sự nghiên cứu vốn bao gồm nhiều 
ngành học này diễn ra trong thế kỷ thứ 19, khi mà tưởng chừng Cơ học 
cô điển đã đạt đến lời chung kết, thì việc so sánh với Phật giáo sẽ 
không đáng kể. Song, bởi do sự hình thành của thuyết tương đối và vật 
lý lượng tử, thì bản chất của vũ trụ vật lý và mối quan hệ với những 
phương cách mà các nhà khoa học nghiên cứu vũ trụ này đã phải được 
đánh giá lại một cách nền tảng. Thật có ý nghĩa gì chăng khi cố gắng 
mô tả vũ trụ một cách độc lập bằng các hệ thống đo lường của chính 
chúng ta? Phải chăng vật chất là cấu trúc tối hậu cho thế giới tự nhiên 
hay phải chăng chính khái niệm về vật chất được thoát thai từ một điều 
chỉ đó cơ bản hơn, cụ thể là thông tin [sự định danh]? Với sự quan tâm 
từ lâu trong vật lý và nhiều tiếp xúc cá nhân với các nhà vật lý lỗi lạc 
của thế kỷ XX, Ngài mang đến một mức sâu sắc tuyệt vời và một sự 
trưởng thành về mặt tư tưởng cho những câu hỏi thâm thúy, thể hiện 
phương cách mà triết lý Phật giáo, đặc biệt là thuyết Trung Đạo được 


đề ra bởi thánh giả Long Thụ, có thê làm sáng tỏ các vấn đề này. 


Trong lúc những đột phá vật lý đã nổi bật vào thế kỷ XX, thì 
nhiều người hiện nay tin rằng sinh học đang nắm giữ chìa khóa cho 
những khám phá quan trọng nhất trong thế kỷ hiện nay. Lý thuyết tiến 


hóa đã trở thành trung tâm của toàn thể bộ môn sinh học ngày nay, và 


10 


nó thường được trình bày như là một tiễn trình vật chất thuần túy, mặc 
dù các nhà khoa học và thần học vẫn tiếp tục tranh luận về các khả 
năng xảy ra của một “thiết kế thông minh” từ một đắng Tạo Hóa toàn 
năng. Ở đây Ngài đi vào lĩnh vực đầy tranh cãi này bằng việc thảo luận 
quan điểm của Phật giáo về nghiệp, kiểm tra cách thức mà chúng có thê 
tương thích với sự nảy sinh của đời sống chúng sinh trên hành tỉnh của 
chúng ta. Đây là một tầm nhìn quan trọng khác so với các cuộc tranh 
luận chuẩn giữa giữa các nhà duy vật triệt để và các nhà thần học, vì 
Phật giáo bác bỏ cả lòng tin rằng thế giới tự nhiên tương đương với thế 
giới vật chất lẫn lòng tin vào một Đắng sáng tạo toàn năng người thết 
kế và thống trị thế giới tự nhiên 

Một trong những mãng gây hứng thú lớn của các khoa học tư 
tưởng ngày nay thuộc về bản chất và nguồn gốc của ý thức trong thiên 
nhiên rộng lớn và đặc biệt là trong con người. Trong khi tiến bộ phi 
thường của khoa học đã được thực hiện trong các khuôn khổ về việc 
nghiên cứu những chức năng thần kinh góp phần vào sự xuất hiện của ý 
thức và các tiến trình tinh thần cụ thể, thì bản chất thực tế của các sự 
kiện tỉnh thần này và những nguyên nhân cần và đủ cho sự nảy sinh của 
chúng vẫn còn là một bí ẩn. Tâm luôn luôn là một mối quan tâm chủ 
yêu của Phật giáo, vì nó đóng một vai trò trung tâm trong từng chân lý 
của Tứ Diệu Đề về đau khổ, nguồn gốc của đau khổ, sự chấm dứt của 
khổ đau, và đạo pháp đến sự diệt khổ. Không giống như khoa học hiện 


đại, Phật giáo đã phát triển và tỉnh lọc nên các phương tiện cực kỳ tỉnh 


II 


tế của việc quan sát tâm trực tiếp và thâm tra một cách chứng nghiệm 
nguồn gốc của nó, quan hệ của nó với phần còn lại của thế giới, và tiềm 
năng của nó. Trong thảo luận về phổ của ý thức, đức Dalai Lama chỉ ra 
rằng Phật giáo với toàn bộ sức mạnh của nó, tạo được hết khẳng định 
gây ngạc nhiên này đến khẳng định gây ngạc nhiên khác. Nhiều điều 
trong số đó thách thức đến các tín điều duy vật nền tảng nhất về tâm và 
vai trò của tâm trong tự nhiên. 

Sự tham gia của Phật giáo với hiểu biết về tâm chủ yêu là chứng 
nghiệm, vì chủ đề chính của các giáo huấn của đức Đức Phật là việc 
vượt qua đau khổ và nguồn của đau khổ. Cấu trúc cốt lõi của lộ trình 
Phật giáo bao gồm giới, định, và tuệ bằng cách truy cứu quán chiếu. 
Toàn bộ lộ trình hoàn toàn dựa trên giới luật, và điều này cũng đã trở 
thành một vấn đề ngày càng quan trọng trong khoa học hiện đại, đặc 
biệt là trong lĩnh vực đi truyền học. Một lần nữa Ngài mang tâm trí bén 
nhạy và trái tim từ bi của mình đến với các vấn đề được nêu ra trong 
sinh học hiện đại và kỹ thuật di truyền, chỉ ra cách thức làm thế nào để 
khoa học và tâm linh có thể bổ sung cho nhau. Chỉ có thông qua sự 
cộng tác tôn trọng lẫn nhau và sự bắt tay giữa khoa học với các tôn giáo 
lớn trên thế giới thì nhân loại mới hoàn toàn có thê giải quyết nồi 
những thách thức nhiều bức xúc mà chúng ta phải đối mặt ngày hôm 
nay. Thật sự khó tìm thấy một người cô vấn thông tuệ hơn hay nhiều từ 
bi hơn đề hướng dẫn chúng ta trong nhiệm vụ này như là với Thánh 


đức Dalai Lama thứ XIV 


12 


Dẫn Nhập 


Tôi chưa bao giờ tự đảo tạo mình trong khoa học. Kiến thức của tôi chủ 
yêu có được từ việc đọc tin tức về các đề tài khoa học quan trọng trong 
các tạp chí như là tờ Newsweek, hay từ việc nghe các tường thuật của 
Thế Giới Vụ Đài BBC, và sau này, là từ việc đọc các sách giáo khoa về 
thiên văn. Hơn 30 năm qua, tôi vẫn tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ riêng tư 
và nhiều hội đàm với các nhà khoa học. Trong các lần gặp này, tôi luôn 
có năm bắt ý tưởng khoa học bên dưới của các mô hình và các phương 
pháp cũng như là nằm được nội dung hàm ý của các lý thuyết đặc biệt 
hay các phát kiến mới. Tuy nhiên, khi tư duy sâu vào trong khoa học, 

tôi không chí nghĩ đến các nội dung của nó để hiểu được thực chất mà 
còn mà cả đến vấn đề quan trọng hơn là liệu nó ảnh hưởng đến đạo đức 
và các giá trị nhân bản ra sao. Các lãnh vực khoa học mà tôi đã đang 
khảo sát trong suốt nhiều năm trời là vật lý hạt cơ bản, vũ trụ học, và 
sinh học, trong đó bao gồm cả thần kinh học và tâm lý học. Với tiền đề 
là sự rèn luyện trí tuệ cúa chính bản thân mình trong tư tưởng Phật 
giáo, tôi vân thường kinh ngạc về mối tương giao giữa các quan điểm 
Phật giáo mấu chốt và các ý tưởng khoa học chính yêu. Tập sách này 
là kết quả của thời gian dài suy tư về điều đó và của cuộc hành trình trí 
tuệ của một tăng sĩ Phật giáo Tây Tạng đến với thế giới các buồng bọt, 
các máy gia tốc hạt, và fMRI (máy ảnh chức năng cộng hưởng từ)" 


1 Buông bọt (bubble chamber) là thiết bị để ghi lại vết dịch chuyển của quỹ đạo 
(thay đổi) của các hạt vật lý. Trong thực tế, các buồng bọt vật lý có dạng hình ống lấp 
đầy bởi một loại chất lỏng (thường là hydrogen lỏng) được nung nóng lên đến gần độ 
bốc hơi của chất lỏng đó. Khi hạt vật lý bay vào buồng, thì có một piston kéo nhanh ra 
làm mở rộng thể tích của bưồng do đó giảm áp suất buồng một cách đột ngột. Hậu 
quả là chất lỏng bị quá nóng (hơn nhiệt độ bốc hơi thường có của nó tại cùng áp suất) 
nên chuyển pha thành dạng siêu cân bằng (hay còn gọi là cân bằng địa phương). Các 
hạt vật lý dịch chuyển (theo quỹ đạo đặc trưng của nó) sẽ tạo ra một vệt ion hoá bao 
bọc đường dịch chuyển của hạt này, vệt này phủ quanh bởi chất lỏng bị bốc hơi và 
tạo thành các bọt (bong bóng) cực nhỏ. Mật độ của bọt bao bọc đường chuyển động 
của hạt vật lý tỉ lệ với năng lượng mà nó truyền vào buồng bọt. Dựa vào đó người ta 


13 


Nhiều năm sau khi lưu vong tại Ẩn-độ, tình cờ nhận một lá thư mở 
được viết từ thập niên 1940 dành cho các trí sĩ Phật giáo Tây Tạng. Nó 
đã được viết bởi Gendùn Chöphel”, một học giả Tây Tạng; ông này 
chẳng những uyên bác tiếng Phạn mà cũng là người duy. nhất trong giới 
trí sĩ Tây Tạng đương thời rất thành thạo Anh ngữ. Ông ta đã châu 
du khắp vùng Anh-Ấn, Afganishtan, Nepal và Sri Lanka trong thập 
niên 1930. Lá thư này được viết để hướng tới dịp kết thúc chuyên đi 12 
năm; nó thật sự làm tôi hết sức ngạc nhiên. Nó cho thấy rõ về nhiều 
lĩnh vực mà trong đó có thể có cuộc đối thoại đầy ích lợi giữa Phật giáo 
và khoa học hiện đại. Tôi phát hiện ra rằng nhận xét của Gendũn 
Chöphel thường trùng hợp một cách đáng chú ý với nhận xét của tôi. 
Điêu đáng tiếc là lá thư này đã không thu hút được sự chú ý xứng đáng, 
một phần là vì lá thư đã không được phổ biến đúng mực ở Tây Tạng 
trước khi tôi rời nơi đó vào năm 1959. Nhưng tôi thấy ấm lòng vì rằng 
hành trình của tôi vào thế giới khoa học đã có được một người trong 
cùng truyền thống (Phật giáo) Tây Tạng với tôi đi trước. Hay hơn cả là 
vì Gendũn Chöphel đến từ Amdo, quê nhà của tôi. Thời điểm bắt gặp 
được lá thư đã được viết như thế này sau nhiều năm thật sự gây ấn 
tượng. 


Tôi nhớ lại một cuộc đàm thoại không dễ dàng chỉ vài năm trước đó 
giữa tôi với một phụ nữ Hoa Kì lây chông Tây Tạng. Nghe tin tôi hứng 
thú trong khoa học và chủ động tiên hành đôi thoại với các nhà khoa 





có thể quan sát và đo đạc được các hướng chuyển động cũng như các đặc tính vật lý 
khác. "Bubble_chamber”. Wikipedia. Truy cập: 29/07/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Bubble_chamber> 
Máy gia tốc hạt (particle accelerator) là thiết bị vật lý nhằm tăng tốc của các hạt vật 
lý lên mức độ đáng kể. *Particle_accelerator”. Wikipedia. Truy cập: 29/07/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Particle_accelerator> 
fMRI là chữ viết tắt của cụm từ "functional magnetic resonances imaging". 
"Functional magnetic resonance imaging”. Wikipedia. Truy cập: 29/07/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Functional_magnetic_resonance_imaging> 
1 Amdo Gendũn Chöphel (1903-1951) là một gương mặt sáng tạo và có nhiều tranh 
cãi, ông là một trong những học giả lớn của Tây Tạng nửa đầu thế kỉ 20. "*Gedun 
Chophel”. Gedun Choppel. Truy Cập: 29/07/2009 
<http://www.gdqpzhx.com/english/> ) 

14 


học, bà â ấy đã cảnh báo tôi về sự nguy hiểm mà khoa học đặt ra cho sự 
sông còn của Phật giáo. Bà nói với tôi Tằng lịch sử minh chứng một sự 
thật rằng khoa học chính là "sát thủ" đối với tôn giáo và khuyên bảo tôi 
thật sự sẽ không khôn ngoan nếu đề cho Dalai Lama mưu cầu tình bằng 
hữu với những ai đại điện trong chuyên nghiệp (khoa học) này. Để 
thực hiện hành trình đi vào khoa học tôi giả định rằng mình có vào 
hang cọp mới bắt được cọp con], Quyết đoán của tôi trong việc mạo 
hiểm vào khoa học dựa trên cơ sở tin tưởng là trong khoa học cũng như 
Phật học thì việc hiểu biết về bản chất của thực tại được theo đuổi bằng 
ý nghĩa của việc khảo cứu biện bác: nếu phân tích khoa học chứng 
minh một cách thuyết phục rằng các luận điểm Phật giáo nào đó là sai 
thì chúng ta phải chấp nhận phát giác đó của khoa học và từ bỏ các luận 
điểm này. 


Vì là người có tâm hồn không phân biệt quốc gia, nên một phẩm chất 
của các nhà khoa học khiến tôi hầu như nhích lại gần hơn với họ, đó là 
ước muốn đáng kinh ngạc của các nhà khoa học nhằm chia sẻ kiến thức 
cùng nhau bất kê biên giới quốc gia. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh 
lạnh, khi mà nền chính trị thế giới bị phân cực đến mức độ nguy hiểm, 
tôi vẫn thấy các nhà khoa học từ các khối Đông và Tây sẵn lòng để liên 
lạc nhau trong những cách thức mà các nhà chính trị không thể tưởng 
ra được. Tôi đã cảm thấy một sự công nhận ngầm trong tinh thần này 
về sự thống nhất của nhân loại và một sự phóng khoáng về sở hữu của 
tri thức. 


Động lực của mối quan tâm của tôi đến với khoa học có nhiều hơn tính 
cách cá nhân. Ngay cả trước khi ty nạn, thì điều hiển nhiên cho tôi và 
cho nhiều người về nguyên nhân đàng sau của thảm kịch chính trị ở 
Tây Tạng là vì sai sót của nó trong việc mở cửa để hiện đại hoá. Ngay 
sau khi đến Ẩn-độ, chúng tôi đã thiết lập các trường học cho trẻ em ty 
nạn với chương trình học hiện đại, trong đó lần đầu tiên nó bao gồm cả 


1 Dịch từ thành ngữ "s#/& your neck ouf' có hai nghiã chính một là dám tiến hành 
điều nguy hiểm, nghiã khác là dám cho ý kiến mà người khác không muốn hay không 
dám nói ra. 


15 


giáo dục khoa học. Từ đó tôi nhận ra điểm mẫu chốt cho việc hiện đại 
hoá thuộc vào sự khai mào của giáo dục hiện đại, và trọng tâm của giáo 
dục hiện đại phải là việc năm bắt được khoa học và công nghệ. Sở 
nguyện cá nhân về đề án giáo dục này đã dẫn dắt tôi đến ngay cả việc 
khuyến khích các học viện tu sĩ, nơi mà vai trò chủ yếu là giảng dạy 
Phật học, hãy đưa khoa học vào chương trình đào tạo của họ. 


Khi hiểu biết về khoa học càng mở rộng hơn thì tôi cũng càng thấy rõ, 
nếu chỉ nói về thế giới vật lý, thì có nhiều lãnh vực của tư tưởng Phật 
giáo truyền thống mà tại đó các giải thích và thuyết lý của chúng tôi là 
cơ bản khi so sánh với những giải thích và lý thuyết của khoa học hiện 
đại. Nhưng đồng thời, ngay cả tại các : quốc gia CÓ nên khoa học phát 
triển cao, thì rõ ràng con người cũng vẫn phải tiếp tục trải qua khổ đau 
đặc biệt là ở mức độ tâm lý và xúc cảm. Lợi ích vỹ đại của khoa học là 
nó có thê góp phần to tát vào việc giảm nhẹ các đau đớn ở mức độ thể 
chất. Nhưng chỉ có thể bằng việc nuôi dưỡng các phẩm chất của nhân 
tâm và sự chuyển hoá của các thái độ thì ta mới có thể bắt đầu định 
hướng đến và vượt qua đau khổ về tinh thần của mình. Nói cách khác, 
việc nâng cao các giá trị nền tảng của con người thật thiết yếu cho truy 
tầm cơ bản của chúng ta đến với hạnh phúc. Do đó, từ góc nhìn về phúc 
lạc con người, khoa học và tâm linh không thê không có tương quan. 
Chúng ta cần cả hai, bởi vì sự thuyên giảm của đau khổ phải được diễn 
ra ở cả mức độ thể chất lẫn tâm lý. 


Sách này không phải là một cố gắng để thống nhất khoa học với tâm 
linh (chăng hạn như với Phật giáo, thứ mà tôi biết nhiều nhất) mà là 
một nỗ lực đề thẩm tra hai ngành quan trọng của nhân loại nhằm mục 
đích phát triển một phương thức toàn diện và tổng hợp hơn đề tìm hiểu 
thế giới xung quanh ta, là phương thức sẽ thăm dò sâu xa vào chỗ thấy 
được và chỗ chưa thấy được, thông qua sự phát hiện của các chứng cớ 
được hỗ trợ bởi lập luận. Tôi không có ý nêu ra một khảo luận uyên bác 
đến các điểm tiềm tàng về sự hội tụ giữa Phật học và khoa học — hãy để 
đó cho các nhà nghiên cứu chuyên môn. Đúng hơn, tôi tin rằng tâm linh 
và khoa học có khác nhau nhưng chúng bổ xung cho các tiếp cận tham 


16 


cứu với cùng mục đích lớn hơn đề tìm kiếm chân lý. Trong nỗ lực này, 
có nhiều thứ để mỗi ngành học hỏi lẫn nhau, và cùng nhau, chúng có 
thể đóng góp để mở rộng chân trời tri kiến và trí tuệ của nhân loại. 
Hơn thế nữa, thông qua đối thoại giữa hai ngành, tôi hy vọng cả hai — 
khoa học và tâm linh — có thê phát triển để phục vụ nhu cầu và sự hoàn 
thiện của con người. Hơn nữa, qua việc thuật lại cuộc hành trình của 
chính mình, tôi mong ước nhấn mạnh cho hàng triệu Phật tử đang theo 
gót tôi trên toàn thê giới về sự cần thiết để tiếp nhận khoa học một cách 
nghiêm túc và chấp nhận những phát hiện nên tảng của khoa học trong 
các quan điểm về thê giới của các phát hiện đó. 


Cuộc đối thoại giữa khoa học và tâm linh có một lịch sử lâu dài đặc biệt 
là với Thiên Chúa giáo. Trong trường hợp đối với dòng tuyên thừa của 
riêng tôi, Phật giáo Tây Tạng, vì nhiều lý do lịch sử, xã hội, và chính 
trị [điều đó] vẫn còn là một tiễn trình mới lạ. Những chỉ dấu về cái mà 
khoa học phải đưa ra vẫn còn chưa hoàn toàn tỏ tường. Bất kế mọi 
quan điểm (cá nhân) khác biệt trong khoa học, không một hiểu biết 
đáng tin cậy nào về sự tồn tại của thê giới tự nhiên hay của con người 
chúng ta có thê bỏ qua được những thấu suốt của các lý thuyết làm chìa 
khóa cho sự tiên bộ, đó là thuyết tương đối và cơ học lượng tử — những 
hiểu biết đó sẽ được tôi gọi trong sách này là một /hé giới quan. Có thê 
khoa học sẽ học hỏi được từ việc cộng tác với tâm linh, đặc biệt là qua 
giao diện của nó với các vấn đề rộng lớn hơn của con người, từ đạo đức 
cho đến xã hội; ngược lại, chắc chắn trong một số khía cạnh đặc biệt 
của tư tưởng Phật giáo — như là các lý thuyết thiên văn lâu đời và nền 
vật lý sơ khai của Phật giáo sẽ phải được điều chỉnh dưới ánh sáng các 
thấu triệt của khoa học. Tôi hy vọng sách này sẽ góp phần vào kế hoạch 
cốt làm sinh động cuộc đối thoại giữa khoa học và tâm linh. 


Vì mục tiêu là đê khảo sát các vân đê ở mức sâu nhât của thê giới 
đương thời, nên tôi mong ước tiệp kiên với các giới trong bình diện 
rộng nhât nêu có thê. Điêu này thật không dê dàng gì với các luận cứ 


17 


và tranh cãi đôi khi phức tạp trong cả triết học Phật giáo lẫn khoa học. 
Với lòng thiết tha đạt tới cuộc luận bàn, thỉnh thoảng tôi đã quá đơn 
giản hóa vấn đề. Xin biết ơn hai vị hiệu đính, người thông dịch lâu 
năm Thupten Jinpa của tôi và cộng sự viên Jas'Elsner về sự hỗ trợ của 
họ trong việc giúp soạn thảo lại các ý kiến của tôi một cách sáng tỏ 
nhất có thê được bằng Anh ngữ. Tôi cũng mong muốn cảm tạ rất nhiều 
cá nhân đã giúp tôi trong việc giúp đỡ họ và phê bình trong nhiều giai 
đoạn của bản thảo. Hơn hết, tôi biết ơn tất cả các nhà khoa học đã gặp 
gỡ, dành cho tôi nhiều thì giờ của họ và cho thấy một sự kiên trì rất lớn 
trong việc giải thích những ý tưởng phức tạp cho một người học trò đôi 
khi chậm chạp này. 





† Theo quan điểm của đức Dalai Lama thì toàn bộ Phật học có thể chia làm 3 phần: 

1. Khoa Hoc Phật giáo (Buddhist Science): hay là các lập luận và Phân tích 
Phật giáo: Đây là những phương pháp suy luận, phân tích Phật giáo cùng với những 
quy luật khách quan mà Phật giáo lấy làm nên tảng. Trong đó, việc phân tích khảo sát 
các đối tượng hoàn toàn chỉ là các lập luận có tính khách quan dựa trên các tiền đề cơ 
sở (trong đó, chúng ta có thể thấy được bên cạnh hệ thống suy luận lô-gíc, là các quy 
luật chẳng hạn như luật nhân quả, thuyết duyên sinh. Sau đó là các lập luận về quan 
điểm Nhị Đế, và giáo lý về Tính Không. 


2. _ Triết Học Phật giáo (Buddhist Philosophy): Từ các suy luận trên cơ sở các 
quy luật, Phật giáo phát triển theo chiều sâu và rộng và phân nhánh thành hệ thống 
triết lý. Hệ thống này sẽ là nền tảng cho nhân sinh quan, thế giới quan, và vũ trụ 
quan Phật giáo. Các quan điểm triết học này bao gồm nhiều kết luận dẫn xuất từ các 
nguyên lý cơ bản trong Khoa học Phật giáo. 


3. Thực Hành Phật giáo (Buddhist Practice): Từ hệ thống triết lý Phật giáo, 
các môn sinh sẽ tiếp thu và phát triển thành các truyền thống thực hành tu học phù 
hợp với hệ thống truyền thừa và căn cơ của mình. Các truyền thống tu học Phật giáo 
thực sự phong phú từ Nguyên Thủy, Đại thừa, cho đến Zen hay Mật tông... Nó có 
tùy theo hoàn cảnh lịch sử địa dư mà hình thành các giáo pháp thích ứng với con 
người. 

18 


Chương [ Quán Chiếu 


Tôi đã có nhiều năm suy ngâm về những phát triển đáng ghi dấu của 
khoa học. Chỉ nội trong khoảnh khắc ngắn ngủi của đời tôi, thì tác 
động của khoa học và công nghệ lên con người đã thật to lớn. Mặc dù 
mối quan tâm của tôi đến khoa học bắt đầu bởi tính tò mò về một thế 
giới được chi phối bởi công nghệ, thì khi đó khoa học còn khá lạ lẫm 
với tôi. Mối quan tâm này đã lóe ra trong trí tôi không lâu trước khi 
khoa học ảnh hưởng to tát lên nhân loại — đặc biệt là sau khi tôi lưu 
vong trong năm 1959. Ngày nay thì hầu như không có một lãnh vực 
nào của nhân sinh mà không dính dáng đến các hiệu quả của khoa học 
và công nghệ. Dù chúng ta đã rõ vị trí của khoa học trong toàn bộ đời 
sống con người - thì điêu gì đúng ra khoa học nên được tiễn hành và 
điều gì khoa học nên chịu sự quản lý? Điểm thứ nhì trong câu hỏi này 
thật sự quan yếu bởi vì trừ khi hướng đi của khoa học được dẫn dắt bởi 
một động lực đạo đức có ý thức, đặc biệt là lòng từ ái, nếu không thì 
các hậu quả của nó có thê thất bại trong việc mang lại lợi ích. Chúng dĩ 
nhiên còn có thê gây tác hại vô cùng. 


Việc thấy được tầm quan trọng to lớn của khoa học và nhận biết địa vị 
thống trị không tránh khỏi của nó trong thế giới đã thay đổi một cách 
cơ bản thái độ của tôi với khoa học, từ chỗ tò mò trở thành một kiểu 
hành động gấp rút. Trong Phật giáo, lý tưởng tâm linh cao nhất là để 
nuôi dưỡng lòng từ bi cho mọi chúng sinh hữu tình” và để làm cho 


† Cụm từ Chúng sinh hữu tình bao gồm. hai vế. Vế thứ nhất "chúng sinh" tức là 
những thể sống có khả năng tạo sinh ra các thế hệ mới, có khả năng hấp thụ dinh 
dưỡng, thải chất cặn bã, vv. Động và thực vật đều là chúng sinh nhưng đất, nước, 
không khí tinh khiết không phải là chúng sinh. Vẽ thứ nhì "hữu tình” để ám chỉ khả 
năng có xúc cảm, và tùy theo mức độ có các khả năng khác vê tinh thần, tri giác. Như 
vậy giới động vật được xem là thuộc về hữu tình. Sự phân định chỉ tiết một số loài 
thuộc cực hạn giữa hữu tinh và vô tình là con tùy theo tiêu chuẩn. Riêng sự phân 
định cực hạn giữa các loại (như giữa động vật và thực vật) đã dẫn đến theo cách 
phân chia khác -- như giữa các loại tế bào không có nhân (eukaryotes -- chúng không 
thuộc về cả động hay thực vật) và loại tế bào có nhân prokaryotes bao gôm cả động 
thực vật, nấm, ..) 


19 


phúc lợi của họ được mở rộng tối đa. Từ khi còn. rất ấu thơ, tôi đã được 
tạo duyên để chăm chút cho lý tưởng này và có găng để thi hành nó 
trong mọi hành vi. Vậy nên, tôi đã muôn hiểu biết khoa học vì nó cho 
tôi một lãnh vực mới để thám sát trong cuộc truy tầm đề hiểu được bản 
chất về thực tại của tôi. Tôi cũng muốn học hỏi nó, bởi vì nó là cách 
thức mạnh mẽ để liên lạc với các thấu hiểu được góp nhặt từ chính 
truyền thống tâm linh của mình. Cho nên, với tôi, nhu cầu làm việc với 
lực lượng [khoa học] mạnh mẽ này trong thế giới của chúng ta cũng đã 
trở thành một loại sứ mệnh tâm linh. Câu hỏi trọng tâm — trọng tâm 
cho sự tồn tại và hoàn thiện của thế giới chúng ta — là làm sao có thê 
tạo ra các phát triển khoa học tuyệt diệu cho các đối tượng (hay sự vật) 
nào mà nó cống hiến dịch vụ vị tha và từ bi cho nhu câu của con người 
và các chúng sinh hữu tình vốn đang cùng chia sẻ trái đất này với 
chúng ta. 


Đạo đức có chiếm một địa vị nào trong khoa học hay không? Tôi tin 
rằng có. Trước tiên, giống như một trang cụ bất kì, khoa học có thê đặt 
vào chỗ hữu dụng hay tai hại. Trạng thái tâm thức của người đang vận 
hành trang cụ đó sẽ quyết định hậu quả sau cùng của việc sử dụng. 
Thứ đến, các phát hiện khoa học ảnh hưởng lên cách mà chúng ta hiểu 
về thế giới và về vị trí của mình trong đó. Điều này có hậu quả đến hệ 
thống ứng xử cuả chúng ta. Chẳng hạn, hiểu biết về cơ giới của thê giới 
đã dẫn tới cuộc Cách Mạng Kỹ Nghệ", trong đó, khai thác thiên nhiên 
trở thành hoạt động chuẩn mực. Mặc dù vậy, có một giả thiết chung 
cho rằng đạo đức chỉ thích hợp đến ứng dụng của khoa học, mà không 
phải là mưu cầu thực tại của khoa học. Trong mô hình này, mỗi khoa 
học gia như là một cá thê và cộng đồng các nhà khoa học nói chung giữ 
vị trí trung tính về đạo đức không chịu trách nhiệm cho hậu quả của 


1 Cách Mạng Kỹ Nghệ xảy ra vào thế kỷ 18 và 19 trong đó có sự thay đổi lớn chủ yếu 
trong nông nghiệp, công nghiệp, khai thác mỏ và lưu thông đã tạo ra hiệu quả sâu 
sắc lên các điều kiện về kinh tế xã hội và văn hóa bắt đầu nổ ra tại Anh lan khắp châu 
Âu, bắc Mỹ và thế giới. Cuộc cách mạng này mở ra một trang sử mới cho nhân loại và 
ảnh hưởng đến hầu như mọi khía cạnh của cuộc sống. Industrial Revolution”. 
Wikipedia. Truy cập 11/01/2010 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_ Revolution> 


20 


những gì mà họ khám phá ra. Nhưng có nhiều khám phá khoa học 
quan trọng, và riêng những phát kiến công nghệ được các khám phá 
này dẫn tới hay tạo ra những điều kiện mới và mở ra nhiều khả năng 
xuất hiện các thách thức mới về đạo đức và tâm linh. Chúng ta không 
thê đơn thuần miễn trừ những hành vi tạo tác khoa học và cả chính cá 
nhân các nhà khoa học ra khỏi trách nhiệm cho việc đóng góp vào sự 
nảy sinh của một thực tế mới. 


Có lẽ điểm tối quan trọng là đảm bảo được rằng khoa học không bao 
giờ tách rời khỏi cảm xúc nhân bản về sự cảm thông với các chúng sinh 
đồng đăng của ta. Cũng như là các ngón tay của một người chỉ có thể 
hoạt động trong môi quan hệ với bàn tay, các khoa học gia phải luôn 
nhận biết mối tương quan của họ với xã hội bên ngoài. Khoa học thì vô 
cùng quan trọng nhưng nó chỉ là một ngón trên cánh tay của nhân loại, 
và năng lực vỹ đại nhất của nó chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta 
ghi nhớ cần thận điều này. Ngược lại, ta có nguy cơ đánh mắt ý nghĩa 
của các thứ tự ưu tiên. Con người có thể đi đến chỗ phục vụ cho các 
quan tâm về tiễn bộ khoa học hơn là theo chiều hướng ngược lại [tức là 
khoa học phục vụ cho con người] Khoa học và công nghệ là những 
công cụ mạnh, nhưng ta phải quyết định sử dụng chúng sao cho tốt 
nhất. Đứng trên tất cả những điều đó là động lực để quản lý việc ứng 
dụng khoa học và công nghệ, để cho tâm và trí được hài hòa thống nhất 
một cách lý tưởng. 


Với tôi, khoa học, trước và trên hết, là một bộ môn thực nghiệm cung 
ứng cho nhân loại một phương thức truy cập mạnh để tìm hiểu bản chất 
của thế giới sống và thế giới vật chất. Một cách cơ bản, nó là một lối 
truy cứu cung cấp cho chúng ta một tri thức tỉ mỉ tuyệt vời về thế giới 
thực nghiệm và các quy luật vận hành bên trong của thiên nhiên, mà ta 
rút ra được từ các dữ liệu thực nghiệm. Khoa học tiễn hành bằng các 
giá trị của một phương pháp rất đặc biệt bao gồm đo đạc, định lượng, 
và kiểm nghiệm đa chủ thể thông qua các thí nghiệm lặp lại. Điều này 





1 Dịch từ chữ "intersubjective verification": Tức là cách thức kiểm tra lại các lý thuyết 
thông qua việc áp dụng lý thuyết đó lên các chủ thể khác nhau mà chúng có chia sẻ 


21 


tôi thiểu là một tính chất căn bản của phương pháp khoa học khi mà nó 
có mặt trong mẫu hình khoa học hiện nay. Trong mô hình này, thì 
nhiều khía cạnh về sự tồn tại của con người, bao gồm các câu hỏi về 
các giá trỊ, sự sáng tạo, và tâm linh cũng như là các câu hỏi siêu hình ở 
mức sâu hơn sẽ nằm ngoài nội dung của truy cứu khoa học. 


Mặc dù có nhiều lãnh vực của đời sống và kiến thức nằm ngoài phạm 
vi của khoa học, tôi nhận thấy nhiều người giữ ý định cho răng quan 
điểm khoa học của thế giới phải nên là cơ sở cho tất cả tri thức và tất cả 
những gì khả kiến. Đây là chủ nghĩa duy vật khoa học. Mặc dù tôi 
không nhận thấy có trường phái tư tưởng nào đề xướng ý này, nhưng 
nó đường như là một tiền lệ chung không được kiểm nghiệm lại. Quan 
điểm này duy trì lòng tin vào thế giới khách quan, cho rằng thế giới này 
độc lập với sự ngẫu nhiên của những người quan sát nó. Nó cho rằng 
dữ liệu được phân tích trong một thí nghiệm là độc lập với các nhận 
thức thành kiến, và sự trải nghiệm của nhà khoa học dùng phân tích 
chúng. 


Ấn đảng sau của quan điểm này là sự thừa nhận rằng, trong phân tích 
tối hậu, thì vật chất, sẽ như là được mô tả bởi vật lý và như là nó chịu 
tác động bởi các luật vật lý là tất cả hiện hữu. Theo đó, quan điểm này 
cho răng tâm lý học có thể được quy giảm về sinh học, sinh học quy vê 
hóa học và hóa học quy về vật lý. Ở đây, tôi không quan tâm nhiều đến 
việc tranh luận chống lại luận điểm của chủ nghĩa quy giảm (dù rằng 
chính tôi cũng không đồng tình với quan điểm này) mà là để lưu ý tới 
một điểm vô cùng quan trọng: là những ý kiến đó không tạo dựng nên 





cùng đặc tính (kinh nghiệm) và thoả mãn tiền đề của lý thuyết. "Intersubjective 
Verifiability”. Wikipedia. Truy cập 18/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Intersubjective_ verifiability> 


† Chủ trương quy giảm là một chủ trương để tìm hiểu bản chất phức tạp của các sự 
vật bằng cách quy giảm chúng vào các tương tác của các bộ phận nhỏ hơn của 
chúng, hay quy giảm đến các sự vật nên tảng và đơn giản hơn. 
"Reductionism". Wikipedia. Truy cập 17/02/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Reductionist> 

22 


tri kiến khoa học; đúng hơn, chúng đại diện cho một luận điểm triết 
học, thật ra là một luận điểm siêu hình. Quan điểm cho rằng tất cả các 
khía cạnh của thực tại đều có thể quy giảm về vật chất và các hạt vật lý 
của nó, theo ý tôi, có vị trí siêu hình tương đương không thua gì với vị 
trí siêu hình của quan điểm cho rằng có một cơ chế thông minh đã sáng 
tạo ra và điều khiển thực tại. 


Một trong những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật khoa học trọng 
căn là nó dẫn tới tầm nhìn thiển cận và có thê nảy sinh ra chủ nghĩa hư 
vô. Chủ nghiã hư vô, chủ nghiã duy vật, và chủ nghĩa quy giảm tất cả 
có các vấn đề nêu trên từ tầm nhìn triết học, đặc biệt là tầm nhìn con 
người, bởi vì chúng có tiềm lực làm nghèo kiệt đi cách thức mà chúng 
ta nhìn chính mình. Thí dụ, khi ta nhìn chính mình như là các sinh vật 
hữu cơ ngẫu nhiên hay như là các chúng sinh đặc biệt được phú cho 
phương diện về ý thức và khả năng đạo đức sẽ tạo nên tác động lớn đến 
cách mà ta cảm thấy về chính mình và cách đối xử với tha nhân. Trong 
cách nhìn này, nhiều khía cạnh của toàn bộ thực tại trong các phạm trù 
thuộc tính của con người như nghệ thuật, đạo đức, lòng tốt, nét đẹp, và 
trên tất cả là ý thức — hoặc sẽ bị quy giảm về các phản ứng hoá học của 
các tế bào thần kinh hay được xem như là một sự kiện đơn thuần của 
các cấu trúc tưởng tượng. Điều nguy hại tiếp sau đó là con người có 
thể bị quy giảm xuống không hơn gì những máy móc sinh học, các sản 
phẩm của sự tình cờ đơn thuần trong tổ hợp ngẫu nhiên của các gen, 
với không có mục đích nào khác hơn là sự cưỡng bách sinh học của 
việc tái sinh sản. 


Thật là khó đề thấy được bằng cách nào các vấn đề như là ý nghĩa của 
cuộc sống hay thiện và ác có thể tương hợp được bên trong một thế giới 
quan như vậy. Vấn đề không phải ở các dữ kiện thực nghiệm của khoa 
học mà ở luận điểm cho răng các dữ liệu này một mình chúng cấu trúc 
được nền tảng hợp lệ cho việc phát triển một thế giới quan toàn diện 
hay một giá trị thoả đáng để trả lời cho các vấn đề của thế giới. Có 
nhiều điều về sự tồn tại của con người và về tự bản thân thực tại mà 
khoa học hiện nay chưa đủ khả năng cho chúng ta truy cập tới. 


23 


Bởi cùng cách biểu hiện, tâm linh phải được làm mạnh bởi các phát 
kiến và thấu hiểu của khoa học. Nếu như những người thực hành tâm 
linh chúng tôi không đếm xỉa đến các phát kiến của khoa học, thì thực 
hành của chúng tôi cũng bị nghèo kiệt đi, giống như là sự cỗ chấp có 
thể dẫn đến chủ nghĩa kinh điển". Đây là một trong những lý do khiến 
tôi khuyến khích các Phật tử đồng môn tiếp nhận nghiên cứu khoa học, 
có như vậy, các thấu hiểu của khoa học có thê được tích hợp vảo trong 
thế giới quan Phật giáo. 





? Từ chữ "Fundamentalism": Chủ trương tin tưởng tuyệt đối vào kinh điển. Kinh điển 
là tuyệt đối không có sai sót và không có lỗi lầm. 
24 


Chương 2 Đối Diện với Khoa Học 


Tôi sinh trong một gia đình của những nhà nông mộc mạc, là những 
người dùng ngựa để cày bừa cho cánh đồng của họ, và khi lúa mạch 
chín mùa, thì dùng sức ngựa dẫm để giả lúa. Có lẽ các thứ khả dĩ được 
mô tả như là có tính chất kỹ thuật trong thế giới thơ ấu của tôi là những 
con dao găm mà những người lính du mục địa phương kiếm được từ 
Anh-Ấn, Nga, hay Trung Quốc. Vào lúc 6 tuôi tôi đã lên ngôi Dalai 
Lama thứ 14 tại thủ đô Tây Tạng, Lhasa, và dẫn thân vào việc tu học 
trong tất cả các phương diện của Phật giáo. Tôi có các gia sư hàng ngày 
đạy tôi đọc, viết, triết học Phật giáo cơ bản, và học thuộc lòng các kinh 
văn và nghỉ lễ. Tôi cũng có nhiều fsenshap, nghiã là những "người trợ 
ØIÚp về triết học" Phận sự chính của họ là đem đến cho tôi cuộc thảo 
luận về các. đề tài của tư tưởng Phật giáo. Thêm vào đó, tôi có tham gia 
các cuộc cầu nguyện và thiền định trong nhiều giờ. Tôi tham dự các 
thời kỳ nhập thất với các gia sư và ngồi theo quy định trong hai giờ một 
lần và 4 lần trong ngày trong một buổi thiền định. Đây là việc rèn 
luyện điển hình cho một vị lạt-ma cao cấp trong truyền thống Tây 
Tạng. Nhưng tôi đã không được giáo dục về toán, địa lý, hóa học, sinh 
học, hay vật lý. Thậm chí tôi cũng không biết là chúng có tồn tại hay 
không nữa. 


Điện Potala là nhà ở mùa đông chính thức của tôi. Đó là một công 
trình xây dựng đồ sộ, chiếm hết một bên của một trái núi, và nó phải có 
đến hàng nghìn phòng — Tôi chưa bao giờ tự đếm chúng. Trong những 
lúc rảnh khi còn là một cậu bé, tôi tự giải trí bằng cách thăm dò vài nơi 
trong các căn buồng của nó. Giống như là một cuộc săn lùng châu báu 
bất tận. Ở đó có tất cả mọi thứ đồ đạc, chủ yếu thuộc về các Dalai 
Lama tiền nhiệm và đặc biệt là của vị ngay trước tôi, được dành riêng 
ra ở đó. Trong số các nội dung nỗi bật của cung điện là những tháp xá 
lợi chứa những phần thân thê còn lại của các Dalai Lama trước đây, 
cho đến tận đời Dalai Lama thứ 5, người sống trong thế kỉ thứ 17 và đã 
mở rộng điện Potala như hình dáng hiện thời. GHIữa các hiện vật bày 
biện, tôi tìm thấy một vài đồ đạc cơ khí thuộc về đức Dalai Lama thứ 


25 


13. Đáng chú ý nhất là một kính thiên văn xếp được được làm từ đồng 
thau và có thể gắn lên một chạc ba chân, và một đồng hồ cơ học lên dây 
cót với một quả cầu quay được trên một giá đỡ cho biết thời gian trong 
những múi giờ khác nhau. Ở đó cũng có chỗ bí mật lớn chứa những 
cuốn sách có minh họa bằng Anh ngữ về Thế Chiến Thứ Nhất. 


Một số trong chúng, là quà tặng cho đức Dalai Lama thứ 13 từ người 
bạn SIr „Charles Bell. Bell là nhà chính trị Anh nói được Tạng ngữ tại 
SikkimŠ. Ông ta là người cho đức Dalai Lama thứ 13 lưu trú trong 
khoảng thời gian ngắn tại Anh-Ấn, sau khi trốn đi trong năm 1910 bởi 
nguy cơ xâm chiếm của quân địch thuộc chính quyền Đề chế cuối cùng 
của Trung Hoa [nhà Mãn Thanh]. Điều đáng hiếu kỳ là việc lưu vong 
tại Tây Tạng và tìm hiểu văn hóa của khoa học là những điểm được 
truyền lại cho tôi từ người tiền nhiệm [tức là đức Dalai Lama thứ 13]. 
Với đức Dalai Lama 13, sau này tôi nhận ra việc ở lại Anh-An đã là 
một kinh nghiệm bắt ngờ dẫn tới nhận thức về nhu cầu của các cải cách 
lớn về xã hội và chính trị tại Tây Tạng. Trong chuyến trở lại Lhasa, 
Ngài đã mở đường điện tín, cài đặt dịch vụ bưu chính, xây dựng một 
nhà máy phát điện nhỏ để đốt các ngọn đèn đầu tiên tại Tây Tạng, và 
thiết lập nha ngân khô để in tiền kim loại và giấy bạc. Ngài cũng đã đạt 
tới nhận thức về tầm quan trọng của nền giáo dục thế tục hiện đại và đã 
tuyên chọn một nhóm trẻ Tây Tạng gửi đi học tại Ruhby School tại 
Anh. Đức Dalai Lama 13 để lại một chúc thư vào phút cuối tiên đoán 





1 Charles Alfred Bell : Chính trị gia và là nhà Tây Tạng học sinh tại Calcutta (nay 
thuộc An Độ). Ông là tác giả của cuốn Øoørtaif of a Dalai !ama, ãn hành 1946. 
"Charles Alfred Bell“. Wikipedia. Truy cập 18/02/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_ Alfred_ Bell> 


? Sikkim (còn gọi là Sikhim) là một bang thuộc Tây Bắc Ấn-độ trên dãy Himalaya. 
Nơi đây dân cư thưa thớt, Bắc và Đông giáp Tây Tạng, Tây giáp Nepal và Đông Nam 
giáp Bhutan. "Sikkim”. Wikipedia. Truy cập 18/02/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Sikkim> 

26 


nhiều thứ về thảm kịch chính trị sẽ xảy ra, và chính quyên [Tây Tạng] 
tiếp nói đã thất bại đề hiểu hết hay lưu tâm tới chúc thư này. 





Minh họa kiểu xe American Dodge và Baby Austine (thập niên 1920-30) 
Lưu ý: Đây không phải là ảnh thật sự của các xe của đức Đạtr-lai Lạt-mma 


Trong những món đồ cơ khí lý thú thu được bởi đức Dalai Lama 13 là 
một chiếc đông hồ bỏ túi, hai máy chiếu phim, và ba chiếc xe hơi — Hai 
trong chúng là "Baby Austin" đời 1927 và "American Dodge" đời 
19317. Lúc đó, không có đường để có thể chạy xe trong toàn vùng 
Hymalaya hay chính ngay tại Tây Tạng, những chiếc xe này đã bị tháo 
rời ra tại Ấn và được mang xuyên qua các vùng núi bởi các công nhân 





! Xem thêm về cuộc đời của đức Dalai Lama thứ 13 (1876 —- 1933) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Thubten_ Gyatso,_13th_ Dalai_Lama. 

Các tài liệu về việc tiên đoán vận mệnh nước Tây Tạng có thể thể tìm ở rất nhiều nơi. 
Xin xem thêm: 

1. "A History of Modern Tibet, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State”. 
Google Books. Resultby Melvyn C. Goldstein, Gelek Rimpoche - 1991 - History - 936 
pages -- Trang 205 (dùng google tìm từ khoá: “4 /4fØ of Moder Tibet" will 
certainly be forced elther from wWithín or withouÐ) 

2. http://www.reversespins.com/buddhistprophecy.html 


? Đây là tên kiểu xe của nhà thiết kế xe người Anh là Herbert Austin (1866-1941). 
"Herbert Austin, 1# Baron Austin”. Wikipedia. Truy cập 18/02/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Austin,_1st_Baron_Austin> 


Kiểu xe Dodge xuất phát từ hãng Dodge Brothers. Sau đó được Walter Chrysler mua 
lại (1928) Tuy nhiên hiệu Dodge vẫn còn tôn tại cho đến ngày nay. "Walter_ Chrysler”. 
Wikipedia. Truy cập 18/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_ Chrysler> 

27 


khuân vác, người lao động, và bởi lừa trước khi được lắp ráp lại cho 
đức Dalai Lama. Trong một thời gian dài, đây là 3 chiếc xe hơi duy 
nhất của cả Tây Tạng — và chúng khá là vô dụng, vì không có đường xá 
bên ngoài Lhasa để cho người ta có thể lái chúng. Những món đồ khác 
nhau này để lộ các dấu hiệu của một nền văn hóa kỹ nghệ, đã trui rèn 
nên một đam mê to tát của một cậu nhỏ với bản năng hiểu kì và một 
chút năng động. Một lần tôi còn nhớ rất rõ, tôi đã chơi nghịch với các 
thứ này thay vì học giáo lý hay nhớ bài. Ngày nay, tôi có thể vẫn thấy 
những thứ này cũng không hơn các món đồ chơi, nhưng chúng khêu 
gợi đến một thế giới tri thức và kinh nghiệm mà tôi đã không truy cập 
tới được và sự có mặt của chúng là một hấp dẫn vô cùng. Một cách để 
hiểu, thì sách này viết về lộ trình để phát hiện thế giới đó và những thứ 
tuyệt điệu mà nó cống hiến. 


Tôi không. thấy khó khăn về cái kính thiên văn. Không hiểu sao việc 
dùng nó để làm _8Ì CÓ VẺ hiển nhiên với tôi; và ngay sau đó dùng nó để 
quan sát cuộc sống tất bật của phố xá Lhasa, đặc biệt là ở các khu chợ. 
Tôi thèm muốn cái cảnh của sự tự do với những đứa trẻ đồng trang lứa 
chạy tung tăng ngoài đường trong khi mà tôi phải học hành. Sau đó, tôi 
dùng kính viễn vọng để quan sát bầu trời đêm ở Potala — nơi có được 
một vị trí cao của Tây Tạng, nơi có tầm ngắm tuyệt hảo nhất đến các vì 
sao. Tôi hỏi những người giúp việc các tên của các tinh tú và những 
chòm sao. 


Tôi biết cái đồng hồ bỏ túi để làm gì nhưng muốn biết nhiều hơn vì bị 
hấp dẫn bởi cách nó vận hành. Tôi gặp khó khăn về điều này ít lâu cho 
tới khi không nhịn tò mò và tôi đã mở vỏ để nhìn vào bên trong. Chẳng 
bao lâu sau, tôi tháo tung toàn bộ và điều thách thức là lắp đặt chúng lại 
với nhau sao cho nó thực sự vận hành. Thế là bắt đầu một lòng ham 
thích lâu dài về việc tháo rời và lắp ráp trở lại các đồ vật cơ khí. Tôi 
thông thạo tiến trình này đến nỗi trở thành một người sửa chữa quan 
trọng cho nhiều người chủ của các đồng hồ đeo tay và treo tường mà 
tôi quen biết ở Lhasa. Sau này tại Ấn Độ, tôi không có nhiều may mắn 
với chiếc đồng hồ cúc-cu của mình, khi mà cúc-cu bị phá hỏng bởi con 


28 


mèo của tôi và không thể phục hồi. Khi đồng hồ pm tự động trở nên 
thông dụng, sự ham thích của tôi giảm đi nhiều — nếu bạn mở một cái 
đồng hồ như vậy, bạn sẽ hầu như khó tìm thấy bộ phận cơ khí nào. 


Việc tìm tòi cách sử dụng hai máy chiếu phim quay tay của đức Dalai 
Lama 13 khó khăn hơn nhiều. Một trong những người giúp việc của tôi 
là một vị sư đức độ, đã tìm ra cách làm cho một máy trong chúng hoạt 
động. Tôi hỏi ông ấy chuẩn bị nó để tôi có thể xem một vài phim mà 
chúng tôi có. Sau này chúng tôi có dùng được một máy chiếu phim l6 
ly chạy điện; nhưng hay bị hỏng, một lần vì chiếc máy phát không cung 
cấp điện đúng. Trong khoảng thời gian này, tôi đoán là vào năm 1945, 
Heinrich Harrer và Peter Aufschnaiter' những người Áo đã vượt thoát 
qua dãy Hymalaya đến Lhasa từ một nhà tù của Anh thuộc về một trại 
tù chiến tranh [trong Thế Chiến Thứ Hai] ở miền Bắc Ấn Độ. Harrer 
trở thành một người bạn của tôi, và tôi thỉnh thoảng chuyên ông ấy 
sang ø1úp sửa máy chiếu. Chúng tôi đã không kiếm được nhiều phim, 
nhưng có nhiều cuốn tin tức về các sự kiện lớn của Thế Chiến thứ II 
được đem xuyên qua Ân-độ cung cấp các đề tài về quan điểm của Đồng 
Minh. Cũng có những cuốn về VE Day [Viết tắt của chữ "Victory in 
Europe Day" tức là ngày Đức đầu hàng Đồng Minh: 7 và § tháng 5 năm 
1945], về lễ đăng quang của vua George đệ lục của nước Anh và Phim 
của soạn giả Laurence Oliver về tác phẩm của Shakespeare "Henry V", 
cũng như là một số phim không lời của Charlie Chaplin. 


1 Heinrich Harrer (1912 - 2006) nhà leo núi, thể thao, địa lý người Áo. Ông được 
biết nhiều qua tác phẩm "Seven Years in Tibet" (Bảy năm tại Tây Tạng) --được dịch 
sang 53 thứ tiếng và chuyển thành phim cùng tên. "Heinrich Harrer”. Wikipedia. Truy 
cập 18/02/2009 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_ Harrer> 


Peter Aufschnaiter (1899 - 1973) là một nhà leo núi, khoa học nông nghiệp, địa lý, 


và bản đồ người Áo. "Peter Aufschnaiter”. Wikipedia. Truy cập 28/02/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_ Aufschnaiter> 


29 


Sự đam mê của tôi về khoa học bắt đầu từ công nghệ, và dĩ nhiên tôi đã 
không phân biệt được khác nhau giữa hai phạm trù này. Khi gặp 
Harrer, người biết nhiều về cơ khí hơn bất kì ai mà tôi biết ở Lhasa, tôi 
cho là sự tinh thông trong khoa học của ông sẽ sâu sắc như là sự thành 
thạo của ông ta trên một số đồ vật cơ khí mà chúng tôi có được ở 
Potala. Thật là tức cười là những năm sau này tôi phát hiện ông ấy 
không có nền tảng chuyên môn khoa học — Thời đó, tôi nghĩ tất cả đàn 
ông da trắng đều có hiểu biết sâu sắc về khoa học. 


Cảm hứng bởi sự thành công trong việc tháo mở các đồng hồ và sửa 
máy chiếu phim, tôi có nhiều hoài bão hơn. Đề tài tiếp sau của tôi là 
tìm hiểu về cơ khí của xe hơi. Người chịu trách nhiệm lái và trông coi 
những chiếc xe là Lhakpa Tsering; Ông ta là người bộc trực nổi tiếng là 
nóng nảy. Nếu lỡ bị đụng đầu trong khi làm việc dưới gầm xe thì ông ta 

sẽ trở nên nóng giận và đập và đụng đầu thêm. Tôi đánh bạn với ông 
để ông ta cho tôi được kiêm nghiệm máy móc trong khi ông ấy sửa 
chữa nó và dần dần chỉ tôi cách lái xe. 


Một ngày nọ, tôi lén lấy một chiếc Austin ra và lái một mình nhưng lại 
gây ra một tai nạn nhỏ và làm bề đèn pha bên trái. Tôi đã hốt hoảng về 
điều mà Babu Tashi, một người chịu trách nhiệm khác về những chiếc 
Xe, CÓ thể nói ra ngoài, nên đã xoay sở kiếm được một đèn pha thay thế, 
nhưng nó lại là loại thủy tính không màu, trong khi cái nguyên thủy có 
màu đục. Sau một ít suy nghĩ, tôi tìm ra giải pháp. Tôi tái tạo màu đục 
bằng cách phủ lên nó lớp đường chảy. Tôi không bao giờ nghĩ tới nếu 
Babu Tashi sẽ phát hiện ra. Nếu có, thì ít nhất ông ấy sẽ không bao giờ 
trừng phạt tôi. 


Có một lãnh vực quan trọng của khoa học hiện đại, mà Harrer giúp ích 
nhiều nhất cho tôi; đó là địa lý. Trong thư viện cá nhân của tôi có một 
bộ sưu tập các sách về Thế Chiến thứ II, trong đó cung cấp nhiều giải 
thích chỉ tiết về sự tham chiến của nhiều nước lớn kế cả Nhật. Những 
thám hiểm của tôi vào máy chiếu phim, sửa chữa các đồng hồ, và thử 
lái xe cho tôi một gợi ý sơ lược về thế giới khoa học và công nghệ có 


30 


thể nói về những điều gì. Ở một mức nghiêm chỉnh hơn, sau khi đã 
được trao quyền lãnh đạo Tây Tạng ở tuổi 16, việc tôi dẫn thân vào các 
thăm viếng Trung Quốc vào năm 1954 và Ân Độ vào năm 1956 đã để 
lại cho tôi một ấn tượng mạnh. Quân đội Trung Quốc đã chiếm đóng 
nước tôi, và tôi đã tham dự trong một cuộc đàm phán lâu dài và đặc biệt 
nhằm tìm kiếm cho một sự hoà giải với chính quyền Trung Quốc. 


Chuyến công du nước ngoài đầu tiên, khi tuổi gần đôi mươi, đưa tôi 
đến Trung Quốc, nơi mà tôi gặp chủ tịch Mao, Chu Ấn Lai, và các vị 
lãnh đạo khác của chính quyền. Chuyến viếng thăm quốc gia bao gồm 
một chuỗi các cuộc tham quan những cánh đồng hợp tác và những công 
trình công cộng như các đập thủy điện. Đây không chỉ là lần đầu tiên 
tôi ở trong một thành phó hiện đại với đường xá và xe hơi mà còn là lần 
đầu tiên tôi gặp gỡ các khoa học gia. 


Trong năm 1956, tôi đến Ấn Độ tham dự lễ kỷ niệm 2500 năm đức 
Phật nhập diệt mà sự kiện chính, được diễn ra tại Delhi. Sau đó, thủ 
tướng Ấn, ngài Jawaharlal Nehru' trở thành như là một cố vấn và một 
người bạn, cũng như là người, tiếp nhận tôi ty nạn. Nehru là người có 
đầu é óc khoa học; Ngài nhìn thấy tương lại Ấn Độ trong khuôn khổ phát 
triển về kỹ nghệ và công nghiệp và có tầm nhìn sâu sắc về sự tiến bộ. 
Sau buổồi lễ chính thức kỷ niệm đức Phật qua đời, tôi được tường lãm 
nhiều nơi của Ân Độ — không những các thánh địa hành hương như 
Bodhgaya , nơi đức Phật thành đạo, mà cả các thành phố lớn, các nhà 
máy liên hợp kỹ nghệ, và các đại học. 





1 Jawaharlal Nehru (1889 - 1964) là nhà lãnh đạo chính trị quan trọng của đảng 
Quốc Đại, ông là biểu tượng đặc trưng cho phong trào đấu tranh giành độc lập Ấn Độ 
khỏi người Anh, là thủ tướng đầu tiên và phục vụ cương vị này lâu nhất của Cộng Hoà 
An Độ. Ông cũng là hình ảnh chủ chốt trong chính trường quốc tế thời hậu chiến, 
được xem là lãnh đạo của Phong trào Phi Liên Kết. "Jawaharlal Nehru“”. Wikipedia. 
Truy cập 18/02/2009. 

<http://en. wikipedia. Org/wiki/Jawaharlal_ Nehru> 

? Bodhgaya còn có tên phiên âm là Bồ-đề Đạo tràng, nằm ở vùng Đông Bắc Ấn Độ 
(24°41'43” Vĩ tuyến Bắc, 84°59“38” Kinh Tuyến Đông) Đây là thánh tích hành hương 
quan trọng nhất của các Phật tử được xếp vào danh mục Di Sản thế Giới của UNESCO. 


31 


Sau đó lần đầu tiên tôi gặp gỡ với các nhà truyền giáo đang tìm kiếm 
một sự tích hợp giữa khoa học và tâm linh như là các thành viên của 
Theosophical Society [tạm dịch là "Thần Trí Hội"] tại Madras [Thủ 
phủ bang Tamil Nadu Ấn Độ]. Thần Trí học đã là một phong trào tâm 
linh quan trọng trong thế ki 19 đầu thế ki 20 mưu cầu phát triên một sự 
tổng hợp của tri kiến nhân loại, Đông và Tây, tôn giáo và khoa học . 
Những nhà sáng lập của phong trào bao gồm Madame Blavatsky và 
Annie Besant" là người Tây Phương nhưng có nhiều thời gian sống tại 
An. 


Ngay cả trước các chuyến đi chính thức như thế, tôi đã nhận biết được 
răng công nghệ thật ra là thành quả hay là biểu thị một cách thức đặc 
trưng của hiểu biết về thế giới. Khoa học là cơ sở của các biểu thị đó. 
Dù sao, khoa học là dạng đặc biệt của sự truy cứu và là khối kiến thức 
bắt nguồn từ nó mà hình thành được hiểu biết về thế giới. Vậy nên dù 
sự đam mê ban đầu của tôi là với các hình thức công nghệ, — tức là 
dạng khoa học của sự truy cứu hơn là thứ đồ chơi cơ khí hay kỹ thuật 
đặc thù — đã làm tôi suy gầm sâu nhất. 


Như là kết quả của các mạn đàm với nghiều người, đặc biệt là các khoa 
học gia chuyên môn về khoa học, tôi nhận thấy nhiều sự tương tự chắc 
chắn trong tỉnh thần của việc truy cứu giữa khoa học và tư tưởng Phật 
giáo — Những sự tương tự mà tôi vẫn còn thấy là nỗi bật. Các phương 





Có nhiều bài viết mô tả và giới thiệu về thánh tích này. "Phật Tích và Danh Thẳng”. 
Đạo Phật Ngày Nay. Truy cập 18/02/2009. 
<http://www.buddhismtoday.com/index/phattich.htm> 


1 Tên thật là Helena Blavatsky (Enena Bnaparckas) (1831 - 1891), là người gốc Nga 
sáng lập Thần Trí Hội . *Madame Blavatsky“. Wikipedia. Truy cập 13/01/2010 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Madame_Blavatsky> 


Annie Wood Besant (1847 - 1933) Người Anh là một thành viên kỳ cựu của Thần Trí 
Hội, một người đấu tranh cho nữ quyền, một tác giả, nhà hùng biện, và người ủng hộ 
cho An-độ tự trị. "Annie Besant”. Wikipedia. Truy cập 13/01/2010 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Annie_Besant> 


32 


pháp khoa học theo tôi hiểu, xuất phát từ sự quan sát những hiện tượng 
chắc chắn trong thế giới vật chất dẫn tới một tổng quát hoá về lý thuyết; 
mà lý thuyết đó tiên đoán được các sự kiện và kết quả sẽ hình thành, 
nếu các hiện tượng đó được cứu xét trong một cách thức đặc thù; và sau 
đó kiểm nghiệm lại dự đoán bằng các thí nghiệm. Kết quả được chấp 
nhận như là một bộ phận của khối kiến thức khoa học rộng lớn hơn nếu 
thí nghiệm kết xuất ra là đúng và có thê lập lại được. Nhưng nếu thí 
nghiệm mâu thuẫn với lý thuyết, thì lý thuyết cần phải được điều hợp 
lại — vì quan sát thực nghiệm của hiện tượng là ưu tiên. Một cách hiệu 
quả, khoa học chuyển từ kinh nghiệm thực nghiệm qua một tiễn trình tư 
tưởng nhận thức bao gồm sự áp dụng và hoàn thiện trong kinh nghiệm 
thực nghiệm xa hơn đề kiểm tra lại hiểu biết đem đến bởi lập luận. Tôi 
từ lâu đã giữ sự đam mê về tương quan song song giữa hình thức khảo 
sát thực nghiệm và những điều mà tôi học hỏi được qua đào tạo trong 
triết học Phật giáo và tu hành. 


Mặc dù Phật giáo đến từ một tôn giáo với các đặc tính của kinh điển và 
lễ nghi, nói một cách chính xác, trong Phật giáo, thâm quyền kinh điển 
không thể có nhiều giá trị hơn một hiểu biết dựa trên lập luận và kinh 
nghiệm. Thực ra, chính đức Phật, trong một phát biểu nổi tiếng, đã 
giảm nhẹ thâm quyền kinh điển của chính những phát ngôn của mình 
khi Ngài tuyên thuyết với các đệ tử đừng chấp nhận giá trị các lời dạy 
của Ngài vì chỉ đơn giản dựa trên sự tôn kính đạo sư. Cũng như người 
thợ luyện vàng dày dạn sẽ kiêm nghiệm sự tinh khiết sô vàng của mình 
thông qua tiến trình thật kỹ càng của sự kiểm tra '; đức Phật khuyên nhủ 
răng người ta nên kiểm nghiệm sự thật của điều mà Ngài đã dạy thông 
qua sự kiểm tra lập luận và thử nghiệm cá nhân. Do đó, khi đi đến việc 
đánh giá sự chân thật của một luận điểm, chiếu theo thâm quyền lớn 
nhất là từ kinh nghiệm, tiếp theo là với lập luận, và sau cùng mới là 
kinh điển. Các đại sư thuộc đại học Nalanda của Phật giáo Ấn Độ, mà 


? Lời dạy này được trích từ bản sớ giải Vimalaprabhä về Kälachakra, mặc dù nó cũng 
thấy xuất hiện trong Kinh tạng Pali. Phần tiếng Sanskrit được trích dẫn trong 
Tattvasamgraha, do D. Shastri biên tập (Vãränasi: Bauddhabharari, 1968), k. 3587. 


33 


từ đó bắt nguồn cho Phật giáo Tây Tạng, đã tiếp tục áp dụng tỉnh thần 
của lời khuyên dạy của đức Phật trong việc kiêm tra chặt chẽ và chính 
xác đôi với chính lời dạy của đức Phật. 


Có một ý nghĩa mà các phương pháp khoa học và Phật giáo khác nhau: 

khảo sát khoa học khởi đầu từ thí nghiệm, dùng các dụng cụ để phân 
tích các hiện tượng bên ngoài, trong khi việc tu hành khởi đầu bằng 
việc phát triển chú tâm tinh tế, mà sau đó được sử dụng dưới sự kiểm 
soát tính tự cảnh tỉnh [tỉnh thức] của kinh nghiệm nội tại. Nhưng cả hai 
cùng chia sẻ chung một cơ bản thực nghiệm mạnh mẽ: nếu khoa học 
chỉ ra được điều nào đó tồn tại hay không tồn tại (điều này không đồng 
nhất với việc không tìm thấy điều đó), thì chúng tôi phải thừa nhận điều 
đó như là một sự thật. Nếu một lý thuyết đã được kiểm nghiệm và tìm 
thấy là chân thật, thì chúng tôi phải chấp nhận nó. Cũng vậy, Phật giáo 
phải chấp nhận những sự thật — bất kế là được tìm thấy bởi khoa học 
hay là bởi tuệ giác thiền định. Nếu khi khảo sát sự việc nào đó, ta tìm 
thấy lý do và chứng minh được nó thì ta phải thừa nhận điều đó như là 
thực tại — ngay cả nêu nó mâu thuẫn với một giải thích kinh điển theo 
nghĩa đen đã lưu giữ ảnh hưởng trong nhiều thế kỉ hay mâu thuẫn với ý 
kiến quan điểm đã được lưu giữ rất sâu. Vậy nên, một thái độ căn bản 
chia sẻ chung bởi Phật giáo và khoa học là nguyện ước giữ gìn sự truy 
làng thực tại bởi những giá trị thực nghiệm và mong muốn loại bỏ 
những quan điểm đã lưu giữ lâu đời hay đã được thừa nhận nếu sự tìm 
tòi của chúng ta thấy ra rằng sự thật thì khác biệt [với thực tại]. 


Tương phản với tôn giáo, một đặc tính của khoa học thiếu vắng một 
phương sách tới thâm quyền kinh điển như là một nguồn các luận điểm 
chân lý hiệu lực. Tất cả các sự thật trong khoa học phải được biểu 
thị hoặc thông qua thí nghiệm hoặc thông qua chứng minh toán học. Ý 
kiến cho rằng điều nào đó phải y như thế, chỉ bởi vì Newton' hay 


1 Issac Newton 643- 1727) nhà vật lý, toán học, thiên văn vĩ đại người Anh. Ông là 
người đặt nền móng cho cơ học cổ điển với việc mô tả luật vạn vật hấp dẫn và các 
luật của chuyển động trong cơ học cổ điển và nó trở thành bộ môn khoa học chiếm 
ưu thế trong suốt 3 thế kỉ. Đồng thời với Gottfried Leibniz, ông phát triển giải tích toán 

34 


Einstein" đã nói như vậy thì đơn giản không phải là khoa học. Vậy 
nên, việc truy cứu phải bắt đầu từ một động thái cởi mở với sự tôn 
trọng câu hỏi đến nội dung đề tài và tôn trọng điều mà câu trả lời sẽ có 
thể có, tức là một trạng thái tâm thức mà tôi cho là một chủ trương nghỉ 
ngờ lành mạnh. Loại cởi mở này có thể làm cho các cá nhân dễ tiếp thu 
những thấu hiểu mới và những phát hiện mới; và khi nó được kết hợp 
với sự truy tầm có tính bản năng của con người cho sự hiểu biết; thái độ 
này có thê dẫn đến một sự mở rộng sâu xa của chân trời [tri thức] của 
chúng ta. Dĩ nhiên, điều này không có nghiã là tất cả các nhà thực 
nghiệm khoa học phải sống với lý tưởng này. Một số người quả có thê 
vướng mắc trong các mô thức trước đây. 


Nói về các truyền thống khảo sát Phật giáo, thì chúng tôi, những người 
Tây Tạng mang món nợ lớn từ cổ Ấn Độ, nơi ra đời của tư tưởng triết 
học Phật giáo. Người Tây Tạng luôn luôn nói Ân Độ là "Vùng đất của 
những thánh nhân". Quốc gia này là nơi sinh của đức Phật, và hàng 
loạt các đại sư Ấn Độ mà các bản luận của họ đã làm khuôn mẫu nên 
tảng cho tư tưởng triết học và truyền thống tâm linh cho người 
TâyTạng — như là Thánh giả Long Thụ triết gia thế kỉ thứ 2, ngài Vô 
Trước ngôi sao sáng thế kỉ thứ 4 và người anh của ông là ngài Thế 


học cổ điển tức là các phép vi và tích phân. Các đóng góp của ông được xem là khởi 
đầu cho nền vật lý cổ điển. "Isaac Newton”. Wikipedia. Truy cập 18/02/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton> 
1 Albert Einstein (1879-1955 -- Nobel Vật lý 1921) người gốc Đức, được xem là nhà 
vật lý xuất sắc nhất trong mọi thời đại. Ông có nhiều đóng góp lớn trong các lĩnh vục 
khác nhau của vật lý và toán học như vũ trụ học, cơ học lượng tử, xác suất thống kê 
.. Ông được biết đến nhiều là do phát minh ra lý thuyết tương đối hẹp (1905) và 
thuyết tương đối rộng (1916), cũng như là người nêu ra công thức chuyển hoá giữa 
khối lượng và năng lượng E=mc”. Tuy vậy, giải Nobel dành cho ông lại không phải do 
các công trình đó mà là vì công mô tả luật về hiệu ứng ánh ánh. "Albert Einstein”. 
Wikipedia. Truy cập 18/02/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein> 

35 


Thân, ngài Tịch Thiên đại sư giới luật vĩ đại, và ngài Pháp Xứng luận 
sư thể kỉ 17Ì. 





1 Theo nhiều tài liệu thì đức Dalai Lama có nhắc đến các đại sư tài ba Ấn Độ khác (17 
vị) đều xuất thân từ truyền thừa Nalanda và đức Dalai Lama cũng xác nhận mình 
thuộc dòng truyền thừa này. Ở đây, Ngài chỉ nêu gọn vài tên tuổi các đại sư trong 
dòng truyền thừa. (Số đại sư khác chưa được kể tên là Aryadeva (Thánh Thiên), 
Buddhapälita (Phật Hộ), Bhavaviveka (Thanh Biện), Candrakrti (Nguyệt Xứng), 
Sãntideva (Tịch thiên) , Sãntaraksita (Tịch Hộ), Kamalaéila (Liên Hoa giới), Diñnäga 
(Vực Long), Vimuktisena (Giải Thoát Quân). Haribhadraä (Sư Tử Hiền), Gunabhadra 
(Đức Quang), và Säkyaprabha (Thích-ca Quang)). Danh tính của các đại sư đã được 
viết thành kệ. *Illuminating the Threefold Faith: An invocation of the Seventeen Great 
Scholarly Adepts of Glorious Nalanda”. Dalai Lama 14. Lamrim Tibetan Buddhist 
Center.Truy cập 18/02/2009. 

<http://www.lamrim.co.za/NalandaScholars.shtml>. 


Riêng về các đại sư được đề cập: 

!!: Long Thụ (sa. øãgãz/una, bo. klu sgrub TỆ =7), dịch âm là Na-già-át- 
thụ-na (zh. 7Bi0ljJZ{7ö), thế kỷ 1-2, là một trong những luận sư vĩ đại nhất của lịch 
sử Phật giáo. Sư là người sáng lập Trung quán tông (sa. mãdhyamika), sống trong thế 
kỉ thứ 1-2. Có rất nhiều tác phẩm mang danh của Sư nhưng có lẽ được nhiều tác giả 
khác biên soạn. Sư cũng được xem là Tổ thứ 14 của Thiền tông Ấn Độ. `Long Thụ". 
Wikipedia. Truy cập 18/02/2009. 

<http://vi.wikipedia.org/wiki/Long_ Th%oE1%oBB%A5> 


!2' Vô Trước (sa. asa/iøa, nghĩa là "không bị ô nhiễm, vướng mắc"), cũng được dịch 
âm là A-tăng-già, khoảng thế kỷ 4, là một Đại luận sư của Phật giáo An Độ, người 
sáng lập Duy thức tông (sa. v/ãnavãdin). Sư khước từ quan điểm của Thánh giả 
Long Thụ (sa. 72øã;7ưna) về tính Không tuyệt đối và thiết lập giáo pháp của mình 
dưới ảnh hưởng của Thuyết nhất thiết hữu bộ (sa. szazvãsf/ãư7n). Tương truyền Sư 
được Bồ Tát Di-lặc trực tiếp giáo hoá. Có một số luận sư cho rằng Di-lặc này là một 
nhân vật lịch sử với tên Maitreyanatha (sa. /ma#zeyanaf/a). "Vô Trước". Wikipedia. 
Truy cập 18/02/2009. 
<http://vi.wikipedia.org/wiki/V%oC3%B4_Tr%oC6%oB0%E1%oBB%9Bc> 


!3. Thế Thân (sa. vasubandhu, bo. đb//g gnyen *ÑWWXY ), ~316-396, cũng 
được dịch là Thiên Thân, gọi theo Hán âm là Bà-tu-bàn-đâu, Bà-tẩu-bàn-đậu, là 
một Luận sư xuất sắc của Thuyết nhất thiết hữu bộ (sa. sarvastivãdïn) và Duy thức 
tông (sa. vƒñãnavãdin), được xem là Tổ thứ 21 của Thiền tông Ấn Độ. Người ta cho 
rằng Sư sinh tại Peshäwar (địa danh ngày nay), sống tại Kashmir và mất tại A-du-đà 
(ayodhyä). Sư vừa là em vừa là đệ tử của ngài Vô Trước (sa. aszriøa), người sáng lập 

36 


Kê từ sau chuyến bay của tôi từ Tây Tạng trong tháng 3 năm 1959, 

một số lớn người dân Tây Tạng tị nạn và tôi có được duyên may vô 
cùng đề tìm được một nơi trú ngụ thứ hai tại Ấn. Tổng thông Án Độ 
trong những năm đầu tôi tị nạn là Tiến Sĩ Rajendra Prasad†, một người 
tâm linh sâu sắc, một học giả luật pháp khả kính. Phó tổng thống, người 
sau này đã trở thành tổng thống, là Tiến Sĩ Sarvepalli RadhakrishnanE, 
ông được biết đến một cách rộng rãi là một học giả triết học chuyên 
nghệp và tư nhân. Tôi nhớ rõ một lần khi đang giữa một buổi thảo luận 
vệ vân đề triết học, ngài Radhakrishnan trích dẫn một cách không ngập 
ngừng một bài kệ từ tác phẩm cô điển "Căn Bản Trung Quán Luận"Š 
của thánh giả Long Thụ. Đó là điều đáng ghi nhớ nhất từ khi độc lập 





phái Duy thức. Vô Trước là người đã khuyến dụ Thế Thân theo Đại thừa. "Thế Thân". 
Wikipedia. Truy cập 18/02/2009. 
<http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%oE1%oBA%BF_Th%C3%A2n> 


1994 Pháp Xứng (sa. đ⁄z/naKirt) Một trong những Luận sư quan trọng nhất của triết 
học đạo Phật, đại điện quan điểm của Duy thức tông (sa. v/ñãnavadin) và Nhân minh 
học (sa. ñefuv/2/Ø), sống trong thế kỉ thứ 7 (=> 600-650) tại Nam Ấn Độ và là môn đệ 
của Hộ Pháp(sa. đ#armapZia) tại Na-lan-đà. "Pháp Xứng". Wikipedia. Truy cập 
18/02/2009. 

<http://vi.wikipedia. Org/wiki/Ph%C3%A1p_ X%E1%BB%A9ng> 

1 Rajendra Prasad (1884 - 963) tổng thống đầu tiên của nước Ấn từ 1948 đến 
1950, là lãnh đạo đảng Quốc Đại. "Rajendra Prasad*. Wikipedia. Truy cập 18/02/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Rajendra_Prasad> 


? Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975), là một triết gia Ấn. Ông được xem là 
người có công đặt cầu nối giữa các tư tưởng triết học Đông- Tây. Là người du nhập lý 
tưởng Tây phương vào Ấn và ngược lại. Trình bày các các triết lý tôn giáo và tiết học 
Ấn sang Anh ngữ. Ông là phó tổng thống đầu tiên của Ấn (1962-1967). "Sarvepalli 
Radhakrishnan”. Wikipedia. Truy cập 18/02/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Sarvepalli_Radhakrishnan> 


3 Căn bản trung quán luận tụng (*) (sa. [mũila-] madhyamaka-kãrikã), cũng được 
gọi là 7rưng quán luận tụng, hoặc Trung quán luận (sa. madhyamaka-saästra), được 
ngài Cưu-ma-la-thập dịch Hán văn. Tác phẩm này còn lưu giữ trong Phạn ngữ. Xem 
nguyên văn Phạn ngữ 
<http://www.uwest.edu/sanskritcanon/Sastra/Devanagari/sastra27/chapter1.html> 

và bản dịch Việt của Thích Chân Hiền từ bản tiếng Hán của Ngài Cưu Ma La thập 
<http://www.thuvienhoasen.org/trungluan-chonhien-00.htm > 


37 


vào năm 1947, Ấn Độ đã lưu giữ truyền thống kinh điển vào việc trao 
quyên lãnh đạo quôc gia cho những nhà tư tưởng đáng lưu ý và những 
nhà khoa học. 


Sau một thập kỷ khó khăn của việc điều tiết, việc giúp đỡ đề định cư 
cộng đồng vào khoảng 80.000 dân tị nạn Tây Tạng trong nhiều bộ phận 
của xứ Án, việc xếp đặt các trường học cho giới trẻ, và việc nỗ lực để 
giữ gìn các truyền thống của một nên văn hoá bị đe dọa [hủy hoại], tôi 
bắt đầu các cuộc chu du quốc tế ít lâu trước cuối thập niên 1960. Thêm 
vào đó, đề chia sẻ hiểu biết của tôi về các giá trị nhân bản, tán thành hài 
hoà và hiểu biết giữa các tôn giáo, và vận động cho nhân quyền và tự 
do của người Tây Tạng, tôi đã có nhiều cơ hội trong những lúc chu du 
để gặp gỡ các nhà khoa học riêng biệt để thảo luận về mỗi quan tâm, 
mở rộng kiến thức và đào sâu hơn bao giờ hết sự hiểu biết của tôi về 
khoa học và các phương pháp của nó. Ngay cả vào thời gian còn sớm 
trong thập niên 1960, Tôi đã bàn thảo về nhiều khiá cạnh của giao diện 
giữa tôn giáo và khoa học với một số khách thăm viếng có năng lực tại 
chỗ lưu trú của tôi ở Dharamsala ở miền bắc Ấn Độ. Hai cuộc gặp gỡ 
đáng nhớ nhất trong thời kì này là với tu sĩ nhà dòng. Thomas Merton , 
là người quan tâm sâu sắc đến Phật giáo và dẫn nhập cho tôi về đạo Cơ 
Đốc, và học giả về tôn giáo Huston SmithF 





1 Thomas Merton (1915-1968) Là một trong những tác giả Thiên chúa giáo có nhiều 
ảnh hưởng nhất của thế kỉ thứ 20, ông thuộc dòng Trappist. "Thomas Merton”. 
Wikipedia. Truy cập 18/02/2009. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_ Merton> 


? Huston Cummings Smith (1919 -- ??) là một trong những nhà nghiên cứu về tôn 
giáo xuất sắc. Tác phẩm của ông mang tên "The World's Religions" (Các Tôn Giáo của 
Thế Giới) là một tác phẩm bán được hơn hai triệu bản. "Huston Smith”. Wikipedia. 
Truy cập 18/02/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Huston_ Smith> 

38 


#@ 


Một trong những người thầy đầu tiên của tôi về khoa học — và là một 
trong những người bạn khoa học thân cận nhất — là nhà vật lý và triết 
học người Đức Carl von Weizsäcker` một người anh của tổng thống 
Tây Đức. Mặc dù ông ta tự mô tả mình như là một giáo sư hoạt động 
triết lý chính trị, vốn được đào tạo trong ngành vật lý, thì trong thập 
niên 30 ynn Weizsäcker đã làm phụ tá cho nhà vật lý lượng tử Werner 
HeisenbergZ. Tôi sẽ chắng bao giờ quên thí dụ truyền cảm và gợi hứng 
của Weizsäcker như là một người lúc nào cũng lo lắng về các hậu quả 
của khoa học — đặc biệt là các hậu quả. về đạo đức và chính trị. Ông ta 
theo đuổi một cách không mệt mỏi để ứng dụng sự nghiêm ngặt của 
truy cứu triết học lên hành vi của khoa học, để thử thách nó một cách 
liên tục. 


Ngoài các cuộc thảo luận không chính thức dài, tôi còn may mắn nhận 
được một số buổi học chính thức từ von Weizsäcker về các đề tài khoa 
học. Những điều này tạo nên một kiểu cách không khác chi những 
buổi chuyên giao tri thức một (thầy) - một (trò), tức là một dạng quen 
thuộc của việc giảng dạy trong truyền thống Phật giáo của riêng chúng 
tôi. Có vài dịp, chúng tôi đã có thê xếp riêng hai ngày tròn cho một lần 
nhập t thất khi mà ngài von Weizsäcker hướng dẫn tôi một khoá học cấp 
tốc về vật lý lượng tử và các hệ lụy triết học của nó. Tôi cảm thấy biết 
ơn sâu sắc về lòng tốt - ông dành cho tôi nhiều thì giờ quý báu cũng 


1 Carl Friedrich Freiherr von Weizsäcker (1912 —- 2007) nhà vật lý và triết học 
Đức và là anh ruột của tổng thống Tây Đức Richard von Weizsäcker(1920--) Lĩnh vực 
nghiên cứu của ông là vê Vật lý nguyên tử và hạt nhân. "Carl| Friedrich von 
Weizsäcker”. Wikipedia. Truy cập 18/02/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Weizs%oC3%A4cker> 


? Werner Heisenberg (1901 --1976) nhà vật lý lý thuyết người Đức ông nghiên cứu 
trong các lĩnh vự cơ học lượng tử, vật lý hạt nhân, lý thuyết trường lượng tử và vật lý 
các hạt. Ông được giải Nobel vật lý 1932. "Werner Heisenberg” Wikipedia. Truy cập 
18/02/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Werner_ Heisenberg> 

39 


như sự kiên nhẫn bền bỉ của mình, đặc biệt là khi tôi tự thấy chật vật 
với một khái niệm khó hiêu nào đó, mà tôi phải thú nhận là cũng không 
ít tình huông như thê. 


Von Weizsäcker thường nhắn mạnh về tầm quan trọng của chủ trương 
thực nghiệm trong khoa học. Ông ta nói, sự kiện có thê được nhận thức 
theo hai cách — nó có thê được xảy ra như một hiện tượng hay nó có thể 
được suy luận ra. Chẳng hạn, một đốm nâu trên một trái táo có thê thấy 
bằng mắt; đó là xảy ra một cách hiện tượng. Nhưng việc có một con 
sâu bên trong trái táo là sự kiện mà ta có thê suy luận từ cái đốm và từ 
hiểu biết tổng quát về các trái táo và các con sâu. 


Trong triết học Phật giáo, có một nguyên lý cho rằng các giá trị cho bởi 
một đề xuất đặc biệt được kiểm nghiệm phải nên phù hợp với bản chất 
của chủ thể được phân tích”. Chăng hạn, nếu một đề xuất có liên hệ tới 
các đữ kiện thật có thể quan sát được trong thê giới, bao gồm cả sự tồn 
tại của chính nó thì qua kinh nghiệm thực nghiệm, đề xuất đó có thể 
được xác nhận hay bị bác bỏ. Do đó, Phật giáo đặt phương pháp thực 
nghiệm của việc trực tiếp quan sát lên trên hết. Ngược lại, nêu đề xuất 
đó quan hệ đến sự tổng quát hoá dẫn xuất từ kinh nghiệm của chúng ta 
về thế giới (thí dụ như bản chất ngắn ngủi của cuộc sông hay môi quan 
hệ tương hỗ của thực tại), thì bởi do nó chủ yếu là một hình thức của 
suy luận, nên đề xuất có thể được chấp nhận hay bác bỏ. Cho nên, Phật 
giáo chấp nhận phương pháp suy luận — giống nhiều với mô hình được 
trình bày bởi von Welzsäcker. 


Sau cùng từ quan điêm Phật giáo, còn có một mức xa hơn của thực 
tại, nó có thê còn bị che mờ đôi với tâm thức chưa giác ngộ. Một minh 
họa truyên thông cho điêu này là những vận hành vi tê nhât của luật về 


1 Đây là một trong 4 nguyên lý của lập luận, (nguyên lý chứng minh hợp lý) trong 
Phật giáo. Xin xem thêm chỉ tiết trong dịch phẩm "Tứ Diệu Đế" phần ÁMg"/ệp và Thế 
Giới Tự Nhiên và Phụ Lục 2 Gác Quán Chiếu Phật Giáo. Tải về tại: 
http://rongmotamhon.0fees.net/taive.htm 


40 


nghiệp”, và câu hỏi lý do nào có rất nhiều chủng loại chúng sinh trên 
thế giới. Chỉ riêng trong phạm vi này về những lời xác nhận thì kinh 
điển được trích dẫn như là một nguồn thâm quyền đúng đắn một cách 
mạnh mẽ, dựa trên một cơ sở đặc biệt mà đối với các Phật tử, lời tuyên 
thuyết của đức Phật đã được chứng minh là khả tín trong việc kiểm 
nghiệm về bản chất của sự tồn tại và lộ trình để giải thoát. Mặc dù 
nguyên lý về ba phương pháp để kiêm nghiệm — tức là kinh nghiệm 
trực tiếp, suy luận, và dựa vào thẩm quyền” [của kinh điển hay của 
người đã giác ngộ] — được ân chứa trong các phát triển sơ khai nhất của 
tư tưởng Phật giáo, nó đã được các nhà luận lý học An Độ Vực Long 
(thế ki thứ 5) * và Pháp Xứng (thế kỉ thứ 7) là người đầu tiên công thức 
hoá nó như là một phương pháp luận triết học hệ thống. 


Trong thí dụ sau cùng này, thì Phật giáo và khoa học rõ ràng có phần 
chung, vì khoa học, tối thiểu về nguyên tắc, không tiếp nhận bất kì một 
dạng nào của thâm quyền kinh điển. Nhưng trong hai phương diện 





† Nghiệp (sa. karma), là thuật ngữ được dịch từ chữ karma tiếng Phạn. Karma được 
dịch ý là Nghiệp và cũng được phiên âm là Yết-ma, và đặc biệt có sự phân biệt giữa 
cách dùng. Một số giải thích chỉ tiết về nghiệp có thể tìm thấy ở nhiều phần trong dịch 
phẩm "Tứ Diệu Đế". 


? Xem thêm chỉ tiết về phát biểu của phương pháp suy diễn này trong dịch phẩm "Tứ 
Diệu Đế", phụ lục 2 -- phần Sự Thật về Con Đường Diệt Khổ 


Ậ Bộ môn này trong Phật giáo được gọi là Nhân Minh Học. "Phật học Cơ Bản Tập 4 — 
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÂN MINH HỌC PHẬT GIÁO” . BuddhaSasana. Minh Chi. 
<http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-phathoc-coban/phcb4-2-4.htm> 


* Hay Trân-na (sa. (/ma/ã-)dignãga, diinãoa), 480-540, cũng được gọi theo tên 
dịch nghĩa Đại Vực Long, là một Luận sư nổi tiếng của Duy thức tông (sa. 
vijñãnavãdin, yogãcãrin). Sư là người cải cách và phát triển ngành Nhân minh học (sa. 
hetuvidy8). "Trần-na”. Wikipedia. Truy cập 2009. 
<http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%oE1%oBA%A7n-na> 


, Tuy nhiên, việc phủ nhận một cách tuyệt đối các "thẩm quyền" trong khoa học có 
thể đã không xảy ra hoàn toàn. "Ứng dụng các Nguyên Lý Phật giáo vào Nghiên Cứu 
và Phát Triển trong Khoa Học". Làng Đậu. So sánh các ý tưởng khoa học trong lòng 

4I 


đầu — tức là ứng dụng của kinh nghiệm thực nghiệm và lập luận — có 
một sự hội tụ to tát giữa hai truyền thống khảo sát. Mặc dù thế, trong 
cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường hay và có thói quen sử dụng 
phương pháp thứ ba đề kiểm thử lại các luận điểm về thực tại. Chăng 
hạn, ta chấp nhận ngày sinh của mình qua chứng thực bằng miệng của 
những người họ hàng của ta và trong môi quan hệ với chứng thực bằng 
giây tờ của giấy khai sinh. Ngay cả trong khoa học, ta chấp nhận các 
kết quả được công bố bởi những người thực hành trong các tạp chí 
chuyên môn mà không có sự tái lập thí nghiệm từ chính mình. 


Ý hướng của tôi về khoa học một cách không nghi ngờ gì đã trở thành 
một ý tưởng sâu sắc, hơn nhiều nhờ việc gặp gỡ nhà vật lý đáng ghi 
nhận là David BohmỂ, một trí thức vĩ đại và một người cởi mở nhất mà 
tôi từng được giao tiếp. Tôi gặp ông ấy lần đầu tại Anh năm 1979 trong 
lần chuyến đi thứ nhì của tôi thăm châu Âu, và chúng tôi cảm thấy có 
quan hệ ngay lập tức — dĩ nhiên, sau này tôi tìm ra rằng ngài Bohm 
cũng là dân ty nạn, ông đã buộc phải rời Mỹ trong vụ ngược đãi của 
thời kì McCarthyŠ. Chúng tôi đã trở thành một đôi bạn tri kỷ và là một 
cuộc mạo hiểm trí thức chung. Ngài David Bohm đã hướng dẫn cho 





tin vào các luận điểm khoa học với ý trưởng lòng tin vào quyền năng kinh điển của 
Phật học. Thư Viện Hoa Sen. Truy cập 2009. 
<http://www.thuvienhoasen.org/UngDungPhatgiaovaoKhoahoc.pdf> 


1 Từ chữ "peer-viewed Journals" tức là các tạp chí đã được đọc qua và chấp thuận bởi 
các chuyên gia khác với tác giả trước khi đề tài đó được công bố. 


? David Joseph Bohm (1917-1992) Nhà vật lý lượng tử Hoa Kỳ, Ông là người có 
đóng góp lớn vào các lãnh vực vật lý lý thuyết, triết học, và thân kinh học. "David 
Bohm”. Wikipedia. Truy cập 2009. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bohm> 


3 Chủ trương McCathy thuộc vào chiến tranh lạnh với Liên Xô; thời kỳ nghi ngờ và 
chống cộng mạnh mẽ tại Hoa Kỳ từ cuối thập niên 1940 cho đến cuối thập niên 1950. 
Bohm bị nghỉ ngờ vì trước đó ông có các hoạt động tham gia tổ chức Young 
Communist League (Liên Minh Cộng Sản Trẻ). "McCathyism”. Wikipedia. Truy cập 
2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/McCarthy_ era> 

42 


hiểu biết của tôi về các khía cạnh vi tế nhất của tư tưởng khoa học, đặc 
biệt là trong vật lý, và vạch ra cho tôi phương diện tốt đẹp nhất của thế 
giới quan khoa học. Trong khi lắng nghe cần thận trong cuộc đối thoại 
chỉ tiết với một nhà vật lý như là Bohm hay von Weizsäcker, tôi cảm 
thấy là mình có thể nắm bắt được các điểm phức tạp của toàn bộ lý lẽ; 
thật không may, khi các buổi mạn đàm qua đi thì thường không còn gì 
lớn lao ở lại! Bàn thảo của tôi với Bohm hơn 2 thập niên đã kích khởi 
tư duy của chính tôi về những cách mà các phương pháp Phật giáo truy 
cứu có thê quan hệ tới các phương pháp được dùng trong khoa học hiện 
đại. 


Tôi đặc biệt thán phục sự cởi mở hết sức của ngài Bohm đối với tất cả 
các lãnh vực kinh nghiệm về con người, không chỉ trong thế giới vật 
chất thuộc chuyên môn của ông mà còn trong tất cả các khiá cạnh chủ 
quan, bao gồm vấn đề về ý thức. Trong cuộc đối thoại, tôi cảm thấy sự 
hiện diện của một tâm hôn khoa học vĩ đại sẵn sàng tiếp nhận giá trị 
của sự quan sát và các thấu suốt từ những cơ chế khác của tri thức hơn 
là kiến thức khoa học khách quan. 


Một trong các phẩm chất riêng biệt mà Bohm là một điền hình chính là 
sự đam mê và phương pháp triết học cơ bản về việc dẫn xuất của một 
truy cứu khoa học từ các giá trị của các thí nghiệm suy tưởng. Diễn tả 
đơn giản là, thực hành này gợi ra một tình huống tưởng tượng trong đó 
một giả thuyết đặc biệt được thử nghiệm bằng việc kiểm tra các hậu 
quả mà nó có thê có với các thừa nhận thường được cho là không thể 
tránh khỏi. Một công lao lớn của Einstein về tính tương đối giữa không 
và thời gian" đã được dẫn xuất từ các giá trị của những thí nghiệm đã 
được suy tưởng, mà các thí nghiệm đó đã thử thách sự hiểu biết về vật 
lý trong thời của ông ta. Một thí dụ nỗi tiếng là nghịch lý trẻ sinh đôi, 
trong đó một người anh em ở lại trái đất trong khi người kia du lịch 





1 Đức Dalai Lama đề cập đến kết quả của các thí nghiệm cho thấy sự mâu thuẫn với 
các hiểu biết về vất lý đương thời. Einstein đã đề xuất thành tuyết tương đối hẹp vào 
năm 1905 giải thích được các kết quả này. "History of Special Relativity“. Wikipedia. 
Truy cập 2009. <http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_special_ relativity> 

? Xem thêm chỉ tiết tính toán: <http://en.wikipedia.org/wiki/Twins_paradox> 


43 


trong một phi thuyền không gian với vận tốc đủ gần vận tốc ánh sáng. 
Với người ở trong con tàu thì thời gian phải nên chậm lại. Nếu người 
này trở về sau 10 năm thì anh ta phải thấy ra rằng người anh em của 
mình ở trên trái đất phải già hơn mình một cách đáng kê. Việc đánh giá 
đầy đủ của nghịch lý này đòi hỏi hiểu biết về các phương trình toán 
phức tạp vượt khỏi kỹ năng của tôi. 


Trong ý hướng đối với khoa học, tôi luôn hứng thú rất mạnh tới 
phương pháp phân tích vì sự song hành gần gũi của nó với tư tưởng 
triết lý Phật giáo. Trước khi chúng tôi gặp nhau, Bohm đã dành nhiều 
thì giờ nghiên cứu nhà tư tưởng Ấn Độ là Jiddu Krishnamurti”, và ngay 
cả tham dự một số cuộc đối thoại với ông ấy. Trong nhiều dịp Bohm và 
tôi tìm hiểu các cách thức mà phương pháp khoa học có thê quan hệ tới 
thực hành thiền định, điều mà theo quan điểm Phật giáo là có thực 
nghiệm tính như nhau. 





1 Jiddu Krishnamurti (1895-1986) một tác giả và diễn giả nổi tiếng người Ấn về 
triết học và các đề tài tâm linh. Các chủ đề của ông bao gồm: mục tiêu của thiền 
định, các mối quan hệ con người, và làm thế nào để tạo ra biến đổi tốt trong xã hội 
toàn cầu. "Jiddu Krishnamurti”. Wikipedia. Truy cập 2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Jiddu_ Krishnamurti> 

44 











Ảnh minh họa buông bọt: Với phát minh buông bọt này, nhà vật lý và thần 
kinh sinh học Donald A. Glaser (1926 - ) nhận giải Nobel vật lý (1952). Hình 
chụp cho thắy qũy đạo của các hạt vật lý trong buông bọt của Brookhaven 
National Laboratory. 


Mặc dù có cơ sở nhắn mạnh lên thực nghiệm và lập luận tương tự nhau, 
Phật giáo và khoa học có nhiều khác biệt sâu sắc về cấu trúc của kinh 
nghiệm thực nghiệm và các hình thức của lập luận được dùng bởi hai 
hệ thống này. Khi Phật giáo nói về kinh nghiệm thực nghiệm ', có một 
sự hiểu biết rộng hơn của chủ trương thực nghiệm bao gôm các trạng 
thái thiền định cũng như là bằng chứng về các tri giác. Do sự phát triển 
của công nghệ trong vòng hai trăm năm cuối này, khoa học có thê mở 
rộng khả năng của các tri giác tới mức không thê tưởng tượng được [so 
với] trong thời gian trước đó. Do đó, các nhà khoa học có thê dùng mắt 
trần với sự giúp đỡ của các công cụ mạnh như các kính hiển vi và các 





1 Thuật ngữ thường dùng trong Phật giáo là cứng ngộ hay chứng nghiệm. 
45 


kính thiên văn, để quan sát một cách đáng ghi nhận cả hiện tượng trong 
phút chốc như là các tế bào và các cấu trúc nguyên tử phức hợp, lẫn các 
kết cầu không lồ của vũ trụ. Trên cơ sở về các chân trời rộng mở cho 
các tri giác thì khoa học đã có thê đây lui các giới hạn của sự suy luận 
xa khỏi mức mà trỉ kiến nhân loại chưa từng đạt tới. Giờ đây, trong câu 
trả lời về những dấu vết đề lại trong các buồng bọt, các nhà khoa học 
có thể suy đoán được sự tồn tại của các hạt cấu trúc nên các nguyên tử, 
bao gồm ngay cả các phần tử bên trong của hạt neutron như là các 
quark và gluon.. 


Khi còn là đứa bé thí nghiệm với kính thiên văn của đức Dalai Lama 
thứ 13, tôi có một kinh nghiệm rõ ràng về năng lực của sự suy luận dựa 
trên quan sát thực nghiệm. Trong chuyện dân gian Tây Tạng chúng tôi 
kế về thỏ và mặt trăng [Ngọc Thố và Hằng Nga] — Tôi tin rằng người 
Âu châu thấy một người đàn ông thay vì một con thỏ. Cách nào đi 
chăng nữa, thì trong một đêm trung thu, khi ánh trăng sáng rõ đặc biệt, 
tôi quyết định kiêm tra con thỏ bằng kính viễn vọng. Thật ngạc nhiên, 
tôi thấy cái dáng giống như các bóng đen. Tôi đã hứng thú đến mức 
yêu câu hai người trợ giảng đến và nhìn qua kính viễn vọng. Tôi tranh 
luận rằng sự có mặt của các bóng đen trên mặt trăng là bằng chứng mặt 
trăng được chiếu rọi bởi ánh sáng mặt trời cùng một cách như là trái 
đất. Họ trông bối rối nhưng đã đồng ý với nhận thức về các bóng đen 





1 Neutron là một hạt cấu trúc thành phần của hạt nhân (thành phần còn lại là 
proton) Khối lượng neutron hơi lớn hơn proton một ít. "Neutron”. Wikipedia. Truy cập 
2009. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron> 


Quark là loại hạt vật lý tổng quát tương tác qua 4 loại lực cơ bản (lực hạt nhân, lực 
điện từ, lực yếu và lực hấp dân) và tạo thành một trong hai cấu trúc cơ bản của vất 
chất (cấu trúc còn lại là lepton). Các quark có thể kết hợp theo những cách đặc biệt 
để tạo thành proton và neutron. "Quark”. Wikipedia. Truy cập 18/02/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Quark> 


Gluon là hạt cơ bản làm cho các quark tương tác và gián tiếp tạo nên liên kết giữa 
các proton và neutron trong một nhân nguyên tử. "gluon“. Wikipedia. Truy cập 2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Gluon> 


46 


trên mặt trăng là không thê nghi ngờ được. Sau đó, khi nhìn thấy các 
ảnh chụp các miệng hố mặt trăng, nhận ra cùng một hiệu quả — là trong 
nội miệng hồ thì đã có một bóng đen về một phía nhưng không ở phía 
bên kia. Từ đây, tôi suy diễn rằng phải có một nguồn sáng làm hắt các 
bóng đen, như là trên mặt đất. Tôi kết luận mặt trời phải là nguồn ánh 
sáng tạo nên các bóng đen của các hồ trên mặt trăng. Tôi đã rất hứng 
thú khi sau này phát hiện ra điều đó là sự thật. 


Nói một cách nghiêm túc, tiến trình lập luận này không hoàn toàn là 
của riêng Phật giáo hay của riêng khoa học; đúng hơn, nó phản ảnh 
hoạt động cơ bản của tâm thức con người mà chúng ta sử dụng một 
cách tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Việc dẫn nhập chính thức về 
sự suy luận như là một nguyên lý của luận lý học cho các tu sĩ thực tập 
trẻ tham gia vào việc minh họa về cách mà người ta có thể suy luận về 
sự hiện diện của lửa từ xa bởi vì nhìn thấy một cột khói bốc lên phía 
bên kia núi, và từ lửa, ở Tây Tạng sẽ dễ dàng suy ra về sự cư trú của 
con người. Người ta có thể tưởng tượng một cách dễ dàng về một lữ 
khách, đói khát sau một ngày dài đi bộ, sẽ cảm thấy sự cân thiết của 
một tách nước trà. Ông ta thấy khói và do đó suy luận về lửa và chỗ 
dừng chân, nơi mà ông ta có thê có chỗ trọ qua đêm. Trên cơ sở của sự 
suy luận này, người lữ khách có thể thoả mãn thèm muốn được uống 
trà. Từ một hiện tượng quan sát được, một chứng cớ trực tiếp cho tri 
giác, người ta có thể suy luận đến điều vẫn còn là ân số. Hình thức lập 
luận này thông dụng trong Phật giáo và khoa học. 


47 


s@ 


Trong suốt lần viếng thăm đầu tiên tại châu Âu vào năm 1973, tôi hân 
hạnh được gặp gỡ một trọng tư tưởng vĩ đại của thế kỷ thứ 20, là nhà 
triết học Sir Karl Popper'. Cũng như tôi, Popper đã một lần đào ly 
khỏi quê hương Vienna [thuộc nước Áo] của ông trong thời kỳ Quốc- 
xã — và ông ta trở thành nhà phê phán mạnh mẽ lên chủ nghĩa chuyên 
chế. Nên chúng tôi tìm thấy có nhiều điểm chung. Popper đã cao HƯỜI 
khi tôi gặp ông, hơn 70, với mắt sáng và trí óc rất nhạy bén. Tôi có thể 
đoán ra được ông ta đã phải mạnh mẽ như thế nào trong thời trai trẻ do 
cảm xúc mạnh mà ông ta lộ ra khi chúng tôi bàn thảo về vấn đề của các 
chính quyền độc tài. Trong cuộc gặp gỡ này, Popper đã lo lắng nhiều 
về sự đe dọa ngày càng lớn của chủ nghĩa cộng sản, về hiểm họa của 
các hệ thống chính trị độc tài, về những thách thức về việc bảo vệ 
quyền tự do cá nhân, và về sự duy trì của một xã hội cởi mở hơn là việc 
ông ta thích thú trong sự khám phá các câu hỏi gắn liền đến các 
môi quan hệ giữa khoa học và tôn giáo. Nhưng chúng tôi đã bàn thảo 
đến các vấn đề về phương pháp trong khoa học. 


Anh ngữ của tôi đã không tốt như hiện nay, và người thông dịch thì 
cũng không mấy thành thạo. Không như khoa học thực nghiệm, triết 
học và phương pháp đòi hỏi nhiều thảo luận hơn nhiều. Kết quả là tôi 
được lợi ích từ cơ hội gặp gỡ với Popper có lẽ ít hơn là từ các cuộc gặp 
mặt với những người như là David Bohm và Carl von Welzsäcker. 

Nhưng chúng tôi trở một tình bằng hữu, và tôi lại thăm ông ta mỗi khi 
đến Anh, kê cả một cuộc viếng thăm đáng nhớ vào năm 1987 để uống 





1 Sir Karl Popper (1902-— 1994) là một nhà triết học người Áo, người đề xuất các ý 
tưởng về một xã hội mở, một xã hội mà ở đó sự bất đồng chính kiến được chấp nhận 
và đó được xem như một tiền đề để tiến tới việc xây dựng một xã hội hoàn thiện. Ông 
cũng được xem như là người sáng lập Chủ nghĩa Duy lý phê phán. "Karl Popper”. 
Wikipedia. Truy cập 2009. 
<http://vi.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper> 

48 


trà ở nhà ông ta tại Kenley, Surrey", tôi có một tình cảm đặc biệt với 
các loài hoa và vườn cây, đặc biệt là hoa lan, và Sir Karl rất tự hào cho 
tôi tham quan mảnh vườn và nhà kính yêu quý của ông. Lần đó, tôi 
phát hiện ra ảnh hưởng của Popper lớn như thế nào vào triết lý của 
khoa học, và đặc biệt là về vấn đề của phương pháp khoa học. 


Một trong những đóng góp cơ sở của Popper là việc làm rõ các vai trò 
quan hệ giữa lập luận quy nạp và lập luận suy diễn trong việc khẳng 
định và chứng minh một lý thuyết khoa học. Bằng quy nạp, ta có ý xây 
dựng sự tổng quát hóa từ một chuỗi các thí dụ được quan sát một cách 
thực nghiệm. Có nhiều kiến thức hằng ngày của chúng về các mối 
quan hệ của nguyên nhân và hậu quả đều là quy nạp; chẳng hạn, trên cơ 
sở các quan sát lập đi lập lại về quan hệ tương hỗ giữa khói và lửa, ta 
tổng quát hoá thành nơi nào có khói thì nơi đó có lửa. Suy diễn thì lại 
là quá trình ngược lại, dẫn ra từ hiệu biết về sự chân thật tổng quát lên 
các quan sát riêng biệt. Chăng hạn, người ta biết rằng tất cả các xe hơi 
sản xuất tại châu Âu kể từ sau 1995 chỉ sử dụng xăng không pha chìỶ, 
thì khi người ta nghe về một chiếc xe riêng đời 2000 của người bản, 
người đó có thê suy diễn rằng xe đó phải dùng xăng không pha chì. Dĩ 
nhiên, trong khoa học thì các hình thức này sẽ phức tạp hơn nhiêu, đặc 
biệt là suy luận suy diễn, vì nó bao gồm cả việc sử dụng toán cao cấp. 





† Kenley, Surrey là một thị trấn nhỏ thuộc phần mở rộng phía nam Luân Đôn, Anh 
quốc. "Kenley”. Wikipedia. Truy cập 2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Kenley> 


? Trước đây (trước 1 tháng Giêng 1996 tại Hoa Kì) thì người ta thường pha thêm một 
lượng nhỏ nguyên tố chì (Pb) -- trong dạng hợp chất tetra-ethyl chì -- vào trong xăng 
giảm trừ hiện tượng máy bi tự đánh lửa trong buông máy (dựa trên các nghiên cứu 
của . A.H. Gibson và Harry Ricardo ở Anh và Thomas Midgley và Thomas Boyd ở Hoa 
Kỳ) Nhưng sau đó người ta tìm ra chì có khả năng gây hại cho sức khoẻ và môi trường 
nên dần dần đã bị cấm hẳn tại các nước phương Tây. Và người ta thay thế nó bởi các 
chất khác bao gôm aromatic hydrocarbons, ether, và rượu (thường là ethanol hay 
methanol)."Gasoline". Wikipedia. Truy cập 2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline> 

49 


Một trong những lãnh vực về lập luận mà Phật giáo khác với khoa học 
thuộc về vai trò của suy diễn. Điều khác biệt nhất của lập luận trong 
khoa học so với lập luận trong Phật giáo là ứng dụng của nó được phát 
triển cao trong việc lập luận toán học phức tạp. Phật giáo, như tật cả 
triết học Ấn-Độ cổ điên khác, một cách lịch sử, việc sử dụng luận lý 
học được giữ lại rất cụ thể, ở chỗ lập luận không bao giờ tách rời khỏi 
nột nội dung cụ thê. Ngược lại, việc lập luận toán học của khoa học 
cho phép một mức độ trừu tượng rất lớn, cho nên hiệu lực hay bắt hiệu 
lực của một lý lẽ có thể được xác quyết đơn thuần trên cở sở của sự 
đúng đăn của một phương trình toán học. Do đó, trong một ý nghĩa thì 
tổng quát hoá đạt được thông qua toán học sẽ ở câp độ cao hơn nhiều 
mà các hình thức lập luận truyền thống khả dĩ đạt tới. Với thành công 
tuyệt vời của toán học, thật không có gì đáng ngạc nhiên khi một số 
người tin rằng các luật của toán học là tuyệt đối và rằng toán học là 
ngôn ngữ chân thật của thực tại, chính là bản chất của tự nhiên. 


Một trong những khác nhau nữa giữa khoa học và Phật giáo, mà tôi 
thấy, nằm trong việc thiết lập một lý thuyết có hiệu lực. Ở đây, cũng 
vậy, phát họa của Popper về nội hàm của một câu hỏi khoa học nghiêm 
túc à điển hình cho một thấu suốt to tát. Đây là luận điểm khả phản 
bác" của chủ trương Popper, cho rằng mỗi lý thuyết khoa học phải 
dung chứa trong nó các điêu kiện mà qua đó lý thuyết khoa học này có 
thể trở thành sai. Chẳng hạn, Lý thuyết cho rằng Thượng Đề sáng tạo 
ra thế giới sẽ không bao giờ là một lý thuyết khoa học vì nó không thể 
hàm chứa một giải thích về các điều kiện mà qua đó lý thuyết này có 
thể được chứng minh là Sal. Nếu ta tiếp nhận tiêu chuẩn này một cách 
nghiêm túc, thì nhiều vấn đề liên quan đến sự có mặt của con người 
như là đạo đức, mỹ thuật, và tâm linh sẽ nằm bên ngoài nội hàm của 


1 Từ chữ "falsifiability". được hiểu là khả năng logíc để cho một khẳng định nào đó trở 
thành sai bởi một sự quan sát hay bởi một thí nghiệm vật lý. Nói rằng điều gì đó là 
khả phản bác không có nghiã là điều đó sai mà đúng hơn nó có nghĩa là nếu điều gì 
đó sai thì ta có thể chỉ ra được bởi quan sát hay thí nghiệm. Một điều mà Popper đi xa 
hơn là ông khẳng định rằng một lý thuyết là khoa hoc chỉ khi nó là khả phản bác. 
"Falsifiability“. Wikipedia. Truy cập 2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Falsifiability> 

50 


khoa học. Ngược lại, nội hàm của sự truy cứu trong Phật giáo không 
có giới hạn về đối tượng. Nó cũng bao hàm cả thế giới chủ thể cũng 
như là câu hỏi về các giá trị. Nói cách khác, khoa học làm việc với các 
dữ kiện thực nghiệm nhưng không quan hệ với siêu hình và đạo đức; 
trong khi Phật giáo, thì truy cứu phê phán lên tất cả ba đối tượng này là 
côt yêu. 


Chủ thuyết khả phản bác của Popper hoà điệu với một nguyên lý 
phương pháp luận chủ yếu trong truyền thống triết học Phật giáo Tây 
Tạng của chính tôi. Chúng ta có thể gọi là "nguyên lý về nội hàm của 
sự phủ nhận". Nguyên lý này phát biêu rằng có một sự khác nhau nền 
tảng giữa hai thuật ngữ "không tìm thấy" và "tìm thấy rằng [nó] không 
tôn tại". Nếu tôi tìm kiếm điều gì đó mà thất bại để kiếm ra nó thì 
không có nghĩa là điều mà tôi đi tìm không tồn tại. Việc không nhìn 
thấy một sự vật không đồng nhất với việc nhìn thấy sự không tồn tại 
của nó. Để có được một trùng hợp giữa việc không thấy một sự vật và 
việc thấy sự không tồn tại của nó, thì phương pháp của việc tìm kiếm 
và trạng thái của hiện tượng phải tương xứng. Thí dụ, việc không nhìn 
thấy một con bọ cạp trên trang giấy mà bạn đang đọc là bằng chứng 
xứng hợp rằng không có con bọ cạp nảo trên trang giấy. Vì TIÊU CÓ 
một con bọ cạp trên trang giấy này thì nó phải thấy được bởi mắt trần. 

Mặc dù vậy, việc không thấy acid trong giây trên đó trang này được ¡ In 
thì không đồng nhất với VỚI VIỆC thấy là giấy này không có acid", bởi vì 
để thấy được acid trong giấy người ta phải dùng các dụng cụ khác hơn 
là mắt trần. Thêm vào đó, triết gia của thế kỷ 14, Tsongkhapa? , nhận 





1 Từ chữ "acid-free". Giấy có độ acid trung tính hay kiềm (pH>=7) sẽ có độ bền cao 
hơn ít bị ngã màu vàng hơn theo thời gian hơn là giấy có độ acid cao (độ pH < 7). 


? Tsongkhapa (Tibetan: #er ; Wylie: Tsong-kha-pa) (1357 —- 1419) còn được 
phiên âm là Tông Khách Ba, tên của ngài được dịch nghĩa là "Người từ thung lũng củ 
hành", là một đại sư nổi tiếng và là sơ tổ của tông phái Cách Lỗ (Geluk) một trường 
phái Phật giáo quan trọng nhất ở Tây Tạng. Ngài còn có Pháp danh là Lobsang 
Drakpa (Blo-bzang Grags-pa) hay đơn giản là "Je Rinpoche" (Rje Rin-po-che). 
“Tsongkhapa”. Wikipedia. Truy cập 2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Tsongkhapa> 

Ời 


định tương tự rằng có một sự khác biệt giữa điều bị phủ nhận bởi lập 
luận và điều không được xác nhận bởi lập luận, cũng như là sự khác 
biệt giữa điều không thể đứng vững qua phân tích đánh giá và điều bị 
làm yếu đi bởi sự phân tích như thẻ. 


Sự phân biệt phương pháp luận này có thê đường như tế nhị, nhưng 
chúng có thê tạo ra những sự phân nhánh quan trọng cho hiểu biết của 
một người về nội hàm của phân tích khoa học. Chăng hạn, thực sự 
khoa học không chứng minh được sự tồn tại của Thượng Đề không có 
nghĩa là Thượng Đề không tôn tại đối với những người thực hành trong 
một truyền thống hữu thần. Tương tự, chỉ vì khoa học chưa có chứng 
minh nào vượt qua được bóng đen của sự nghi ngờ về các chúng sinh 
đều tái sinh không có nghĩa rằng việc đầu thai không thê xảy ra. Trong 
khoa học, thực sự cho đến nay việc chúng ta không tìm thấy sự sông 
trên hành tính nào ngoài trái đất của ta, không chứng minh được rằng 
sự sống không tồn tại ở nơi nào khác. 


Cho đến giữa thập niên 1980, trong nhiều chuyến đi từ Ấn, tôi đã gặp 
nhiều nhà khoa học và triết học và đã tham dự nhiều cuộc đàm thoại 
với họ, kê cả riêng tư và công cộng. Một số trong họ đặc biệt vào lúc 
ban đầu, đã không dễ chịu. Một lần tại Moscow, ở cao điểm của thời 
Chiến Tranh Lạnh, tôi có gặp một vài nhà khoa học, khi đó cuộc bàn 
thảo của tôi về ý thức đã gặp phải sự chống đối ngay lập tức về khái 
niệm tôn giáo về linh hồn, khái niệm mà họ nghĩ rằng tôi cổ súy. Tại 
Úc, một khoa học gia đã mở bài diễn trình với một tuyên bố không, mấy 
thân thiện về phương cách mà ông ta ở đó đề tự vệ cho khoa học nếu có 
bất kì tấn công nào từ phía tôn giáo. Mặc dù vậy, năm 1987 đánh dấu 
một giai đoạn quan trọng trong hoạt động của tôi với khoa học. Đó là 
năm lần đầu tiên hội nghị Mind and Lif Ì tiến hành tại nơi tôi trú ngụ 
là Dharamsala. 





† Dịch nghĩa là Tâm thức và Đời sống, Hội nghị này do chính đức Dalai Lama khởi 
xướng với sự tham gia của nhiều nhà khoa học về các chuyên ngành khác nhau để 


52 


Cuộc gặp gỡ này 4 đã được tổ chức bởi nhà thần kinh học người Chi Lê 
Francisco Varela', giảng dạy tại Paris, và nhà thương mãi Hoa Kì 
Adam EngleỄ. Varcla và Engle tiếp cận tôi với một đề xuất là họ sẽ 
mang đến một nhóm các nhà khoa học từ nhiều lãnh vực mà họ có cảm 
tình với tinh thần của đối thoại và rằng tôi tiễn hành một cuộc bàn thảo 
không giới hạn và tư nhân không chính thức trong vòng một tuần lễ. 

Tôi năm lấy ý kiến này. Đây là một cơ hội hiếm để học hỏi nhiều hơn 
về khoa học và để khám phá về các nghiên cứu và tiễn bộ trong tư duy 
khoa học. Tất cả những người tham dự ở lần đầu tiên đã rất hứng khởi 
cho nên tiến trình này đã tiếp diễn cho đến nay với một tuần lễ dài gặp 
mặt sau mỗi hai năm. 


Tôi gặp Valera lần đầu tiên tại một hội nghị ở Áo. Trong cùng năm đó 
tôi có cơ hội gặp riêng ông và lập tức bắt đầu một tình bạn. Valera là 
một người gầy ốm, đeo kính, và ăn nói rất mềm mại. Ông tà là sự kết 
hợp giữa tâm thức lý luận và tế nhị với sự rõ ràng trong biểu thị, khiến 
cho ông trở thành một nhà giáo tài năng. Ông ta nhận thức triết học 
Phật giáo và truyền thống thiền định của nó rất nghiêm túc, nhưng 
trong bài diễn giải của mình, ông lại chuyền tải suy nghĩ hiện có trong 
dòng tư duy của khoa học theo một cách không tô vẽ và không thiên 
vị. Tôi không đủ từ để nói lên lời biết ơn của mình đối với Valera và 
Engle cũng như là Barry Hershey người đã cống hiến một việc làm giá 





tạo nhịp cầu đối thoại, tìm những ứng dụng thực tiễn, và bổ túc giữa khoa học và 
Phật học. Mind & Life Institute. Truy cập 2009 
<http://www.mindandlife.org/index.html>. 


* Francisco Javier Varela García (1946 - 2001) là nhà sinh học, triết học và thần 
kinh học. Ông cùng với người thầy là giáo sư Humberto Maturana đưa ra khái niệm tự 
sinh tôn (autopoiesis) trong sinh học. "Francisco Valera“. Wikipedia. Truy cập 2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Varela>. 


? Adam Engle là một luật sư, nhà kinh doanh và thầu khoán --Ông hoạt động trong 
cả hai lãnh vực bất vụ lợi và vụ lợi. Ông là người sáng lập Mind and Life Institute (học 
viện Tâm Thức và Đời Sống) năm 1990. The Science and Clinical Applications of 
Meditation. 2003. Mind and Life Instiute. Truy cập 2009. 
<http://www.¡investigatingthemind.org/speakers.html#Engle>. 

53 


trị lớn là đem các nhà khoa học đến Dharamsala. Tôi được một sự hỗ 
trợ trong các đôi thoại này bởi hai người thông dịch học giả Phật giáo 
Hoa Kỳ là Alan Wallace và người chuyên dịch của tôi Thupten J inpa". 


Trong lần hội nghị Tâm Thức và Đời Sống đầu, tôi đã được nghe trình 
bày lần đầu tiên một đánh giá lịch sử đây đủ về các phát triển của 
phương pháp khoa học ở Phương Tây. Tôi đặc biệt hứng thú vào ý 
kiến về sự dịch chuyển mẫu hình” — tức là những thay đôi nền tảng 
trong thế giới quan của một nền văn hóa và các tác động của chúng lên 
mọi khía cạnh của hiểu biết khoa học. Một thí dụ cỗ điển là việc 
chuyên đổi xảy ra ở đầu thế kỷ 20 từ vật lý Newton cô điển sang thuyết 
tương đối và cơ học lượng tử. Ban đầu ý niệm chuyển mẫu hình đến 
như là một cú sốc với tôi. Tôi đã thấy khoa học như là một sự tìm kiếm 
vô cảm đến chân lý tối hậu về thực tại, trong đó những khám phá mới 
điển hình cho những bước tiến trong việc góp nhặt và tăng trưởng tri 
thức về thế giới của nhân loại. Lý tưởng của tiến trình này mà chúng ta 
có thể đạt tới là giai đoạn cuối cùng của kiến thức đầy đủ và hoàn thiện. 
Giờ thì tôi được nghe rằng có những phần tử chủ quanŸ tham gia trong 





1 B, Alan Wallace (1950 - ) là tác giả, dịch giả, thông dịch viên, giáo chức, nhà 
nghiên cứu và Phật tử người Hoa Kỳ. Ông hoạt động nhiều trong những nghiên cứu 
về liên hệ giữa khoa học và các lĩnh vực ý thức. B. Alan Wallace. Truy cập 2009. 
<http://www.alanwallace.org/> 


Thupten Jinpa (1958-) người gốc Tây Tạng là tiến sĩ triết học tại đại học Cambridge, 
ông là người thông dịch cho đức Dalai Lama từ 1985. Ông cũng là người hiệu đính và 
chuyển dịch nhiều sách Phật giáo Tây Tạng sang Anh ngữ. *Thupten Jinpa”. 
Wikipedia. Truy cập 2009. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Thupten_ Jinpa> 


? Từ chữ 'paradigm shift". Khái niệm này được định nghĩa lân đầu tiên bởi Thomas 
Kuhn. Xem thêm các minh họa về khái niệm dịch chuyển mẫu hình tại "Mẫu Hình”. 
Wikipedia. Truy cập 2009. 
<http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ABUu_h%C3%ACnh>. 


3 Một trường hợp khả dĩ của sự chủ quan này có thể tiềm ẩn trong dạng các tiên đề 
(trong toán học và trong vật lý lý thuyết) được công nhận không có chứng minh. 
Chẳng hạn, trong mô hình cơ học của Newton, thì tính chủ quan này đã xảy ra qua 
việc mặc nhiên công nhận thời gian trôi đầu và hoàn toàn độc lập với không gian. 


54 


sự hình thành của mẫu hình riêng biệt bất kì và rằng do đó có cơ sở để 
lưu ý trong lời nói vê thực tại khách quan hoàn toàn mà khoa học cho 
phép ta truy cập. 


Khi nói chuyện với các nhà khoa học và triết học cởi mở, thì thì rõ ràng 
họ có một hiểu biết sâu sắc và khoa học và một sự công nhận về các 
giới hạn của kiến thức khoa học. Đồng thời có nhiều người, cả bên 
ngoài lẫn bên trong giới khoa học gia có vẻ tin rằng tất cả các khía cạnh 
của thực tại phải và sẽ rơi vào trong nội hàm của khoa học. Giả định 
này đôi khi được tạo ra, như là từ các tiễn bộ xã hội, khoa học sẽ liên 
tục phát giác ra những sai lầm của các /íø ưởng của chúng ta — đặc biệt 
là các tín ngưỡng — cho nên một xã hội thế tục giác ngộ có thê dần dần 
hình thành. Quan điểm này được chia sẻ bởi chủ nghĩa duy vật biện 
chứng Marxist, mà tôi phát hiện ra khi quan hệ với các lãnh đạo Cộng 
Sản Trung Hoa trong thập niên 1950 và trong khoá học của tôi về tư 
tưởng chủ nghiã Marx” tại Tây Tạng. Trong quan điểm này, khoa học 
được hiểu như là việc làm phản bác nhiều luận điểm của tôn giáo, 
chăng hạn như sự tồn tại của Thượng Đề, ơn trời, và linh hồn vĩnh cửu. 
Và trong khuôn khổ khái niệm này, mọi thứ vốn không được chứng 
minh hay khẳng định bởi khoa học đều bằng một cách nào đó hoặc là 
sai hoặc là không quan trọng. Những quan điểm như thế là các giả định 
triết học phản ảnh một cách hiệu lực các thành kiến siêu hình của người 
những lập luận của chúng. Tương tự như khi ta phải tránh chủ nghĩã 
giáo điều trong khoa học, thì chúng ta phải bảo đảm rằng tâm linh cũng 
không có cùng các giới hạn như vậy. 





Trong khi Lý thuyết tương đối đã loại bỏ điều này để đi đến một nền cơ học tương đối 
chính xác hơn. 


Karl Heinrich Marx (thường được phiên âm là "Các Mác") (1818 -- 1883) là nhà tư 
tưởng, nhà kinh tế chính trị, nhà lãnh đạo cách mạng của Hiệp hội Người lao động 
Quốc tế. Marx được nhắc đến với nhiều chủ đề khác nhau, nhưng ông nổi tiếng nhất 
với những phân tích lịch sử dựa trên thuật ngữ đấu tranh giai cấp, được tổng kết lại 
trong những lời mở đầu cho Tuyên ngôn Đảng Cộng sản. "Karl Marx”. Wikipedia. Truy 
cập 17/02/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx> 

55 


Khoa học đối diện với khía cạnh đó của thực tại và với kinh nghiệm 
nhân loại mà nó tự bồ xung bằng một phương pháp riêng biệt về sự truy 
cứu nhạy cảm với quan sát thực nghiệm, với định lượng và đo lường, 
với sự lập di lập lại, và với sự kiểm nghiệm chủ quan tương hỗ — tức là 
có nhiều hơn một người có khả năng lên tiếng Vâng, tôi cũng chứng 
kiến cùng một sự kiện. Tôi nhận được cùng kết quả". Vậy nên, việc 
nghiên cứu khoa học chính thống bị giới hạn vào thế giới vật lý, bao 
gồm cơ thê người, các vật thể thiên văn, năng lượng có thể đo được, và 
cách thức mà các cấu trúc hoạt động. Những tìm tòi thực nghiệm được 
tiễn hành theo cách này sẽ tạo thành cơ sở cho việc thử nghiệm xa hơn 
và cho các tổng quát hóa mà có thể được kết hợp vào nội dung rộng lớn 
hơn của tri kiến. Một cách hệ quả, đây là mẫu hình hiện tại của cơ cấu 
khoa học. Thật rõ ràng mẫu hình này không và không thể nghiên cứu 
hết tất cả mọi khiá cạnh của thực tại, đặc biệt là về bản chất của sự tồn 
tại con người. Cộng thêm vào thế giới khách quan vật chất mà khoa học 
là kẻ thám hiểm bậc thầy, còn có tồn tại thế giới chủ quan của các cảm 
giác, các xúc động, các tư tưởng, và các giá trị và ước vọng tinh thần 
dựa trên chúng. Nếu ta đối xử với thế giới này như là nghĩ rằng nó 
không có vai trò cấu thành trong sự hiểu biết về thực tại, thì ta đã đánh 
mất sự phong phú về sự tồn tại của chúng ta và hiểu biết của ta sẽ 
không thể nào toàn vẹn. Thực tế, bao gồm cả sự tồn tại của chính 
chúng ta, thì phức tạp hơn nhiều so với những điều mà chủ nghĩa duy 
vật khoa học khách quan cho phép. 


56 


Chương 3: Tính Không, Thuyết Tương Đối và 
Vật lý Lượng tử 


s@ 


Một trong những điều hấp dẫn nhất về khoa học là sự thay đồi hiểu biết 
của ta về thế giới được chiếu rọi bởi ánh sáng của những khám phá 
mới. Ngành vật lý vẫn đang đấu tranh với việc tiềm tàng một dịch 
chuyền mẫu hình mà nó trải qua như là kết quả của việc xuất hiện lý 
thuyết tương, đối và cơ học lượng tử Ở cuối thê kỉ 20. Các nhà khoa học 
cũng như triết học đã không ngớt sống với các mô hình mâu thuẫn nhau 
về thực tại - Mô hình Newton, thừa nhận về một vũ trụ cơ học và dự 
đoán được, trong khi lý thuyết tương đối và cơ học lượng tử thừa nhận 
về một vũ trụ hỗn độn hơn. Sự tiềm tàng của mô hình thứ nhì cho hiểu 
biết của chúng ta về thế giới chưa hoàn toàn rõ nét. 


Thế giới quan của riêng tôi thì có nền tảng trong triết học và giáo pháp 
Phật giáo, được hình thành trong môi trường tri thức của Ấn Độ cổ đại. 

Tôi đã được học hỏi về triết học Ấn Độ cổ đại ở tuổi còn bé. Các thầy 
giáo của tôi lúc đó là nhiếp chánh của Tây Tạng là Tadrak Rinpoche và 
Ling Rinpoche”. Ngài Tadrak Rinpoche là người cao niên, rất được 
kính trọng và tương đối nghiêm khắc. Ling Rinpoche thì trẻ hơn nhiều; 





! Tadrak Rinpoche Ngawang Sungrab (wyl. stag brag rin po che ngag dbang gsung 
rab) (1875 - ??) là người thái sư của đức Dalai Lama. Ông làm nhiếp chánh tại Tây 
Tạng năm 1941, rời chức vụ năm 1950. 


Kyabje Ling Rinpoche (1903-1983) là người thái sư thứ nhì cho đức Dalai Lama 14. 
Ngài là người giữ ngôi truyền thừa thứ 97 kể từ sơ tổ Tsongkhapa (Tông-khách-ba) 
của phái Gelug (Cụ Duyên) Phật giáo Tây Tạng. "HH Ling Rinpoche's Biography”. 
Lama Yeshe Wisdom Archive. Truy cập 17/02/2009. 
<http://www.lamayeshe.com/otherteachers/ling/bio.shtml> 


Chữ Rinpoche trong Tạng ngữ có nghĩa là "một người cao quý". Đây là một danh hiệu 
thường chỉ dành cho những lạt-ma (đại sư) tái sinh và những người được công nhận 
bởi một quyền chính chức trong một dòng truyền thừa Phật giáo TâyTạng.) 

57 


ngài luôn luôn dịu ngọt, nói năng nhỏ nhẹ, và học sâu hiểu rộng, nhưng 
không phải là một người lắm lời (ít nhất khi tôi còn là đứa trẻ). Tôi còn 
nhớ mình rất kinh hãi mỗi khi có mặt của cả hai người. Tôi có nhiều 
người trợ giúp về triết lý để bàn luận về những điều được dạy dỗ. 
Trong đó có Trijang Rinpoche” và đại sư học giả nỗi tiếng Ngodrup 
Tsoknyi. Khi ngài Tadrak Rinpoche mất, Ling Rinpoche trở thành 
người thái sư” bậc cao và Trijang Pinpoche được thăng cấp thành thái 
SƯ. 


Hai người này vẫn còn là thái sư cho đến khi hoàn tất chương trình học 
vấn chính thức, và tôi tiếp tục nhận được nhiều di sản Phật giáo Tây 
Tạng của nhiều dòng truyền thừa khác nhau từ hai ngài. Họ là những 
người bạn thân nhưng lại có các cá tính rất khác nhau. Ling Rinpoche 
là một người rắn chắc với đầu trọc láng bóng, và mỗi khi ông cười thì 
toàn thân cũng rung theo. Ông có vóc dáng to lớn nhưng đôi mắt nhỏ. 
Trijang Rinpoche là người cao gầy với có dáng khoan thai và thanh lịch 
với mũi cao nhọn so với người Tây Tạng. Ông ta rất hoà nhã và chất 
giọng sâu lắng, đặc biệt nhiều nhạc tính khi ông ấy tụng kinh. Ling 
Rinpoche là một triết gia sâu sắc với một tâm thức luận lý nhạy bén và 
là một biệt tài hùng biện với trí nhớ tuyệt vời. TriJang Rinpoche là một 
trong những nhà thơ vỹ đại với một khả năng chiết trung" thành thạo về 
nghệ thuật và văn chương thời bấy giờ. Nói về khí chất và các năng 


! Kyabje Trjang Rinpoche (1900-1981) là một vị lạt-ma của dòng Gelug người từng giữ 
nhiều vai trò quan trọng trong trường phái Gelug và là người chịu trách nhiệm soạn 
thảo pháp môn tiệm tu Lamrim cổ điển "Giải Thoát trong Lòng Bàn Tay". *Trijang 
Rinpoche”. Wikipedia. Truy cập 17/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Trijang_ Rinpoche> 


? Thái sư: là một chức vụ thầy giáo riêng của vua hay quốc trưởng. Đức Dalai Lama 
lúc bấy giờ được tấn phong lãnh đạo nước Tây Tạng (ngài lên ngai năm 1940) 


3 Nhiều sách dịch chữ "logic" theo lối phiên âm là lô-gíc. Ở đây nghĩa Việt hóa có thể 
dịch là luận lý, lập luận, (hay hợp lý nếu là tính từ). Bộ môn toán học nghiên cứu các 
lập luận hợp lý gọi là luận lý học hay lô-gíc học. 


* Chiết trung là một quan điểm nhằm pha trộn nhiều khía cạnh tích cực khác nhau của 
các triết lý. 


58 


khiếu của tôi thì tôi cho rằng mình gần gũi với Ling Rinpoche hơn bất 
kỳ người thái sư nào. Có lẽ công băng mà nói thì ngài Ling Rinpoche 
đã có ảnh hưởng nhiêu nhât lên cuộc đời tôi 


Khi bắt đầu học nhiều giáo pháp khác nhau của các trường phái Ấn Độ 
cổ đại, thì tôi đã không có cách đề liên hệ được chúng với bất kỳ khía 
cạnh nào của kinh nghiệm bản thân. Chăng hạn, thuyết nhân quả của 
trường phái Sã mkhya' cho rằng một hậu quả bất kỳ đều là một sự biểu 
thị của một phần đã có sẵn bên trong của nguyên nhân; thuyết của phái 
Vaiéesika” về vũ trụ đề xướng rằng sự đa dạng của một lớp các vật thể 
bất kỳ có tính chất tổng quát lý tưởng thường hằng là nó phụ thuộc vào 
tất cả các tính chất đặc thù của nó. Đã có các luận điểm hữu thần Ấn 
Độ chứng minh sự tồn tại của đẳng Tạo Hoá và các luận điểm bài bác 
của Phật giáo mô tả điều ngược lại. Thêm vào đó tôi phải học nhiều 
điểm phức tạp khác nhau trong các giáo pháp của nhiều trường phái 
Phật giáo. Chúng thật quá bí hiểm đề trực tiếp phù hợp cho một cậu bé 
mười mấy tuôi đầu mà sự ham thích của cậu ta chỉ đặt nhiều hơn vào 





! Samkhya (sa. SZ7kñya) Ra đời vào khoảng thế kỉ thứ 3 do công của triết gia 
Maharishi Kapila. Có tác giả dịch là phái số luận có chủ trương hữu thần và "tâm 
(Purusha ) vật (Prakriti ) nhị nguyên” tức là công nhận có một bản ngã độc lập với thế 
giới vật chất và chúng thường hằng; tuy nhiên, họ cũng chấp nhận ý tưởng về luật 
nhân quả. "Samkhya”. Wikipedia. Truy cập 17/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Samkhya> 


Xin nhắc thêm triết học cổ Ấn độ ngoài Phật giáo ra, còn có sáu nguồn triết lý chính 
là: Upanishad, Vedanta, Mimansa, Nyaya, Vaisesika và Samkhya. Xem thêm 
<http://doanket.multiply.com/journal/item/687> phần 5.3 Các triết thuyết Vệ Đà 
chính thống. 


2 Vaisheshika (sa. Vaiáesika) Có tác giả dịch là phái Thắng Luận, xuất phát từ triết gia 
Kanada vào thế kỉ thứ 6 trước công nguyên. Là một trong 6 trường phái triết học quan 
trọng cổ Ấn Độ ngoài Phật giáo. Phái này theo ch trương nguyên tử cho rằng tất cả 
các vật thể trong vũ trụ vật lý đều có thể quy giảm về một số hữu hạn các nguyên tử. 
Ngoài ra, theo phái này thì mọi vật tồn tại đều có thể nhận biết được và là đối tượng 
của nhận thức. Tất cả các đối tượng của nhận thức đều có thể chia thành 6 lớp: 
dravya (thực chất), guna (phẩm chất), karma (hành vi), sãmãnya (tính tổng quát), 
vi$esa (tính đặc thù) "Vaisheshika”. Wikipedia. Truy cập 17/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Vaisheshika> 

SU 


tháo và lắp các đồng hồ, hay là các xe hơi và nghiền ngầm các bức hình 
về Thế Chiến thứ II trong những tập sách và các ấn bản của tạp chí 
Life. Thật ra, khi Babu Tashi tháo rời và rửa chiếc máy phát điện thì 
tôi đứng đó để phụ giúp. Tôi thật vui thú với tiễn trình này đến nỗi hay 
quên các buổi học và ngay cả các bữa ăn. Khi những người trợ giúp 
triết học đến đề giúp tôi ôn tập, thì tâm trí tôi lại miên man về máy phát 
điện và nhiều bộ phận của nó. 


Nhưng mọi thứ thay đổi khi tôi lên 16. Các sự kiện chuyền biến nhanh 
chóng, quân đội Trung Quốc tiến đến biên giới Tây Tạng vào muà hè 
năm 1950, ngài nhiếp chánh, Tadrak Rinpoche cho rằng thời điểm để 
tôi năm lấy toàn quyên lãnh đạo của quôc gia đã đến. Có lề việc đó đã 
đánh mất tuổi thanh xuân, trói buộc tôi bằng. thực tế đen tối của cuộc 
khủng hoảng đang bắt đầu xảy ra, khiến tôi hiểu rõ được giá trỊ của việc 
giáo dục [ở đây là việc giảng dạy về các triết thuyết cụ thể của Phật 
giáo đến giai đoạn này được tác giả áp dụng vào thực tế]. Dù VỚI 
nguyên nhân nào đi nữa, thì ở lứa tuổi 16 hoạt động học tập của tôi về 
triết học, tâm lý học, và thần học đã tạo được sự khác biệt về chất 
lượng. Tôi không những đã dồn hết tâm sức để đảm bảo việc học tập 
chúng mà còn liên hệ được nhiều khiá cạnh của sự học này với hiểu 
biết của chính tôi về cuộc sống và những sự kiện của thế giới bên 
ngoài. 


Khi tôi bắt đầu đào sâu vào việc học tập, quán chiếu, và thiền định về 
các tư tưởng và thực hành Phật giáo, thì việc đương đầu của Tây Tạng 
với các lực lượng Trung Quốc trong lãnh thổ — nhằm thử dàn xếp để 
đem đến sự thoả thuận chính trị cho cả hai — đã trở nên ngày càng phức 
tạp. Cuối cùng ngay sau khi tôi kết thúc chương trình học chính thức 
và ngồi trước sự hiện diện của hàng ngàn tăng sĩ trong kỳ sát hạch 
Geshe' tại vùng đất thánh thành phố Lhasa đã là một sự kiện đánh dấu 





! Geshe (Tib. đợe s/ñes, "virtuous friend"; cognate of Skt. &a//anarn/2) là học vị của 
Phật giáo Tây Tạng dành cho các tăng sĩ. Học vị này được nhẫn mạnh chủ yếu trong 
truyền thừa Gelug. Học vị này được nhiều tác giả Tây Phương cho là tương đương với 
học vị tiến sĩ. Chương trình đào tạo sẽ bao gôm 6 bộ môn chính trải rộng hầu hết các 
thuyết lý cơ bản của Phật học: Trí huệ Ba-la-mật (/za/aparzm/2), Trung Quán 


60 


đỉnh cao về các nghiên cứu hàn lâm chính thức và cho đến hôm nay sự 
kiện này vẫn là một nguồn vui lớn của tôi, thì cuộc khủng hoảng ở 
trung tâm Tây Tạng buộc tôi lánh khỏi quê nhà sang Án Độ, để dẫn 
thân vào cuộc đời tị nạn không quốc tịch. Điều này vẫn còn là tình 
trạng hợp lệ của tôi. Nhưng mất quyên công dân ở quê hương, tôi tìm 
thấy một ý nghĩa lớn hơn, có thê nói một cách chân thành rằng tôi là 
một công dân của thê giới. 





(Madhyamika), Nhân Minh Luận (Øzamana), Giới Luật ( a2) và Vi Diệu Pháp luận 
(Abhidharma). Chương trình học có thể kéo dài nhiều trong thập niên. Sau khi hoàn 
tất thí sinh sẽ phải đợi đến kỳ khảo hạch geshe. Trong thời gian chờ đợi thí sinh sẽ có 
thể tiếp tục rèn luyện về khả năng biện luận Phật giáo. "Geshe”. Central Tibet 
Administrator. Truy cập 2009 

<http://www.tibet.com/buddhism/geshe.html>. 


61 


* 


Một trong những tuệ giác quan trọng nhất trong Phật giáo đến từ điều 
được biết như là thuyết lý vê tính Không”. Trọng tâm của giáo thuyết 
này là sự công nhận sâu sắc rằng có một khác biệt nền tảng giữa cách 
mà ta nhận thức về thế giới, bao gồm cả sự tồn tại của chúng ta trong 
đó với cách mà sự vật thực sự có; trong kinh nghiệm hằng ngày, ta có 
xu hướng liên hệ đến thế giỚI và đến chính mình như là các thực thể 
chiếm hữu một thực tại tự tồn, định danh được, tách biệt, và lâu bên. 
Chẳng hạn, nếu ta thẩm tra tri kiến của chính mình về bản ngã, sẽ thấy 
răng ta có xu hướng tin vào sự có mặt của một trung tâm cốt yếu cho 
con người chúng ta mà nó đặc trưng cho cá nhân và nhận diện như là 
một cái tôi riêng biệt, độc lập với các thành tố tinh thần và thê chất đã 
cấu trúc nên sự tồn tại của ta. Thuyết lý về tính Không phát hiện ra 
điều này chẳng những là một sai sót nên tảng mà còn là cơ sở cho tham 
á1, bám chấp, và là sự phát triển của nhiều loại thành kiến của ta. 


Theo lý thuyết về tính Không, thì một lòng tin. bất kỳ vào một thực tế 
khách quan có nền tảng dựa trên một giả định về sự tồn tại bản chất độc 
lập thì sẽ không hợp lý lẽ. Tất cả sự vật và hiện tượng, bất kể là vật 


° Tuệ giác: là trực giác đặc biệt thấu suốt. Trong Phật giáo thì tuệ có thể có được 
thông qua luyện tập thiên định đúng đẳn. 


? Tính Không (sa. 4⁄2, tính từ, sa. 4/2, danh từ, bo. song pa n4) có nghĩa là 
thiếu vắng. Đây là khái niệm tối quan trọng và rất trừu tượng trong Phật giáo. Tính 
Không đã được nhắc đến trong các kinh điển thời đạo Phật nguyên thủy cho rằng mọi 
sự vật là tạm hợp trống rồng vô thường và vô ngã. Sau này tính Không được khai 
triển rộng trong các bộ kinh Bát Nhã của Đại thừa và được Thánh giả Long Thụ và các 
đệ tử nhấn mạnh diễn giải chi tiết hơn làm nền tảng cho giáo thuyết Trung Quán. 
Tuỳ theo truyền thống tu học, cách hiểu về tính Không có thể sai biệt ít nhiều cũng 
như phương pháp để tu chứng và thể nghiệm tính Không này cũng rất khác nhau. Ở 
đây có thể hiểu tính Không là đặc tính phổ quát mà mọi sự vật kể cả tâm thức hay vật 
chất đều thiếu vắng đi một bản chất (hay đặc tính) tự tồn, vĩnh cữu. Vạn vật đều tồn 
tại một cách phụ thuộc vào nhân duyên và đều tôn tại chỉ do danh định. Xin xem 
thêm định nghiã và giảng giải sâu hơn về tính Không trong quyển "Tứ Diệu Đế" của 
cùng tác giả. 


62 


chất, tinh thần hay các khái niệm trừu tượng như là thời gian, đều thiếu 
vắng tính tồn tại khách thê độc lập. Để có được sự tồn tại độc lập, bản 
chất như thế sẽ phải ngụ ý rằng những sự vật và hiện tượng đó tự chúng 
bằng cách nào đó đầy đủ và do đó hoàn toàn tự nội tại, Điều này có 
nghĩa là không sự vật gì có khả năng tương tác và gây được ảnh hưởng 
lên các hiện tượng khác. Nhưng ta biết răng có nhân và quảể — Văn 
chìa khoá khởi động, bu-gi đánh lửa, máy nổ, động cơ chuyên vận, 
xăng và nhớt được đốt. Trong một vũ trụ của các sự vật tự nội tại, tồn 
tại một cách tự tínhỶ , thì những sự kiện như thê không thê xảy ra. Tôi 
sẽ không thê viết lên giấy, và bạn sẽ không thể nào đọc những chữ trên 
trang giây này. Nhưng bởi vì chúng ta tương tác và thay đổi lẫn nhau, 
nên ta phải thừa nhận rằng ta không độc lập mặc dù ta có thể cảm thấy 
hay trực giác rằng chúng ta có sự độc lập. 


! Từ chữ "entirely self-contained": Có nghĩa là sự vật hay hiện tượng mà tất cả các 
tương tác và hoạt động của nó sẽ tự đóng khung bên trong chính bản thân nó và 
không chuyển bất kỳ thông tin nào ra ngoài, tự tôn tại mà không tương tác với bên 
ngoài. Do đó, ngược lại, tất cả các sự vật bên ngoài không thể nào tương tác hay trao 
đổi thông tin với hiện tượng hay sự vật như thế và do đó không thể phát hiện được và 
cũng không thể bị/chịu các hiện tượng và vật thể này tác động ngược lại. (đọc thêm 
chi tiết bài giảng Anh và Tạng ngữ "/Øza/se of Depended Grigination'` (Xưng Tụng 
Duyên Khởi) tại San Francisco Hoa Kỳ tháng 4 năm 2007 của đức Dalai Lama, tải về 
máy tại trang 

<http://www.dalailamabay2007.com/>). Dalai Lama in the Bay area 2007. Truy cập 
15/01/2010) 

Một số điểm có thể liên hệ đến đề tài gần tương tự khi xem xét vấn đề nóng bỏng của 
vật lý thiên văn hiện đại là "liệu thông tin từ bên trong hố đen sẽ có thể phát hiện hay 
thoát ra để có thể thu được bằng các đo đạc vật lý hay không?" 


2 Nhân (nguyên nhân) và quả (hậu quả) là hai phạm trù thành phần quan trọng trong 
thuyết duyên khởi Phật giáo, một chủ thuyết được xem là định luật bao trùm của toàn 
thể thế giới hiện tượng và là nền tảng của triết lý Phật giáo. Một cách ngắn gọn thì 
thuyết này cho rằng mọi sự kiện và hiện tượng (hậu quả) khởi lên (hình thành) đều là 
do sự tổng hợp của các nguyên nhân và các điều kiện thích hợp (duyên) với hậu quả 
đó. Xem thêm "Tứ Diệu Đế" của cùng tác giả và "háp Duyên Khở”!'. BuddhaSasana. 
Mahàsi Sayadaw. Thích Minh Huệ dịch. 
<http://buddhanet.net/budsas/uni/u-phapduyenkhoi/duyenkhoi-00.htm> . 


3 Thuật ngữ Tự tính được dịch từ các chữ có gốc inherent hay intrinsic -- tức là bản 
chất thực hay bẩm tính cốt lõi sẵn có từ bên trong. 


63 


Một trong các hệ quả là quan điểm về sự tồn tại độc lập tự tính thì 
không phù hợp với luật nhân quả. Lý do là vì luật nhân quả bao hàm 
khả năng xảy đến và sự phụ thuộc, trong khi vật bất kỳ nào có đặc tính 
tồn tại độc lập thì bất khả biến và tự đóng kín. Mọi vật đều là sự hợp 
thành của các sự kiện quan hệ một cách phụ thuộc, của các hiện tượng 
tương tác nhau một cách liên tục với bản chất không thường hằng 
không có xếp đặt từ trước, mà những hiện tượng đó tự chúng cũng 
năm trong các mối tương quan động thường biến. Các sự vật và hiện 
tượng đều là "Không" trong ý nghĩa là chúng không có bản chất bất khả 
biến, không có thực chất tự tính, , hay không là một "thực thể" tuyệt đối 
có khả năng độc lập. Chân lý nền tảng này về "cách mà sự vật thật sự 

ó" được mô tả trong kinh văn Phật giáo là "ính Không" hay šsunya 
NT Phạn ngữ. 


Trong quan điểm thông dụng hay ngây thơ của mình, chúng ta liên hệ 
đến sự vật và sự kiện như là chúng có một thực tại tự tính lâu bên. Ta 
có xu hướng tin rằng thế giới này được làm ra từ những sự vật và hiện 
tượng mà mỗi phần tử trong chúng đều có một thực tại độc lập tách biệt 
cho tự chính nó và những sự vật thế này tương tác với sự vật khác bằng 
một sự độc lập và những đặc trưng tách biệt. Chúng ta tin rằng những 
hạt giống thực một cách tự tính sẽ sản sinh những vụ mùa thực ở một 
thời điểm thực và tại một nơi thật sự và các yêu tố này đều có mặt một 
cách tự tính. Mỗi thành viên trong mối quan hệ nhân quả này — tức là 
hạt giống, thời gian, nơi chốn và hậu quả — được ta gán cho trạng thái 
bản thê rấn chắc. Quan điểm về một thê giới như là được làm từ các đối 
tượng rắn chắc và các đặc tính tự tính còn được củng cố thêm bởi ngôn 
ngữ của chúng ta về các chủ ngữ và vị ngữ mà được cấu trúc một mặt 
bởi các danh từ và tính từ mang tính chất tồn tại độc lập và mặt khác 
bởi các động từ chủ động. Nhưng mọi vật được cấu thành bởi các bộ 
phận — một người thì bao gồm cả hai: thân lẫn tâm. Xa hơn nữa, mỗi 
đặc trưng của các sự vật còn tùy thuộc vào nhiều nhân tố, chăng hạn 
như là các tên mà ta gán cho chúng, các chức năng, và các khái niệm 
mà ta có về chúng. 


64 


Mặc dù đuợc đặt nền móng bởi aự phiên dịch của các kinh điển cổ, mà 
được cho là từ đức Phật lịch sử", thì lý thuyết tính Không này đã được 
chú giải lần đầu tiên một cách hệ thống bởi luận sư vỹ đại Long Thụ” 
(thế ki thứ 2). Người ta biết không nhiều về đời sống cá nhân, ngài đến 
từ miền Nam Ấn Độ - và chí sau đức Phật — Ngài là hình ảnh quan 
trọng nhất cho việc lý giải về Phật giáo tại Ân Độ. Các nhà sử học cho 
răng ngài có công trong sự hình thành của trường phái Trung ĐạoŸ của 
Phật giáo Đại thừa mà vẫn còn là trường phái chiếm ưu thế tại Tây 
Tạng cho đến ngày nay. Tác phẩm triết học gây ảnh hưởng nhiều nhất 
của ngài là Căn Bản Trung Quán Luận mà vẫn còn được tiếp tục học 
thuộc lòng, nghiên cứu và luận bàn trong các đại học Phật giáo ở Tây 
Tạng. 


Tôi đã dành nhiêu thì giờ nghiên cứu chi tiệt vê các vân đê được nêu 
lên trong bản luận này đông thời thảo luận với các thây giáo và đông 





! Đây ý chỉ đức Phật Thích-ca Mâu-ni: Siddhärtha Gautama (Sa, .S⁄2aftha Gotama) 
còn gọi là Phật Cồ-đàm tức là người đầu tiên giác ngộ và truyền bá tư tưởng Phật giáo 
cho nhân loại. Nhiều người cho rằng Ngài sinh ra vào 563 và mất 483 trước Tây lịch. 
"Gautama_ Buddha”. Wikipedia. Truy cập 17/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha>. 


? Long Thụ (sa. ãøãz7una, bo. kíu sgruP), dịch âm là Na-già-át-thụ-na, thế kỷ 1-2, là 
một trong những luận sư vỹ đại nhất của lịch sử Phật giáo -sau đức Phật. Người ta 
xem sự xuất hiện của Sư là lần chuyển pháp luân thứ hai của Phật giáo (lần thứ nhất 
do Phật Thích-ca Mâu-ni, lần thứ ba là sự xuất hiện của giáo pháp Đát-đặc-la). Đại 
thừa Ấn Độ xếp Sư vào "Sáu Bảo Trang của An Độ" - năm vị khác là Thánh Thiên (sa. 
ãryadeva), Vô Trước (sa. asariga), Thế Thần (sa. vasuband/u), Trần-na (sa. đữinãgøa, 
địgnãgøa), Pháp Xứng (sa. đharmakirfiì. Sư là người sáng lập Trung quán tông (sa. 
mãdhyarn/ka), sống trong thế kỉ thứ 1-2. Ngài viết nhiều tác phẩm trong đó quan 
trọng nhất là Cấn Øản Trung Quán Luận và Bảo Hành Vương Chính Luận. Sư cũng 
được xem là Tổ thứ 14 của Thiền tông Ấn Độ. "Long thụ”. Wikipedia. 17/02/2009 
<http://vi.wikipedia.org/wiki/Long_ Th%oE1%oBB%AS5>. 


3 Madhyamaka (/⁄2đ/yamaka, còn gọi là 5ưnyavaaa) là một truyền thống Đại thừa 
Phật giáo được hệ thống hoá bởi thánh giả Long thụ theo đó quan điểm về tính Không 
được nhấn mạnh. Được gọi là Trung Đạo vì nó tránh được chủ nghĩa hư vô và chủ 
nghĩa thường hằng về cả vật chất và tâm thức. "Madhyamaka". Wikipedia. Truy cập 
17/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Madhyamaka> 

65 


môn. Vào thập niên 1960, trong suốt thập niên đầu trong cuộc đời tỊ 
nạn tại Ấn, tôi đã có thê đào bới một cách sâu sắc và rất cá nhân vào 
thuyết lý tính Không. Không như ngày nay, hồi đó tôi được nghỉ ngơi 
một cách hợp lý, chỉ với một ít hoạt động chính quy, tôi vẫn chưa bắt 
đầu đi chu du thế giới, một quá trình mà giờ đây chiếm phần chính thời 
gian của tôi. Trong suốt thập kỷ trước, tôi đã có nhiều cơ hội sử dụng 
hàng giờ với các thầy giáo riêng, mà cả hai đều là những chuyên gia 
trong các thực hành triết học và thiền định về tính Không. 


Tôi cũng có được các giảng huấn từ một học giả Tây Tạng khiêm tốn 
nhưng tài ba tên là NÑyima Gyalsen!. Một cách trìu mến được biết đến 
đưới tên Gen Nyima, ngài là một trong những người hiếm hoi với tài 
biểu thị một cách mạch lạc các tuệ giác thâm sâu bằng những thuật ngữ 
mà hầu như có thê truy cập tới được. Ông ấy hơi hói và đeo một đôi 
kính mát tròn và to. Mắt phải của ngài bị chứng co giật khiến phải 
nháy thường xuyên. Nhưng năng lực tập trung tính thân đặc biệt khi 
theo dõi một chuỗi dài các ý tưởng và đào bới sâu vào một điểm của 
ông thì thật đáng kinh ngạc — quả là một huyền thoại. Ông ta có thê trở 
nên rành mạch hoàn toàn với những gì xảy ra ở xung quanh một khi mà 
ông ở một trong các trạng thái này. Thật sự thuyết lý tính Không đã là 
chuyên môn đặc biệt của Gen Nyima khiến những giờ trao đổi của tôi 
với ngài tất cả trở nên đích đáng hơn. 


! Tulku Nyima Gyaltsen Rinpoche (1942 -) tại địa phận Tromtha vùng Kham Tây 
Tạng. Ngài được xem là vị lạt ma tái sinh của vị đại sư vỹ đại thuộc dòng truyền thừa 
Sakya và Nyingma. Ngài là người lãnh đạo tối cao của nhiều tự viện ở Tây Tạng kể từ 
năm 1985 và giảng dạy tại nhiều đại học Tây Tạng và Hoa Kỳ. "Tulku Nyimas 
Biography”. Sakya Dokho Choling. Truy cập 14/01/2010. 
<http://www.sakyadokhocholing.org/Tulku_Nyima_s_ Biography.html>. 


66 


* 


Một trong những điều đặc biệt và sôi nỗi nhất về vật lý hiện đại là cách 
mà thế giới vi mô của cơ học lượng tử thách thức hiệu biết chung của 
chúng ta. Những dữ kiện về lưỡng tính sóng-hạt của ánh sáng và về 
nguyên lý bất định! phát biểu rằng ta không thể nào xác định được 
cùng lúc trạng thái chuyền động và vị trí của nó, và về khái niệm của sự 
chồng chập lượng tử”; tất cả nói lên một cách hiểu hoàn toàn khác về 
thế giới so với vật lý cổ điển cho rằng các vật thê hoạt động trong một 
cách thức xác lập và dự đoán được. Chăng hạn, trong thí dụ nổi tiếng 
về chú mèo của SchrödingerẺ, trong đó, chú mẻo được đặt trong một 





! Nguyên lý bất định do nhà vật lý người Đức là Werner Heisenberg (1901-1976 -- 
Nobel vật lý 1932) đề xuất trong lúc nỗ lực đặt nên móng toán học cho cơ học lượng 
tử tại học viện Niels Bohr Copenhagen (Đan Mạch) vào năm 1925. Ở đây nên hiểu 
trạng thái chuyển động có nghĩa là zmomentum. Xem bài viết GS Trịnh Xuân Thuận 
"Nguyên lý bất định trong cơ học lượng tử". Vietsciences. Truy cập 17/02/2009 
<http://vietsciences.free.fr/giaokhoa/vatly/thienvan/gstrinhxuanthuan/nguyenlybatdin 
hheisenberg.htm>. 


? Chông chập lượng tử hay còn gọi là chồng chất lượng tử, xếp lớp lượng tử 
(quantum superposition) là cách dùng lý thuyết xác suất thống kê trên trường số phức 
để mô tả mọi trạng thái có thể của hiện tượng vật lý và có thể hiểu một cách sơ lược 
như sau: ế( một thế giới có thể ở trong một cấu hình bất kự, ở trong một sự sắp xếp 
khả dĩ của các hạt và các trường vật lý bất kỷ, và nếu thế giới này cũng có thể ở 
trong một cấu hình khác thì thế giới đó có thể ở trong một trạng thái là tổ hợp tuyến 
tính của cả hai cấu hình trong đó thành lượng (hệ sô) của môi cấu hình được xác định 
là một số phức. Thí dụ, một hạt vật lý có thể có hai vị trí A và B, thì nó có thể ở trong 
một trạng thái C có dạng tổ hợp C = dA + BB; trong đó, q và B là hai số phức bất kỳ. 
"Quantum_superposition”. Wikipedia. Truy cập 17/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_ superposition>. 


3 Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (1887 - 1961 -- Nobel Vật lý 1933) 
là một nhà vật lý lượng tử người Ao, đóng góp đặc biệt của ông là phương trình mang 
tên ông mô tả trạng thái lượng tử về sự thay đổi của một hệ thống vật lý theo thời 
gian. Thí nghiệm suy tưởng về chú mèo mà ông mô tả còn được gọi là nghịch lý chú 
mèo Schrödinger. Tuy nhiên, điều nên lưu ý là các ý tưởng lượng tử hiện chỉ áp dụng 
cho thế giới vi mô ở mức lượng tử chứ không phải cho sinh giới hay vỹ mô. 
"Schrödinger's cat”. Wikipedia. Truy cập 17/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Schr%oC3%oB6dinger's_cat>. 

67 


hộp có nguồn phóng xạ mà có đến 50% cơ hội đề thoát ra độc tố gây tử 
vong, ta buộc phải chấp nhận rằng, cho đến khi nắp hộp được mở ra, thì 
chú mèo vừa sống và vừa chết, điều này dường như không tuân theo 
luật mâu thuẫn. 


Đối với một Phật tử Đại thừa được giàn trải tư tưởng của thánh giả 
Long Thụ, có một sự cộng hưởng không thể sai lầm giữa khái niệm tính 
Không và vật lý mới. Nếu trong cấp độ lượng tử, vật chất tỏ ra ít rắn 
chắc và khó xác định hơn như là sự trình hiện của chúng, thì dường 
như, đối với tôi, khoa học đang tiến gần hơn đến với các tuệ giác Phật 
giáo về tính Không và sự tương thuộc lẫn nhau. Ở một hội nghị tại New 
Delhi, tôi đã có lần được nghe Raja Ramanan!, một nhà vật lý được 
sánh như là Sakharov” của Ấn Độ, đã mô tả sự song hành giữa thuyết 
lý tính Không của Long Thụ với cơ học lượng tử. Qua nhiều năm, Sau 
khi được tiếp chuyện với nhiều nhà khoa học bạn bẻ, tôi cho rằng 
những phát kiến to lớn kế từ thời CopernicusŠ đã đem lại một thấu 


! Tên viết thông dụng là Raja Ramanna (1925 -), GS vật lý hạt nhân và nhạc sĩ 
dương cầm người Ấn. Ông được xem là cha đẻ của vật lý hạt nhân Ấn. Ông cũng 
từng là bộ trưởng quốc phòng cũng như là nghị viên quốc hội Ấn. "Raja Ramanna - 
Indias Most Eminent Nuclear Physicist”. Vigyan Prasar Science Portal. Subodh 
Mahanti. Truy cập 15/01/2010 
<http://www.vigyanprasar.gov.in/scientists/RRamanna.htm>. 


2 Andrei Dmitrievich Sakharov (Russian:AHnpéïi /IMứTpwueBud Cáxapop ) (1921 - 
1989 -- Nobel hoà bình 1975) nhà vật lý hạt nhân xuất sắc người Nga và sau đó là 
nhà hoạt động cho nhân quyên, viện sĩ viện hàn lâm Sô Viết đã có đóng góp lớn trong 
việc chế tạo bom tổng hợp hạch nhân từ Hydrogen. "Andrei Sakharov”. Wikipedia. 
Truy cập 17/02/2009 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Andrei_Dmitrievich_ Sakharov> 


3 Nicolaus Copernicus (1473 - 1543) là một nhà thiên văn học đã đầu tiên nêu ra ý 
tưởng của thuyết nhật tâm (Mặt Trời ở trung tâm) trong cuốn sách "De revolutionibus 
orbium coelestium" (Về sự chuyển động quay của các thiên thể ). Việc ra đời của 
thuyết nhật tâm đã cho thấy các quan sát biểu kiến suông không thể được xem là 
chân lý và chính thuyết này đã đi ngược lại tin tưởng của truyên thống tôn giáo lúc 
bấy giờ (thiên chúa giáo) cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ. `Nicolaus 
Copernicus”. Wikipedia. Truy cập 17/02/2009 

< http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_ Copernicus> 


68 


hiểu rõ ràng là thực tại thì không giống như trình hiện của nó trước mắt 
ta. Khi đặt thế giới dưới một góc nhìn nghiêm túc của việc khảo sát — 
tức là dùng phương pháp và thí nghiệm khoa học hay phân tích luận lý 
về tính Không hoặc phương pháp phân tích thiền định (thiền quán -ND) 
— Người ta có thể thấy được các sự vật ở mức vi tế hơn, và ngay cả 
trong một số trường hợp thấy được mâu thuẫn với các giả định của 
quan niệm thông thường về thế giới của chúng ta. 


Ngoài việc miêu tả không đúng thực tại, người ta có thể hỏi thêm gì về 
các sai sót khi tin vào việc tồn tại độc lập tự tính của sự vật? Đối với 
ngài Long Thụ, niềm tin này có những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng. 
Long Thụ luận rằng niềm tin vào sự tồn tại tự tính chứa đựng cơ sở 
chức năng sai lạc có tính tự ngã trường cửu trong các tiếp giao của ta 
với thế giới và với những chúng sinh đồng loại. Khi đối xử với các đặc 
tính tự tính hấp dẫn, thì ta phản ứng đến các đối tượng và sự vật với sự 
luyến ái lừa dối, trong khi đó, lúc đối với các đặc tính tự tính khó ưa thì 
ta lại phản ứng ghét bỏ. Nói cách khác, Long Thụ biện minh rằng việc 
bám chấp vào tính tồn tại độc lập của sự vật dẫn tới phiền não, mà theo 
đó, sẽ khởi tiếp một chuỗi các hành vi phản ứng hủy hoại và đau khổ. 
Trong phân tích sau cùng, theo Long Thụ, thuyết lý về tính Không 
không phải chỉ là vấn đề hiểu biết khái niệm về thực tại. Nó dính líu 
chặt chẽ với đạo đức và tâm lý một cách sâu sắc. 


Có lần tôi hỏi người bằng hữu, nhà vật lý David Bohm, câu hỏi rằng 
trong quan điểm khoa học hiện đại, ngoài vấn đề miêu tả sai lạc, thì 
điều gì sai trái khi tin vào sự tồn tại độc lập của các sự vật? Câu trả lời 
của ông ấy rất đích đáng. Ông ta bảo rằng nếu ta kiêm điểm lại những 
hệ tư tưởng vốn có xu hướng phân chia nhân loại như là chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa quôc gia quá khích, và tầng lớp đấu 
tranh chủ nghĩa Mác, thì một trong những nhân tố chính yếu từ trong 
cội nguồn của các chủ trương đó là chiều hướng nhận thức các sự vật bị 
chia biệt và rời rạc một cách tự tính. Từ nhận thức sai lầm này, kích 
khởi lên lòng tin rằng mỗi thành phần trong các sự phân chia đó là độc 





69 


lập một cách bản chất và tự tồn. Trả lời của ngài Bohm, người có nhân 
thân trong hoạt động về vật lý lượng tử, đã lập lại một mối quan tâm 
đạo đức về việc chứa chấp các tín điều mà ngài Long Thụ đã lo ngại 
nêu ra trước đó gần 2000 năm. Nói một cách nghiêm túc, cho là khoa 
học không có trách nhiệm với những vấn đề các đạo đức và các phán 
xét đánh giá; sự thật là khoa học, một nỗ lực của nhân loại, vẫn phải 
liên hệ tới câu hỏi cơ bản về sự hoàn thiện của con người. Vậy nên, 
trong một ý nghĩa nào đó thì không có gì đáng ngạc nhiên về câu trả lời 
của Bohm. Tôi ước có thêm nhiều khoa học gia đồng ý với suy nghĩ 
của ông ấy về mối liên hệ lẫn nhau giữa khoa học với các khuôn khổ 
nhận thức và tính nhân bản. 


Theo tôi biết thì khoa học hiện đại đã đối mặt với một cuộc khủng 
hoảng trong đầu thế kỉ thứ 20. Công trình vỹ đại về vật lý cô điển được 
dựng lên bởi Isaac Newton, ]ames Maxwellf và nhiều nhà khoa học 
khác đã cung ứng các giải thích đường như rất hiệu quả về những thực 
tại được nhận thấy về thế giới và các giải thích đó khế hợp với các ý 
tưởng thông thường. Công trình đó đã bị làm suy yếu bởi việc phát hiện 
ra thuyết tương đối và bởi ứng hoạt kỳ lạ của vật chất cấp mức độ nhỏ 
hơn nguyên tử [hạ nguyên tử], mà đã được tìm hiểu trong vật lý lượng 
tử. Như Carl von Weizsäcker có lần giải thích với tôi rằng vật lý cô 
điển chấp nhận một thế giới quan cơ giới trong đó các luật vật lý phổ 
dụng chắc chắn bao gồm trọng lực và các định luật cơ học, đã xác lập 
một cách hiệu quả mô hình của các hành vi tự nhiên. Trong mô hình 
này, có bốn thực tại khách quan — là các vật thê, các lực, không gian và 
thời gian — và luôn luôn có một sự khác nhau rõ ràng giữa các đối 
tượng được biết và chủ thể là người nhận biết. Nhưng trong thuyết 
tương đối và cơ học lượng tử, theo von Weizsäcker, thì ta phải từ bỏ 
vẫn đề có tính nguyên lý là sự biệt lập giữa chủ thê và đối tượng, và từ 
bỏ tất cả những chắc chắn của ta về khả năng khách quan của các dữ 





! James Clerk Maxwell (1831 - 18790 là nhà toán học và vật lý lý thuyết. Ông là 
người đã phát triển lý thuyết điện từ trường tổng hợp các quan sát thí nghiệm rời rạc 
về điện từ và ngay cả ánh sáng vào trong một lý thuyết trường điện từ. "James Clerk 
Maxwell” Wikipedia. Truy cập 17/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/James_ Clerk_Maxwell> 

70 


kiện thực nghiệm. Dẫu sao - và đây là điều mà von Weizsäcker xác 
quyết: những khái niệm duy nhất mà ta có cho việc mô tả cơ lượng tử 
và các thí nghiệm đề kiểm nhận bức tranh mới của nó [cơ lương tử] về 
thực tại lại là những thứ thuộc về vật lý cổ điền [là bộ môn] vôn đã bị 
lượng tử lý thuyết bác bỏ. Mặc dù với các vấn đề này, von Welzsäcker 
luận rằng chúng ta cần liên tục tìm kiếm về sự gắn kết nhau trong tự 
nhiên và về sự hiểu biết của thực tại, của khoa học, và của chỗ đứng 
của nhân loại mà chúng đúng đắn hơn theo kiến thức khoa học mới 
nhât. 


Dưới ánh sáng của các phát kiến khoa học, tôi cảm thấy rằng Phật giáo 
cũng phải quyết tâm thích ứng với vật lý cơ bản về các lý thuyết 
"nguyên tử" của nó, bất kế thẩm quyền được xác lập từ lâu của chúng 
trong truyền thống Phật giáo. Chăng hạn, học thuyết cô sơ Phật giáo về 
"nguyên tử” chưa bao giờ trải qua một sự tu chỉnh lớn nào, đã đề xuất 
rằng vật chất thì được cấu trúc bởi một tập hợp của bộ tám "nguyên tử" 
căn Dán: đất, nước, lửa, và gió; tạo thành tứ đại và sắC, hương, vị, và 
xúc" được gọi là bốn dẫn xuất căn bản. Đất có tính rắn đặc, nước có 
tính kết đính uyên chuyền, lửa có tính năng lực, và gió có tính năng 
động. Một "nguyên tử" thấy được nhự là tổ hợp của tám yếu tố căn 
bản, và dựa trên cơ sở của sự kết hợp” của các "nguyên tử" thành phần, 


! Sắc hương vị xúc tương ứng lần lượt là các cơ quan cảm thụ mắt, mũi, lưỡi, và thân 
thể. 


? Thuật ngữ chính xác hơn trong Phật giáo gọi là Uẩn: Có 5 uẩn (ngũ uẩn) cũng gọi là 
Ngũ ấm, là năm (øafØca) nhóm (s&anđ/a) tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành con 
người, toàn bộ thân tâm. Ngoài ngũ uẩn đó ra không thể tìm thấy cái gọi là "ta". Ngũ 
uẩn bao gồm: 

1. Sắc (sa., pi. zZøa), chỉ thân và sáu giác quan (Lục căn), do Tứ đại chủng (sa., 
pi. mahãbhũia) tạo thành, đó là bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa. Sắc tạo nên 
các giác quan và đối tượng của chúng. 

2. Thụ (sa., pi. veđaz2), tức là toàn bộ các cảm giác, không phân biệt chúng là 
dễ chịu, khó chịu hay trung tính. 

3. Tưởng (sa. sz/n/ña, pi. safØ/), là nhận biết các cảm giác như âm thanh, màu 
sắc, mùi vị..., kể cả nhận biết ý thức đang hiện diện. 

4. Hành (sa. sa/mskãra, pi. sarikhãra), là những hoạt động tâm lí sau khi có 
tưởng, ví dụ chú ý, đánh giá, vui thích, ghét bỏ, quyết tâm, tỉnh giác... 

7l 


mà sự tồn tại của các đối thê trong thế giới vi mô được giải thích. Theo 
một trường phái Phật giáo cổ nhất là Tì-bà-sa Luận" thì những "nguyên 
tử" căn bản riêng lẻ là các cầu trúc nhỏ nhất của vật chất, không phân 
chia được (bất khả phân) và do đó không có các bộ phận. Khi các 
"nguyên tử" như thế kết hợp để hình thành các đối thê, thì những người 
theo phái Tì-bà-sa khẳng định rằng các "nguyên tử" riêng lẻ không hè 
chạm nhau. Sự hỗ trợ của thành tố gió và các lực lượng khác trong tự 
nhiên giúp cho các thành tố cấu trúc được kết hợp thành một hệ thông 
hơn là việc sụp đồ vào bên trong hay giãn nở vô hạn định. 


Sẽ bằng thừa nếu nói rằng những lý thuyết như vậy phải được phát 
triển thông qua sự tranh luận kịch liệt với các trường phái triết học Ấn 
khác, đặc biệt là các hệ thống lập luận của Nyaya và Vaisheshika. Nếu 
kiểm nghiệm lại các văn liệu triết học Ấn từ thời cổ, thì người ta sẽ cảm 
nhận được một nền văn hóa giàu tính tranh luận, bàn bạc, và đối thoại 
giữa những người theo đuổi các trường phái và hệ thống khác nhau. 


5. ThứỨC (Sa. vÿfiãna, Di. vifữñãin2), bao gồm sáu dạng ý thức liên hệ tới sáu giác 
quan: Ý thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 


! Tì-bà-sa Luận (Vaibhashika) là một trong những trường phái Phật giáo cổ nhất . Tôn 
chỉ chính của phái này cho rằng "một niệm” (mental concept -- ý tưởng) chỉ có thể 
được tạo thành bởi tương tác giữa tâm, thông qua các các cơ quan nhận thức gọi là 
các uẩn (bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành, và thức) và các đối tượng bên ngoài. 
"Vaibhashika”. Wikipedia. Truy cập 17/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Vaibhashika>. 


? Nyäya (sa. n/Z/a (ni-ayá)) nghĩa là "hồi quy", được dùng trong ý nghĩa 
"tam đoạn luận, suy diễn". Còn được phiên âm là phái Ni-dạ-da. Đây một 
trong 6 trường phái triết học chính thời cổ Ấn, trường phái này đặc biệt về lập 
luận. Kinh điển chính của trường phái này dựa trên các bản kinh cùng tên 
được viết bởi triết gia Aksapäda Gautama vào thế kỉ thứ 2 trước Tây lịch. 
"Nyaya”. Wikipedia. Truy cập 17/02/2009 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Nyaya> 

Xin nhắc thêm ở đây, tam đọan luận là phương pháp lập luận cơ bản được sử dụng 
rộng rãi trong cả Phật học lẫn khoa học, dạng đơn giản nhất của nó có thể được hiểu 
qua thí dụ: (7) Mọi phần tử của A đều có chất X, b là phần tử của A, kết luận b có tính 
chất X. 


72 


Các trường phái cổ Ấn này — như là Phật giáo, Nyaya, Vaisheshika, 
Mimamsa, Samkhya, và Aidvaidavadanta! — cùng chia sẻ các lợi lạc và 
phương pháp của sự phân tích. Loại tranh luận kịch liệt này giữa các 
trường phái tư tưởng đã là nhân tố chính trong sự phát triển của tri kiến 
và tinh lọc các ý tưởng triết học, từ thời Phật giáo cô Ấn đến trung cô 
và thời Tây Tạng hiện đại. 


Những nguồn giáo pháp cổ xưa nhất được biết đến về lý thuyết 
"nguyên tử" của phái Tì-bà-sa có thể từ tác phẩm A-£)-đàm Tâm Luận 
của ngài Dharmaý$rT và tác phẩm được tôn vinh Đạï-fì-bà-sa luận”. Tác 
phẩm đầu được các nhà nghiên cứu hiện nay cho là có mặt vào khoảng 
thế kỉ thứ 2 trước Tây lịch và thế kỉ thứ 1. Mặc dù nó chưa bao giờ 
được dịch sang Tạng ngữ, tôi đã được cho biết rằng bản Hán ngữ đã 


! Mimämsä còn được phiên âm là Di-mạn-sai, có nghiã là "truy cứu” là một trong 6 
trường phái triết học cổ Ấn chủ yếu dùng phương pháp thẩm tra để tìm đến bản chất 
của Pháp dựa trên chủ trương diễn dịch hay chú giải hệ thống Vệ-đà. Các tôn chỉ 
chính là việc cầu kinh, chống chủ trương khổ hạnh, và chủ trương thần bí. 
*Mimamsa”. Wikipedia. Truy cập 17/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Mimamsa>. 


Aidvaidavadanta Trong Anh ngữ thường được viết tách ra là Advaita Vedanta 
(Adwaita Vedãra) là bộ phận của trường phái mang tên Vedänta (có nghĩa là cứu 
cánh của Vệ Đà) Đây được xem là triết lý độc thần xác định cá nhân là một tiểu ngã 
và Phạm thiên tức là đại ngã. Các kinh điển chính là Upanishad, Bhagavad Gita và 
Brahma Sutra. Người đầu tiên hệ thống hóa rõ rệt các nguyên lý của phái Advaita 
Vedanta là Adi Shankara. *Advaita Vedanta”. Wikipedia. Truy cập 17/02/2009 
<http://vi.wikipedia.org/wiki/Advaita_Vedanta>. 


? Dharmaéri còn được dịch là Pháp Thắng hay phiên âm thành Đạt-ma-thi-la , một 
đại sư Phật giáo Ấn một trong hai tác phẩm của ngài đã được dịch sang Hán ngữ là bộ 
4 quyển là 4--đảm Tâm Luận còn bộ kia nguyên văn Anh ngữ là "Greafe 7reaties on 
Tnstantiatom' được dịch thành Øạ/-f/-bä-sa fuận (từ chữ Abhidharma-mahävibhäsä- 
$ãstra). Bộ luận này theo nhiêu nhà nghiên cứu thì nó được soạn ra tại Hội Nghị Kết 
Tập Phật giáo lần thứ tư ở Kashmir 

(Xem thêm http://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%81n_ Trang). 


Trong lịch sử Phật giáo còn có người cùng tên là ngài Lochen DharmaérT (1654-1717) 
tuy nhiên đây là một đại sư thuộc Phái Ninh Mã Tây Tạng, không phải là tác giả của 
bộ A-tì-đàm. 

73 


được tạo ra vào thế kỉ thứ 3. Bài luận của ngài Pháp Thắng thể hiện 
một nỗ lực tinh tế nhằm hệ thống hoá các quan điểm tinh yếu của triết 
lý Phật giáo trước đó, khá nhiều ý tưởng cơ sở của nó chắc chắn đã có 
mặt một thời gian trước khi bải luận đó được soạn thảo. Ngược lại, tập 
Đại-0-bà-sa luận là một bài thuyết giảng được soạn thảo vào khoảng 
giữa thế kỉ thứ nhất và thứ ba sau Tây lịch thiết lập các giáo lý của một 
trường phái Phật giáo đặc biệt như là giáo pháp chính thống và trả lời 
cho nhiều phản bác khác nhau chống lại các giáo lý này bằng cách đưa 
ra một nền tảng lập luận triết lý. Mặc dù các luận điểm của Đại-fì-bà-sa 
luận rất quen thuộc với Phật giáo Tây Tạng, thì tác phẩm này tự nó 
cũng chưa hè thực sự được chuyên dịch đầy đủ sang Tạng ngữ. 


Trên cơ sở của hai luận văn này, đặc biệt là bản Đại-tì-bà-sa, thì Thế 
Thân, một đại sư triết học nhiều uy tín người Ấn, đã soạn tác phẩm A- 
tì-đàm-câu-xá Luận trong thế kỉ thứ tư”. Tác phẩm này tổng kết các 
điểm tinh yêu của Đạ-fì-bà-sa luận đưa chúng ra đề phân tích xa hơn. 

Nó đã trở thành việc làm chuẩn mực cho ngành tâm lý học và triết học 





! Thế Thân (sa. vasubandhu, bo. dbyig gnyen), 316-396, cũng được dịch là Thiên 
Thân, gọi theo Hán âm là Bà-tu-bàn-đầu, Bà-tẩu-bàn-đậu, là một Luận sư xuất sắc 
của Thuyết nhất thiết hữu bộ (sa. sarvastivädin) và Duy thức tông (sa. vijñãnavädin), 
được xem là Tổ thứ 21 của Thiền tông Ấn Độ. Người ta cho rằng Sư sinh tại Peshäwar 
(địa danh ngày nay), sống tại Kashmir và chết tại A-du-đà (ayodhyä). Sư vừa là em 
vừa là đệ tử của Vô Trước (sa. asanga), người sáng lập phái Duy thức. Vô Trước là 
người đã khuyến khích Thế Thân theo Đại thừa. "Thế Thân”. Wikipedia. Truy cập 
17/02/2009 

<http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%oE1%oBA%BF_Th%C3%A2n> 


Về bản luận giải A-tì-đàm-câu-xá (sa. abhidharmakoéa-éästra), thường được gọi tắt 
là Câu-xá luận, nghĩa là "Báu vật của Vi Diệu Pháp”, tên khác là Thông minh luận, là 
bộ luận quan trọng nhất của Thuyết nhất thiết hữu bộ, được Thế Thân (sa. 
vasubandhu) soạn vào thế kỉ thứ 5 sau Công nguyên tại Kashmir. Luận gồm có hai 
phần: sưu tập khoảng 600 kệ Vi Diệu Pháp câu-xá luận bản tụng (sa. 
abhidharmakoéakärikã) và Vi Diệu Pháp câu-xá luận thích (sa. abhidharmakoéa- 
bhãsya), bình giải vê những câu kệ đó. Ngày nay người ta còn giữ bản tiếng Hán và 
tiếng Tây Tạng của luận này, đó là những tác phẩm đầy đủ nhất để trả lời các câu hỏi 
về kinh điển. Toàn văn bài luận này đã được Thích Tuệ Sĩ dịch Việt từ Phạn ngữ. 
"Câu Xá Luận”. Phật Việt”. Truy cập 17/02/2009 
<http://www.phatviet.com/dichtht/luan/In01/cxI.htm>. 

74 


Phật giáo cô sơ tại Tây Tạng; thí dụ, khi còn là một tu sĩ trẻ, tôi phải 
học thuộc lòng chính văn của bài luận này. 


Như là sự hợp thành của các "nguyên tử" và mối quan hệ tương hỗ giữa 
các "nguyên tử" với những đặc tính cấu trúc của chúng, Phật giáo cỗ sơ 
đã sản sinh ra tất cả các loại lý thuyết suy diễn. Điểm lý thú là A-ì- 
đàm-câu-xá thậm chí còn bàn thảo về kích thước vật lý của các 
"nguyên tử" khác nhau. Hạt tử tuyệt đối nhỏ nhất được tả là khoảng 1 
phần 2.400 lần cỡ của một "nguyên tử" của con thỏ, theo một ý nghĩa 
nào đó. Tôi không biết bằng cách nào ngài Thế Thân tính ra được như 
vậy! 


Trong khi chấp nhận thuyết nguyên tử, các trường phái Phật giáo khác 
đã đặt nghi vấn về quan điểm các nguyên tử không chia được. Một số 
còn truy cứu đến điều cho rằng bốn yêu tố sắc, hương, vị, và xúc như là 
một cơ sở cấu thành vật chất. Chăng hạn, Thế Thân đã nồi tiếng VÌ việc 
ngài tự mình chỉ trích quan điểm về những nguyên tử thực tại khách 
quan không chia được. Ngài phản bác rằng, nếu các nguyên tử độc lập 
bất khả phân tôn tại, thì không thê nào có được sự hình thành của các 
vật thê trong thế giới thường ngày. Để các vật thê như thế được hình 
thành, phải có một cách giải thích phương thức mà các nguyên tử đơn 
giản liên kết nhau trong các hệ thống phức hợp. 


Nếu một sự kết hợp như thế xảy ra, như là nó phải có, thì hãy mường 
tượng một nguyên tử đơn lẻ được vây quanh bởi 6 nguyên tử khác, mỗi 
nguyên tử phân bố theo các hướng chính và một phía trên, một phía 
dưới. Sau đó, ta có thể đặt nghỉ vân là: Phải chăng cùng một bộ phận 
của nguyên ' tử ở trung tâm giao tiếp với nguyên tử ở phía đông và đồng 
thời giao tiếp với nguyên tử ở phía bắc? Nếu không thì nguyên tử ở 
trung tâm phải có nhiều hơn 1 bộ phận và do đó ít nhất trên nguyên tắc 
phải chia cắt được. Nguyên tử ở giữa phải có một bộ phận giao tiếp 
nguyên tử ở phía đông nhưng không giao tiếp với nguyên tử ở phía 
bắc. Nếu ngược lại, phần phía đông này không giao tiếp với nguyên tử 
ở phía bắc, thì cũng không có gì ngăn cản phần đó giao tiếp với các 


75 


nguyên tử trong tắt cả các hướng khác. Trong trường hợp như vậy, Thế 
Thân tranh luận rằng, các vị trí không gian của tất cả bảy nguyên tử — 
một ở giữa và 6 xung quanh — sẽ là một, và do đó tất cả sẽ sụp đồ vào 
trong một nguyên tử đơn nhất. Như là kết quả của thí nghiệm suy 
tưởng này, ngài Thế Thân phản bác rằng không thể nào có các vật thê 
của thế giới vi mô trong ý nghĩa của sự kết hợp vật chất đơn thuần như 
là các nguyên tử không phân chia được. 


Một cách cá nhân thì tôi không thể nào hiểu ý nghĩ cho rằng các phẩm 
chất như hương, vị, và xúc là cơ sở cấu thành của các vật thể vật chất. 
Tôi có thể thấy được cách thức mà người ta phát triển một lý thuyết 
nguyên tử liên kết của vật chất trên cơ sở của bốn thành tố như là các 
câu trúc. Trong mọi trường hợp thì tôi cảm thấy rằng phương diện tư 
tưởng Phật giáo này, chủ yêu là một dạng của vật lý sơ đẳng, suy diễn, 
giờ đây phải được điều chỉnh dưới ánh sáng của vật lý hiện đại mà đã 
được chỉ tiết hóa và được kiểm tra việc hiểu biết về cơ sở các cấu trúc 
của vật chất một cách có thử nghiệm trong khuôn khổ của các hạt vật lý 
như là các hạt điện tử quay quanh một hạt nhân với proton và neutron. 

Khi người ta nghe nói về các mô tả về các hạt hạ nguyên tử, như là 
quark và lepton_ trong vật lý hiện đại, thì đó là bằng chứng rằng các lý 
thuyết nguyên tử Phật giáo cô xưa và nhận thức của chúng về các hạt 
vật chất nhỏ nhất bất khả phân quá lắm chỉ là những mô hình thô 
thiên. Mặc dù vậy, điểm nhấn mạnh cơ bản của các luận sư Phật giáo 
cho là ngay cả với những cấu trúc tỉnh vi nhất của vật chất đều phải 
được hiểu dưới dạng của các thành phần kết hợp có vẻ đã đi đúng 
đường. 


! Theo Vật lý | hạt sơ cấp thì Quark và lepton là hai loại hạt cơ bản Fermi, cả hai là cơ 
sở cấu tạo nên vật chất. Trong khi Quark có thể tương tác qua tương tác mạnh của 
vũ trụ thì lepton không có đặc tính này. Có 6 loại quark và tổ hợp của các quark lập 
thành các thành phần hạt nhân của nguyên tử như proton và neutron. Có 6 loại 
lepton trong đó điện tử và các neutrino là những lepton trong sáu loại này. 
"Quark” và "Lepton”. Wikipedia. Truy cập 17/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Quark> và <http://en.wikipedia.org/wiki/Lepton>. 

76 


Một trong những động lực cơ bản đứng sau việc truy cứu về triết lý và 
khoa học lên các cấu trúc cơ sở của vật chất là để tìm ra viên gạch xây 
dựng không thể rút nhỏ hơn được. Điều này không chỉ đúng trong triết 
học cô Ấn độ và vật lý hiện đại mà cả với các nhà khoa học cổ Hy Lạp, 
chẳng hạn như các lý thuyết gia chủ trương ' nguyên tử”. Một cách 
chính xác, thì đây là cuộc truy lùng vào bản chất tối hậu của thực tại, 
dù rằng còn tùy theo cách định nghĩa. Tư tưởng Phật giáo luận đàm 
trên các nền tảng lô-gíc rằng cuộc truy tìm này là bị lạc lối. Đã có một 
thời, khoa học tin vào việc tìm ra nguyên tử là đã tìm thấy được cấu 
trúc tối hậu của vật chất; nhưng các thí nghiệm vật lý thế kỉ thứ 20 đã 
phân chia được nguyên tử thành các hạt vi tế hơn. Mặc dù ít ra có một 
quan điểm trong cơ học lượng tử cho rằng ta sẽ không bao giờ tìm được 
hạt không thể rút nhỏ hơn thực sự một cách khách quan, thì nhiều nhà 
khoa học vẫn sống trong niềm hy vọng về sự phát hiện của bộ môn này. 


Trong mùa hè 1998, Tôi có viếng thăm phòng thí nghiệm của nhà vật lý 
người Áo Anton Zeilinger tại đại học InnsbruckÌ.  Anton hướng dẫn 
tôi dùng thiết bị cho phép người ta quan sát một nguyên tử riêng lẻ 
được ion hóa. Tôi đã có thử hết khả năng nhưng vẫn không thấy nổi 
nó. Có lẽ duyên nghiệp của tôi không đủ chín mùi để được hưởng hình 
ảnh tuyệt vời này. Tôi gặp Anton lần đầu tiên khi mà ông ta tham dự 
hội nghị Life and Mind2 tại Dharamsala vào năm 1997. Bằng một cách 





! Anton Zeilinger (1945 - ) nhà vật lý lượng tử người Áo hiện là trưởng phân khoa 
Quang học Lượng tử và Thông tin Lượng tử tại đại học Vienna. Ông được xem là tiên 
phong trong ngành Thông tin Lượng tử. *Anton_Zeilinger”. Wikipedia. Truy cập 
17/02/2009. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Anton_ Zeilinger> 


Đại học Innsbruck là đại học có cơ sở hạ tầng lớn nhất nước Áo và có chỉ số sinh 
viên theo học đông hàng thứ ba của nước này. Trường được thành lập từ năm 1669. 
*University of Innsbruck”. Wikipedia. Truy cập 14/01/2010. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Tnnsbruck_ University> 


? Tức là Hội nghị Tâm thức và Đời sống được tổ chứ vài năm một lần giữa các nhà 
khoa học quốc tế và Phật giáo mà đứng đầu là đức Dalai Lama. Lần đầu tiên tổ chức 
Tì 


nào đó thì trái ngược với David Bohm, ông ta to lớn với râu quai nón 
và mang kiếng, có tài hài hước, và tiếng cười rung cả toàn thân. Là 
một nhà vật lý thực nghiệm, ông ta cởi mở một cách đáng ghi nhận đối 
với mọi cải cách của các đề tài lý thuyết dưới ánh sáng của các kết quả 
thực nghiệm mới nhất. Ông ta hứng thú đối thoại với Phật giáo trong 
việc so sánh các lý thuyết của tri thức — vật lý lượng tử và Phật giáo — 
bởi vì ông ta thấy rằng cả hai đều loại bỏ bất kỳ ý niệm nào về một thực 
tại khách quan độc lập. 


Cũng trong lần đó, tôi đã gặp nhà vật lý Hoa kỳ Athur Zajonc”; một 
người nói năng nhỏ nhẹ và có cặp mắt sắc sảo, đặc biệt khi ông ta chăm 
chú mạnh vào một điểm; là một giáo viên thiên tài với khả năng làm 
cho ngay cả một đề tài phức tạp nhất trở nên rõ ràng. Trong vai trò giới 
thiệu, Athur tổng kết và tóm tắt các bàn thảo một cách thật súc tích 
khiến chúng trở nên rất hữu dụng cho tôi. 


Nhiều năm trước đó, tôi đã có may mắn được đến thăm học viện NiIels 
BohrÊ ở Copenhagen [thủ đô Đan Mạch] đê tham dự một cuộc đàm 





vào năm 1987. Hội nghị gần đây nhất (lần thứ 18) diễn ra vào tháng 10 năm 2008 
tại Berlin. Mind & Life Institue. Truy cập 14/01/2010. 
<http://www.mindandlife.org/index.html>. 


! Arthur Guy Zajonc (1949 - ) hiện là giáo sư trưởng khoa vật lý tại đại học Amherst 
Hoa kỳ. Arthur Zajonc. Truy cập 17/02/2009. 
<http://www.arthurzajonc.org/ > 


2 Niels Henrik David Bohr (1885- 1962 -- Nobel Vật lý 1922) là nhà vật lý Đan Mạch 
đã đóng góp cho nền tảng hiểu biết về cấu trúc nguyên tử và cơ học lượng tử. Ông 
được xem là một trong những nhà vật lý có nhiều ảnh hưởng nhất trong thế ki 20. 
*Niels_Bohr“. Wikipedia. Truy Cập 17/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohr> 


Học viện Niels Bohr là một bộ phận của viện vật lý thiên văn và địa vật lý cùng tên. 
Niels Bohr đã làm việc tại đây từ 1914. Nhân sinh nhật lần thứ 80 của Niels Bohr, 
trường được đổi sang tên ông (7 tháng 10 năm 1965). Trong suốt các thập niên 1910 
cho đến 1930, nơi đây đã là trung tâm nghiên cứu phát triển vật lý nguyên tử xuyên 
suốt châu Âu. *Niels Bohr Institute”. Wikipedia. Truy cập 14/01/2010. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohr_Institute> 


78 


thoại không chính thức. Vài ngày trước chuyên viêng thăm, trong khi 
đang ở tạm tại Luân-đôn, tôi có bữa ăn trưa với David Bohm và vợ ông 
ta tại khách sạn mà tôi trú. Do có thông báo với ông ta rằng tôi sẽ tham 
dự cuộc đối thoại về triết học vật lý và Phật giáo tại học viện Bolhr, nên 
Bohm đã nhiệt tình đem đến cho tôi hai trang tổng kết của chính ngài 
Bohr về các quan điểm triết học đối với bản chất của thực tại. Thật là 
tuyệt vời khi nghe Bohm kế về mô hình hành tinh Bohr của nguyên tử 
và mô hình nguyên tử của Rutherford” như là một hạt nhân với các điện 
tử xoay quanh, cả hai đều nhằm phản ứng lại mô hình "plum pudding" 
[giống như chè thạch - mận]. 


Mô hình plum pudding đã hình thành từ cuối thế kỉ 19 sau khi J.. 
Thomson“ phát hiện các điện tử tích điện âm; và mô hình đó cho rằng 
lượng điện tích dương cân bằng với lượng điện tích âm của các điện tử 
đã trải đều trong nguyên tử như là chè thạch, trong đó các điện tử là 
những trái mận. Trong đầu thế kỉ 20, Ernest Rutherford phát hiện ra 
rằng khi các hạt alpha tích điện dương được bắn vào một lá vàng mỏng, 
thì hầu hết xuyên qua ngoại trừ một số bị dội lại. Ông ta kết luận một 
cách đúng đắn là các phần tích điện dương của vàng không thẻ trải đều 
trong những nguyên tử như chè thạch mà phải tập trung bên trong trung 
tâm của chúng: khi hạt alpha va chạm với trung tâm của nguyên tử 
vàng, phần tích điện dương đủ mạnh đề đây ngược nó trở lại. Từ đây, 
Rutherford hệ thống hóa thành mô hình "hệ thống mặt trời” của nguyên 
tử, với hạt nhân tích điện dương và được xoay quanh bởi các điện tử 


! Ernest Rutherford, 1st Baron Rutherford of Nelson (1871-1937 -- Nobel hóa học 
1908) nhà vật lý người Tân-tây-lan [New Zealand] được xem là cha đẻ của vật lý hạt 
nhân. Người đã thành công trong lý thuyết quỹ đạo của nguyên tử thông qua phát 
hiện của ông về thí nghiệm bắn phá nguyên tử của một lá vàng mỏng. `*Ernest 
Rutherford". Wikipedia. Truy cập 14/01/2010 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Rutherford> 


? Sir Joseph John *J.J.” Thomson, (1856-1940 -- Nobel Vật lý 1906) là nhà Vật lý 
Anh. có công trong việc phát hiện điện tử và nguyên tố đồng vị và là người phát minh 
của quang phổ khối lượng. "J.J._Thomson”. Wikipedia. Truy cập 14/01/2010 
<http://en.wikipedia.org/wiki/J.J._Thomson>. 

79 


tích điện âm. Sau đó, Niels Bohr đã điều chỉnh mô hìnhcủa Rutherford 
băng mô hình hành tính của nguyên tử mà điêu đó trong nhiêu chiêu 
hướng là cha đẻ của cơ học lượng tử. 


Trong cuộc đàm thoại, Bohm cũng cho tôi một cái nhìn lướt qua về 
cuộc tranh luận lâu dài giữa Bohr và EInstein đối với việc diễn giải về 
vật lý lượng tử. Cốt yếu cuả cuộc bàn cãi xoay quanh việc Einstein phủ 
nhận giá trị của nguyên lý bất định; trung tâm của tranh luận là vấn đề 
liệu thực tại ở câp nên tảng có là không xác định, là không thể dự đoán, 
và là xác suất hay không. Einstein đã chống lại mạnh mẽ với khả năng 
này, như là sự phản ánh mệnh đề cảm thán nỗi tiếng của ông: "Thượng 
Đề không chơi trò súc sắc!" Tất cả điều này gợi cho tôi nhớ về lịch sử 
Phật giáo truyền thống của tôi, trong đó tranh luận giữ vai trò trọng yếu 
trong sự hình thành và tỉnh lọc nhiều ý tưởng triết học. 


Không như các luận sư Phật giáo thời cổ, các khoa học gia có thể nâng 
cao năng lực của đôi mắt nhìn một cách to tát thông qua các trang cụ 
khoa học như các kính thiên văn không lồ, thí dụ như kính thiên văn 
Hubble', hay thông qua các kính hiển vi điện tử. Kết quả là một tri 
thức thực nghiệm về các đối tượng vật chất vượt xa ngay cả sự tưởng 
tượng trong thời cổ. Trong cái nhìn về khả năng này, trong nhiều địp, 
tôi đã nhắn mạnh cho việc nhập môn vật lý cơ sở vào các ngành học 
của các trường cao đẳng Phật giáo Tây Tạng. Tôi cho rằng chúng tôi, 
thật ra, sẽ không mở ra bộ môn mới mà đúng hơn chúng tôi sẽ cập nhật 
chương trình học vốn có. Tôi cảm thấy vui sướng là giờ đây các học 
viện cao đẳng Phật giáo đã tiến hành thường xuyên các hội thảo về vật 
lý hiện đại. Những hội thảo này được thực hiện bởi các giáo sư vật lý 
và một số sinh viên tốt nghiệp của họ tại các đại học Tây Phương. Tôi 


! Kính viễn vọng không gian này mang tên nhà thiên văn Edwin P. Hubble (1889- 
1953) đây là đài quan sát nằm ngoài không gian khổng lồ được xem là cuộc cách 
mạng do việc cung cấp được các ảnh rõ và sâu của vũ trụ, trong khoảng từ hệ Mặt 
trời cho đến các thiên hà xa xăm được hình thành không lâu sau vụ nổ lớn 13.7 tỉ năm 
trước. 

HubbleSite <http://hubblesite.org/> 

và "Hubble Fact”. NASA. <http://hubble.nasa.gov/>. Truy cập 14/01/2010 


S0 


hy vọng rằng sự khởi động này sẽ cuối cùng đạt kết quả nhập môn đầy 
đủ của vật lý hiện đại vào trong chương trình triệt học bắt buộc trong 
các tự viện Tây Tạng. 


Mặc dù tôi đã nghe nói về lý thuyết tương đối hẹp của Einstein từ lâu, 
David Bohm lần đầu tiên giải thích lại kèm theo đó với một số ý tưởng 
triết học cho tôi. Vì không có căn bản toán học, nên việc giảng dạy cho 
tôi về vật lý hiện đại, đặc biệt là các đề tài bí hiểm như thuyết tương 
đối, thực sự không dễ dàng. Khi nghĩ đến sự nhẫn nại của Bohm, giọng 
nói êm dịu, cử chỉ thanh lịch, và sự cần thận, để chắc chắn là tôi theo 
kịp được lời giảng của ông, tôi thiệt nhớ ông ta. 


Như bất cứ người thường nào đã thử tìm hiểu về lý thuyết này đều biết 
rằng ngay cả một sự năm bắt cơ bản về nguyên lý của Einstein đều cần 
có một mong ước vượt qua các ý tưởng thông thường. Einstein đưa ra 
hai định đề: vận tốc ánh sáng là không đổi và nguyên lý tương đối của 
ông, cho rằng mọi định luật vật lý phải tác động chính xác như nhau 
cho tất cả người quan sát trong chuyên động tương đối. - Với hai tiền đề 
này, EInstein đã các mạng hóa sự hiểu biết khoa học về không và thời 
gian. 


LÝ thuyết tương đối của ông ấy cho ta một phương trình nổi tiếng về 
vật chất và năng lượng, E=mcˆ, phải thừa nhận là phương trình khoa 
học duy nhất mà tôi biết (ngày nay chúng ta có thể thấy nó ngay cả trên 
các áo thun), và nó là nguồn của các thí nghiệm suy tưởng có tính thách 
đồ và giải trí. Nhiều thí nghiệm trong đó, như là nghịch lý trẻ sinh đôi 
về lý thuyết tương đối hẹp, thời gian giãn nở, hay sự thu nhỏ của các 
vật thể ở vận tốc cao, giờ đây đã được xác nhận một cách thực nghiệm. 

Nghịch lý trẻ sinh đôi, trong đó một người anh em bay đi trong một tàu 
không gian ở vận tốc gần ánh sáng đến một vì sao cho là cách xa 20 
năm ánh sáng và sau đó trở về trái đất, ông ta sẽ thấy rằng người anh 
em song sinh già hơn mình, đã gợi nhớ cho tôi về câu chuyện về ngài 


S1 


Vô Trước! bằng cách nào đó đã đến được cõi trời của đức Di LặcŸ, nơi 
đó ông nhận được 5 bản kinh, là một bộ kinh luận Đại thừa quan trọng 
của ngài Di Lặc, tất cả xảy ra trong khuôn khổ của thời gian nghỉ uống 
trà. Nhưng khi ngài trở về trái đất thì 50 năm đã trôi qua. 


Việc đánh giá được toàn bộ bản chất của nghịch lý trẻ sinh đôi sẽ dính 
dáng đến hiểu biết về một số tính toán phức tạp mà tôi e rằng sẽ quá 
sức tôi”. Theo như tôi hiểu thì ý tưởng quan trọng nhất của lý thuyết 
tương đối của Einstein là quan điểm về không gian, thời gian, và khối 
lượng không thê được xem như là tuyệt đối, tự tồn tại trong chúng như 
là những thực thê hay những bản thể trường cửu, không đổi. Không 
gian thì không độc lập, 3 chiều, và thời gian thì không là một thực thê 
đứng riêng, đúng hơn chúng tồn tại cùng nhau như là một dòng tương 
liên 4 chiều của "không-thời gian". Một cách cô đọng, lý thuyết tương 
đối hẹp của Einstein bao hàm rằng trong khi vận tốc ánh sáng không 
đổi, thì không có khuôn khổ tuyệt đối, ưu tiên của sự tham chiếu và 
mọi vật, kế cả không gian và thời gian là tương đối hoàn toàn. Đây là 
phát hiện thật đáng ghi nhớ. 


! Vô Trước (sa. asa/iợa, nghĩa là "không bị ô nhiễm, vướng mắc"), cũng được dịch 
âm là A-tăng-già, khoảng thế kỷ 4, là một đại luận sư của Phật giáo An Độ, người 
sáng lập Duy thức tông (sa. v//Zãnavãdn). Sư khước từ quan điểm của Long Thụ (sa. 
nãgãr7una) về tính Không và thiết lập giáo pháp của mình dưới ảnh hưởng của Thuyết 
nhất thiết hữu bộ (sa. sarväsfvãdin). Tương truyền Sư được Bồ Tát Di-lặc trực tiếp 
giáo hoá. "Vô Trước”. Wikipedia. Truy cập 14/01/2010 
<http://vi.wikipedia.org/wiki/V%oC3%B4_Tr%oC6%B0%E1%BB%9Bc>. 


? Di-lặc (sa. /a/reya, pi. meffeya là cách phiên âm, dịch nghĩa là Từ Thị (341K), 
"người có lòng từ", cũng có tên khác là Vô Năng Thẳng (sa. a72), phiên âm Hán-Việt 
là A-dật-đa, là một vị Bồ Tát và cũng là vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trên trái Đất. 
Trong Phật giáo Tây Tạng, Bồ Tát Di-lặc được thờ cúng rất rộng rãi. Cði giáo hóa của 
Bồ Tát hiện nay là trời Đâu-suất (sa. #2). Theo kinh điển, Bồ Tát Di-lặc sẽ giáng 
sinh trong khoảng 30.000 năm nữa. "Maitreya”. Wikipedia. Truy cập 14/01/2010 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Maitreya>. 


3 Xem thêm chỉ tiết tính toán: <http://en.wikipedia.org/wiki/Twins_paradox>. 


S2 


Trong thế giới triết học Phật giáo thì quan điểm về thời gian tương đối 
thì thông xa lạ. Trước đây ở thế kỉ thứ hai trường phái Kinh Lượng 
Bộ] đã bài bác quan điểm về thời gian tuyệt đối. Trong việc phân chia 
tiến trình thời gian thành quá khứ, hiện tại, và tương lai, Kinh Lượng 
bộ đã biểu thị sự phụ thuộc lẫn nhau của cả ba và luận rằng bất kỳ quan 
điểm nào về quá khứ, hiện tại, và tương lai [tạm thời] thực sự độc lập 
đều không thể đứng vững. Họ chỉ ra rằng thời gian không thể được 
nhận thức như là một thực thể tự tính tồn tại độc lập với các hiện tượng 
thời gian mà phải được hiểu như là một tập hợp của các quan hệ giữa 
các hiện tượng thời gian. Ngoài các hiện tượng thời gian mà ta cấu trúc 
nên khái niệm về thời gian nói trên, không có thời gian thực mà bằng 
cách nào đó nó là một bình chứa vỹ đại như một sự tuyệt đối tự tồn, mà 
trong đó các sự vật và hiện tượng xảy đến. 


Những luận điểm về tính tương đối của thời gian này, sau đó được ngài 
Long Thụ phát triển, chủ yếu là trong triết học, nhưng sự thật còn lại là 
thời gian đã được nhận thức có tính tương đối trong truyền thống triết 
học Phật giáo gần hai ngàn năm. Mặc dù tôi đã được bảo rằng một số 
nhà khoa học xem không-thời gian bốn chiều của Einstein như là một 
bình chứa vỹ đại với tính năng tồn tại tự tính trong đó các hiện tượng 
xảy ra; đối với một người nghiên cứu Phật giáo quen thuộc với các 
luận điểm của Thánh giả Long Thụ thì biểu thức của Einstein về tính 
tương đối của thời gian, đặc biệt thông qua các thí nghiệm suy tưởng 
nồi tiếng của ông trở nên vô cùng hữu ích trong việc đào sâu hiểu biết 
về bản chất tương đối của thời gian. 


! Kinh lượng bộ (sa. s2ưứã/2), là một nhánh của Tiểu thừa xuất phát từ Thuyết 
nhất thiết hữu bộ (sa. sarvZs(/ãd/n) khoảng 150 năm trước Công nguyên. Như tên 
gọi cho thấy (sau(rãnf/&a xuất phát từ s”fzãnia, có nghĩa là Kinh phần, chỉ Kinh tạng 
của Tam tạng), bộ này chỉ đặt nền tảng trên Kinh tạng (sa. sZa/ø/⁄a¿a) và phản bác 
Luận tạng (sa. aØ//2/armapifaka) cũng như quan điểm *Nhất thiết hữu” (tất cả đều 
hiện hữu, đều có) của Thuyết nhất thiết hữu bộ. "Sautrantika”.Wikipedia. Truy cập 
17/02/2009 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Sautrantika>. 


83 


Sự nắm bắt của tôi về thuyết lượng tử, thành thật mà nói, thì chăng có 
gì hay ho... mặc dù tôi đã cố gắng rất nhiều! Tôi được nghe về một 
trong những lý thuyết gia lượng tử vỹ đại nhất, Richard Feynman' đã 
viết "Tôi nghĩ tôi có thể nói một cách an toàn rằng không ai hiểu nỗi 
vật lý lượng tử”, như vậy thì ít nhất tôi cảm thấy mình đồng hội đồng 
thuyên. Nhưng ngay cả với một người nào đó như tôi đây không thê 
theo dõi các chỉ tiết toán học phức tạp của lý thuyết này — thực ra, toán 
học là một lãnh vực của khoa học hiện đại mà dường như tôi không có 
duyên nghiệp với nó chút nào - thì hiển nhiên là ta không thể nói về 
các hạt sơ câp như là các thực thể xác định được, độc lập, hay tương 
quan loại trừ nhau. Các cấu trúc cơ sở của vật chất và các photon (đó 
là các vật liệu cơ bản lần lượt của vật chất và của ánh sáng) có thê hoặc 
có tính hạt hay tính sóng hay có cả hai [lưỡng tính sóng-hạt]. (Sự thật là 
người đoạt giải Nobel vì đã chỉ ra điện tử có tính sóng George 
Thomson, là con của một người cũng đã nhận giải thưởng này do công 
chứng tỏ rằng điện tử có tính hạt, tức là J.J. Thomson). Cho dù người 
ta nhận thức các điện tử cách nào sóng hay hạt thì tôi được nghe rằng 
thì điều đó phụ thuộc vào hành vi của người quan sát và các lựa chọn 
dụng cụ thí nghiệm và đo đạc. 


Mặc dù đã từ lâu tôi nghe về bản chất mâu thuẫn của ánh sáng, chỉ đến 
năm 1997 khi mà nhà vật lý thực nghiệm Anton Zeilinger giải thích cho 
tôi với các minh họa chi tiết — tôi đã cảm thấy cuối cùng thì cũng nắm 
bắt được vấn đề. Anton chỉ ra cách mà thí nghiệm tự nó xác minh được 
khi nào một điện tử hành xử như là một hạt hay một sóng. Trong thí 


! Richard Phillips Feynman (1918 - 1988 -- Nobel vật lý 1965) là nhà Vật lý Hoa 
Kỳ, giáo sư đại học Caltech. Ông được biết đến bởi công thức tích phân đường của cơ 
học lượng tử, lý thuyết về điện động học lượng tử, vật lý siêu lỏng của helium lỏng 
siêu lạnh, và vật lý hạt. Ông cũng đã đưa ra mô hình toán học mô tả ứng xử của các 
hạt cấp nhỏ hơn nguyên tử được mang tên "giản đồ Feynman". "Richard Feynman”. 
Wikipedia. Truy cập 17/02/2009 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman>. 

? Sir George Paget Thomson (1892 - 1975 -- Nobel Vật lý 1937) nhà vật lý người 
Anh có công phát hiện (cùng với Clinton Davission) các đặc tính sóng của điện tử. 
"George Paget Thonmpson”. Nobelprize.org. Truy cập 15/01/2010 
<http://nobelprize.org/nobel_ prizes/physics/laureates/1937/thomson-bio.html>. 


84 


nghiệm khe hở đôi nồi tiếng, chùm điện tử được bắn từng đợt qua một 
tấm chắn có hai khe hở (song song) và được ghi ảnh lên vật liệu như là 
bề mặt ảnh chụp ở phiá sau của tắm chắn. Nếu chỉ có một khe hở được 
mở ra, mỗi điện tử sẽ ghi lại dấu vết trên bề mặt ảnh chụp theo kiểu 
cách của một hạt. Mặc dù vậy, nếu cả hai khe hở được mở ra, khi 
lượng lớn điện tử được băn ra thì dấu vết trên bề mặt ảnh chụp cho thấy 
răng chúng đã đi qua cả hai khe hở cùng lúc, để lại một dạng tựa như 
sóng. 


Anton đã đem đến dụng cụ có thể lập lại thí nghiệm này trên một kích 
cỡ nhỏ, và tất cả mọi người tham gia đã thật vui vẻ. Anton thích coi 
trọng các khía cạnh thực nghiệm của cơ học lượng tử, toàn bộ hiểu biết 
của ông ta có nên tảng trên những điều mà ta có thể học trực tiếp từ các 
thí nghiệm. Điều này khác nhiều với cách tiếp cận của David Bohm, 
người chủ yếu hứng thú trong lý thuyết và ý nghĩa triết học của cơ học 
lượng tử. Sau này tôi biết thêm là Anton đã và giữ vững lập trường cổ 
vũ cho điều được gọi là diễn dịch Copenhagenl vê cơ học lượng tử, 
trong khi David Bohm lại là người phê phán nó mãnh liệt nhất. 


Phải thừa nhận là tôi cũng không biết chắc toàn bộ các ý nghiã triết học 
và nhận thức về nghịch lý lưỡng tính sóng-hạt có thể là gì. Tôi không 
gặp trở ngại trong việc chấp nhận ý nghĩa triết học cơ bản mà ở mức 
nhỏ hơn nguyên tử thì chính ý niệm về thực tại không thê tách rời khỏi 
các hệ thống đo đạc được dùng bởi người quan sát, và do đó, không thê 
nói rằng hoàn toàn khách quan. Dầu sao, thì nghịch lý này cũng dường 
như nói lên rằng — ngoại trừ người ta đính kèm theo một loại khả năng 
thu thập thông tin nào đó từ các điện tử — thì ở mức thấp hơn nguyên 


' Diễn dịch Copenhagen (Copenhagen interpretation) là một cách giải thích cơ 
học lượng tử trong đó ý tưởng chính cho rằng trạng thái của mỗi hạt sơ cấp được mô 
tả bởi một phương trình sóng được dùng để tính xác suất tìm thấy hạt đó tại một địa 
phương. Một cách hệ quả thì hành vi đo đạc khiến cho tập hợp các tính toán về xác 
xuất bị "sụp đổ" vào trong giá trị được định nghĩa bởi phép đo đạc. Tính năng biểu 
thị toán học này được gọi là hàm sóng sụp đổ. "Copenhagen_interpretation”. 
Wikipedia. Truy cập 15/01/2010 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation>. 

S5 


tử, hai nguyên lý quan trọng nhất của lô-gíc, là luật mâu thuẫn và luật 
loại trừ trạng thái trung gian, dường như bị vi phạm". Trong một thí 
nghiệm thông thường, chúng ta sẽ đoán rằng đã ở dạng sóng thì không 
thể nào là hạt, nhưng ở mức độ lượng tử, ánh sáng thể hiện mâu thuẫn 
với điều này vì nó hành xử như là cả hai dạng. Tương tự trong thí 
nghiệm khe hở đôi, có sự thê hiện như một số photon đã đi qua cả hai 
khe hở đồng thời, do đó vi phạm luật loại trừ trạng thái trung gian, mà 
được dự đoán là chúng chỉ đi qua hoặc một trong hai khe hở mà thôi. 


À 


S2 


Ảnh mình họa cho thấy bản chất sóng của ánh sáng qua thí nghiệm khe 
hở đôi. 


! Đây là hai tiền đề quan trọng nhất của lô-gíc toán học. Luật [loại trừ] mâu thuẫn cho 
rằng một mệnh đề chỉ có thể có đúng một giá chân lý. Trong khi luật loại trừ trạng 
thái trung gian cho rằng ngoài hai trạng thái đúng và sai thì không có mệnh đề nào có 
giá trị nằm giữa hai mức này hay có cả hai giá trị. 


Só 


Đối với ý nghĩa nhận thức của các kết quả của thí nghiệm khe hở đôi, 
tôi nghĩ răng vẫn còn có điều đáng bàn thảo ở đây, nguyên lý bất định 
nổi tiếng của Heisenberg phát biểu rằng sự đo đạc vị trí của một 
nguyên tử càng chính xác bao nhiêu thì càng không thể biết rõ được 
trạng thái moment chuyển động của nó, và ngược lại, càng đo đạc 
chính xác trạng thái moment của nó thì càng không thể tìm rõ được vị 
trí của nó. Một lần nữa điều này cho thấy người quan sát có vai trò nền 
tảng: khi chọn nghiên cứu moment chuyển động của điện tử, thì ta bị 
loại trừ khỏi việc tìm hiểu vị trí của nó; và khi chọn nghiên cứu vị trí 
thì lại bị loại trừ việc tìm hiểu moment chuyền động của nó. Vậy người 
quan sát là một thành phần tham gia một cách hiệu quả trong thực thể 
đang được quan sát. Tôi nhận ra răng vấn đề vai trò của người quan sát 
là một trong những câu hỏi gai góc nhất của cơ học lượng tử. Quả vậy, 
tại hội nghị Mind and LIfe trong năm 1997, nhiều thành viên khoa học 
có những quan điểm mang sắc thái khác nhau. Một số cho rằng vai trò 
của người quan sát giới hạn trong việc lựa chọn các thiết bị đo đạc, 
trong khi số khác chấp nhận tầm quan trọng to tát của người quan sát 
như là một thành tố cầu trúc trong thực thể được quan sát. 


Vấn đề này từ lâu đã được chú ý bàn thảo trong hệ tư tuởng Phật giáo. 

Một thái cực là những nhà "duy vật"! Phật giáo là những người tin răng 
thế giới vật chất được hợp thành bởi các hạt tử bất khả phân mà chúng 
có một thực tại khách quan độc lập với tâm thức. Thái xực khác là 
những nhà "duy tâm", được gọi là trường phái Duy Thức, họ bác bỏ 


! Có lẽ đức Dalai Lama ám chỉ những người ủng hộ chủ trương của phái Tì-bà-sa. 


2 Duy thức (sa. ãpfímãtrat3), đồng nghĩa với danh từ Duy tâm (sa. c##amãfra, 
cittamatrat3), nghĩa là "chỉ có thức", các pháp đều từ Thức mà sinh ra, không có gì 
nằm ngoài thức. Giáo lí này chủ trương tất cả mọi sự hiện hữu đều do tâm, và vì vậy, 
không một hiện tượng nào tôn tại ngoài tâm. Duy thức là một tư tưởng chủ đạo của 
Duy thức tông. Các học giả Duy thức giải thích quy luật và sự liên kết của các giác 
quan nhờ vào tàng thức hay A-lại-da thức (sa. Z/aya-v//ãna), Mạt-na thức và từ tập 
hợp của năm giác quan trước (tiền ngũ thức). "Duy Thức”. Wikipedia. Truy cập 
14/02/2009 

<http://vi.wikipedia.org/wiki/Duy_th%E1%oBB%A9c>. 


S7 


bất kỳ mức độ nào của thực tại khách quan trong thế giới bên ngoài. 
Trong phân tích cuối cùng, họ nhận thức thế giới Vật chất bên ngoài là 
một sự mở rộng của tâm thức quán tưởng. Tuy nhiên, có một quan 
điểm thứ ba, là lập trường của trường phái Trung Quán Cụ Duyên], 
được kính trọng nhất bởi truyền thống Tây Tạng. Theo quan điểm này, 
thì mặc dù thực tại của thế giới bên ngoài thì không bị bác bỏ, nó phải 
được hiểu với tính tương đối. Nó còn tùy thuộc vào ngôn ngữ của 
chúng ta, vào tập quán xã hội, và các nhận thức được chia sẻ chung. Ý 
niệm về thực tại độc lập với người quan sát thì không thể đứng vững. 
Như trong vật lý hiện nay, vật chất không thể được nhận thức hay được 
mô tả tách rời khỏi người quan sát — vật chất và tâm thức là hai thành 
phần phụ thuộc nhau. 


Sự thừa nhận bản chất phụ thuộc một cách nền tảng của thực tại trong 
Phật giáo được gọi là "duyên khởi" — là tâm điểm của hiểu biết Phật 
giáo về thế giới và về bản chất sự tồn tại của con người chúng ta. Một 
cách tinh yêu, nguyên lý duyên khởi có thể hiểu được theo ba cách sau 
đây. Thứ nhất, tất cả các sự vật và hiện tượng duyên sinh [pháp hữu vi] 
đều chỉ được hình thành như là kết quả sự tượng tác của các nguyên 
nhân [nhân] và các điều kiện [duyên] chúng không tự hình thành, hay 
được tạo ra hoàn bị. Thứ nhì, có một sự phụ thuộc tương hỗ giữa các 
thành phần và toàn thê; thiếu các thành phân thì không thê có toàn thẻ, 
không có toàn thể thì nói về các thành phần là điều vô nghĩa. Sự phụ 
thuộc lẫn nhau giữa các thành phần và toàn thể này áp dụng trong cả 
khuôn khổ về không gian và thời gian. Vật bất kỳ chỉ tồn tại và là một 
tập hợp của các đặc trưng bên trong mạng lưới tổng thể của mọi vật 





! Trung Quán Cụ Duyên (sa. Prasangika) là các quan điểm chủ yếu theo các luận 
giải của ngài Nguyệt Xứng và cũng như của ngài Phật Hộ về các pháp giảng của thánh 
giả Long Thụ. Ngài Long thụ sử dụng các hệ quả lập luận để bác bỏ các quan điểm sai 
lầm chủ yếu là phương pháp Quy mậu biện chứng (tức là mượn chính lập luận của đối 
phương dẫn đến các hậu quả mâu thuẫn) nhằm xác lập chân đế bên trong vòng hiểu 
biết của học thuyết nhị đế. "Prasangika” Wikipedia. Truy cập 14/02/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Prasangika>. 


? Chữ nguyên văn là "identity" ở đây có tức là một bộ các đặc tính và ứng xử hay 
hành vi mà qua đó một sự vật có thể được nhận biết. 


S8 


mà chúng có một mối quan hệ tiềm năng hay khả dĩ với vật đó. Không 
có hiện tượng nảo tôn tại với tập hợp đặc thù độc lập hay tự tính của 
mình. 


Và thế giới thì được tạo thành bởi mạng lưới phức tạp của các mối 
quan hệ lẫn nhau. Ta không thể nói về một thực tại của một thực thể 
cách biệt bên ngoài nội dung của chuỗi các mối quan hệ lẫn nhau của 
nó với môi trường và các hiện tượng khác, kể cả ngôn ngữ, các khái 
niệm, và các tập quán khác. Do đó, không thê có các chủ thể mà không 
có các đối tượng mà bởi đó chúng được định nghĩa; không thể có các 
đối tượng mà không có các chủ thể để nhận thức chúng; không thể có 
những người làm mà không có các sự vật được làm [tức các đôi tượng 
của việc làm]. Không thể có các chiếc ghế mà không có các chân, chỗ 
để ngồi, lưng ghế, gỗ, các đỉnh ốc, nên. mà trên đó nó đặt lên, các bức 
tường để xác định gian phòng mà nó nằm bên trong, những người chế 
tạo ra nó, và những cá nhân nào đã đồng ý để gọi tên nó là ghế và công 
nhận nó là vật để ngồi lên. Theo nguyên lý này thì các sự vật và hiện 
tượng không chỉ hoàn toàn tương thuộc mà mỗi một đặc trưng của 
chúng đều phụ thuộc một cách xuyên suốt vào những sự vật và hiện 
tượng khác. 


Trong vật lý, bản chất phụ thuộc sâu xa của thực tại đã được nhấn 
mạnh sắc bén bởi nghịch lý được gọi là EPR — là tên gợi ý bởi những 
người tạo ra nó, Albert Einstein, Boris Podolsky, và Nathan Rosen! — 


! Xem thêm chỉ tiết <http://en.wikipedia.org/wiki/EPR_paradox>. 


Boris Podolsky (1896 - 1966) (2ø⁄c 71oo/c&/j) là nhà vật lý Nga gốc Do Thái. 
*Boris_Podolsky“. Wikipedia. Truy cập 14/02/2009. 


<http://en.wikipedia.org/wiki/Boris Podolsky >. 


Nathan Rosen (1909-1995) là nhà vật lý Do Thái. Năm 1935 ông là người phụ giảng 
của Albert Einstein tại Institute for Advanced Study (Học viện Nghiên cứu Cao cấp) 
thành phố Princeton bang New-Jersey cho đến 1945. Ông là đồng tác giả với Einstein 
và Boris Podolsky về nghịch lý EPR trong vật lý lượng tử về mối quan hệ giữa các giá 
trị vật lý quan sát được của các đại lượng vật lý và các giá trị mà có thể được tính đến 
bởi một lý thuyết vật lý. Ông là nhà sáng lập Học viện Vật lý ở Technion, Hailfa Do 

s9 


nguyên, nó được tạo thành để thử thách cơ học lượng tử. Giả sử một 
cặp hạt sơ cấp được tạo thành và sau đó bị tách rời, chuyển động ra xa 
theo hai hướng ngược nhau — cho là đến những vị trí cách nhau rất xa, 
chăng hạn Dharamsala, nơi tôi sống và New York. Một trong những 
thuộc tính của cặp hạt này là spin [sự quay] của chúng phải ngược 
nhau — tức là nụ một hạt đo được chiều hướng "lên" thì hạt kia sẽ có 
chiều "xuống". Theo cơ học lượng tử thì mối tương quan của sự đo 
lường (chăng hạn khi một hạt spin lên thì hạt kia spin xuống) phải tồn 
tại ngay cả khi các thuộc tính của từng hạt chưa được xác định cho đến 
khi những người làm thí nghiệm tiến hành đo kiểm một trong các hạt, 
thí dụ như hạt tại New York. Tại thời điểm đó một người ở New York 
sẽ thu được một giá trị — giả sử là lên — trong trường hợp này thì hạt kia 
phải đồng thời trở thành xuống. Những sự xác định của lên và xuống 
là tức thì, ngay cả đối với hạt ở Dharamsala, chưa hề được đo kiểm. 
Bắt chấp sự phân cách giữa chúng, hai hạt này trình hiện như là một 
thực thê quấn quít nhau. Theo cơ học lượng tử, dường như có một sự 





Thái. Ông cũng là Hiệu trưởng Đại Học Ben-Gurion tại Negrev trong thập niên 1970. 
"Nathan_Rosen“. Wikipedia. Truy cập 14/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_Rosen>. 


Nghịch lý EPR là tên viết tắt của 3 người tìm ra nó có nội dung nói về quan hệ giữa 
các giá trị quan sát của các đại lượng vật lý và các giá trị mà có thể tính được cho bởi 
một lý thuyết vật lý: 

1. Kết qủa của sự đo đạc tiến hành trên một bộ phận A của một hệ thống 
lượng tử sẽ có một hiệu ứng "phi địa phương" lên thực tại vật lý một bộ phận 
cách xa B khác, trong ý nghĩa cơ học lượng tử về việc khả dĩ dự đoán những 
kết qủa logic của các đo đạc nào đó từ B; hay là 

2. _ Cơ học lượng tử thì không hoàn thiện trong ý nghĩa rằng một phần tử vật lý 
thực tại nào đó tương ứng với B sẽ không thể tính được bởi cơ học lượng tử 
(nghĩa là, cần có thêm những biến số nào khác để tính toán nó). 


! Trong cơ học lượng tử, spin là thuộc tính nền tảng của hạt nhân nguyên tử, của các 
hạt hadron, và các hạt cơ bản (tức là đặc tính quay). Đối với các hạt có spin khác 
không, thì chiêu quay là một độ tự do bản chất. "Spin (physics)”. Wikipeida. Truy cập 
14/02/2009. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Spin_ (physics)>. 


90 


nôi kêt lần nhau sâu sắc và đáng ngạc nhiên trong trọng tâm của môn 
vật lý này. 


Tại một buổi diễn thuyết công cộng ở Đức, tôi đã gây được sự chú ý 
lớn trong giới khoa học gia nghiêm túc khi nói đến tuệ giác về thế giới 
của các truyền thống thiền định. Tôi đã nói về nền tảng gặp gỡ giữa 
truyền thống Phật giáo của chính tôi và khoa học hiện đại — đặc biệt là 
trong các luận điểm của Phật giáo về tính tương đối của thời gian và 
bác bỏ chủ trương thực tính". Sau đó tôi nhận thấy von Weizsäcker 
trong các thính giả, và khi nói đến món nợ tôi mang đối với ông ta bởi 
một Ít hiểu biết về vật lý lượng tử thì Weizsäcker lịch sự rào đón rằng 
nêu vị thầy của ông ấy là Werner Heisenberg có mặt ở đó, thì ông ây sẽ 
rất hứng khởi khi được nghe về sự song song cộng hưởng giữa triết học 
Phật giáo và sự thấu suốt khoa học của ông ây. 


Một loạt các vấn đề quan trọng khác trong cơ học lượng tử quan tâm 
đến câu hỏi về sự đo kiểm. Tóm lại, tôi thấy thật ra toàn bộ Jãnh vực 
nghiên cứu đều dành cho điều này. Nhiều khoa học gia cho rằng hành 
vi đo kiêm Đây ra sự "sụp đồ" của một trong hai tính năng sóng hay hạt 
của hạt sơ cấp , tùy thuộc vào hệ thông đo kiểm được sử dụng trong thí 
nghiệm; chỉ có sự đo kiểm này có tiềm năng làm điều đó xảy ra. 
Nhưng ta sống trong thê giới của các đối tượng thường ngày. Vậy nên 
câu hỏi là: Làm thể nào từ quan điểm của vật lý, chúng ta dung hợp 
được giữa một bên là các ý niệm thông thường về thế giới thường ngày 
của các đối tượng và các đặc tính của chúng, với phía bên kia là thế 
giới kỳ lạ của cơ học lượng tử? Có thể nào cả hai tầm nhìn này dung 
hợp được với nhau? Phải chăng ta bị tuyên án là không thích nghỉ để 
sông với điều dường như là một quan điểm phân liệt về thế giới? 





! Trong triết học thì chủ trương thực tính là quan điểm cho rằng với mọi loại thực 
thể đặc thù, tồn tại một tập hợp các đặc trưng hay thuộc tính mà với thực thể bất kỳ 
của loại đó phải có đủ. Quan điểm này trái ngược với quan điểm phi thực tính cho 
rằng với một loại thực thể bất kỳ cho trước thì không tồn tại dấu vết nào để các thực 
thể thuộc loại đó phải có. *Essentialism”. Wikipedia. Truy cập 14/02/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Essentialism>. 


9] 


Trong hai ngày tu học về các vấn đề nhận thức luận có liên quan đến 
nền tảng của cơ học lượng tử và triết học Trung đạo Phật giáo tại 
Innsbruck, nơi mà tôi, Anton Zeilinger và Arthur Zajone gặp gỡ đề đối 
thoại, thì Anton đã nói với tôi vê một đồng nghiệp nồi tiếng của ông ta 
đã có lần nhận xét rằng hầu hết các nhà vật lý lượng tử liên hệ đến lãnh 
vực của họ trong một kiểu cách phân liệt. Khi ở trong phòng thí 
nghiệm, họ và đùa nghịch với các đồ vật, họ là những người duy vật. 
Họ nói về các photon và các điện tử dịch chuyền đây đó. Mặc dù vậy, 
ở thời điểm mà bạn chuyên sang bàn thảo về triết học và hỏi họ về nên 
tảng cơ học lượng tử, thì hầu hết họ sẽ nói rằng không có gì thực sự tồn 
tại nêu không có thiết bị để định nghĩa chúng. 


Một số nghi vấn tương tự đã xuất hiện trong triết học Phật giáo liên hệ 
đến sự phân cực giữa quan điểm thông thường của chúng ta về thê giới 
và tầm nhìn được gợi lên bởi triết lý của ngài Long Thụ về tính Không. 
Thánh giả Long Thụ viện dẫn quan điểm về hai chân lý [nhị đế] bao 
hàm tục để [thông thường] và chân đế [tối hậu], tương ứng với kinh 
nghiệm về thế giới thường ngày, và sự vật và hiện tượng trong dạng 
thức tối hậu, tức là ở mức độ của tính Không. Trong mức độ thông 
thường, ta có thể nói về một thế giới đa nguyên của sự vật và hiện 
tượng với các đặc trưng riêng biệt và tiến trình nguyên nhân. Đây là 
giới mà ta có thể trông đợi luật nhân quả, và các luật về lô-gic — như là 
các nguyên lý xác định, mâu thuẫn, và luật loại trừ trung gian — tác 
động mà không có sự vi phạm. Thế giới kinh nghiệm thực nghiệm thì 
không phải là một ảo tưởng, cũng không phải không thật. Nó là thật 
mà trong đó ta thê nghiệm. Một hạt lúa có sản sinh thành cây lúa, mà 
nó cuối cùng hình thành lúa chín hạt. Sử dụng độc tố có thể gây tử 
vong, và tương tự dùng thuốc có thể chữa được bệnh. Mặc dù vậy, 
trong tầm nhìn của chân đề, sự vật và hiện tượng không chiếm hữu các 
thực tại độc lập riêng biệt. Thể trạng tối hậu của chúng là "thiếu văng" 
trong đó không có gì chiếm hữu bất kỳ một bản chất thực tính hay tự 
tính. 


92 


Tôi có thê hình dung điều tương tự với nguyên lý nhị đế này khi áp 
dụng vào của vật lý. Chăng hạn, ta có thê nói răng mô hình Newton là 
một áp dụng cho thế giới thông thường như là chúng ta biết về nó, 
trong khi thuyết tương đối Einstein — cơ bản dựa trên những giả định 
khác về gốc rễ — điển hình cho việc cộng thêm vào mô hình xuất sắc 
của một phạm vi nội hàm khác biệt hay lớn hơn. Mô hình Einstein mô 
tả các khía cạnh của thực tại trong trường hợp mà các trạng thái chuyển 
động tương đối là thiết yêu nhưng không thực sự ảnh hưởng đến hình 
ảnh thông thường của chúng ta trong hầu hết các tình huống. Tương tự, 
các mô hình vật lý lượng tử về thực tại thể hiện các hoạt động trong 
một nội hàm khác — hầu như "suy diễn" thực tại của các hạt sơ cấp, đặc 
biệt trong thế giới vi mô. Mỗi một trong các mô hình trên đều vượt trội 
trong lãnh vực của mình và trong các mục tiêu mà nó được thiết kế, 
nhưng nếu chúng ta tin vào một mô hình bất kỳ nào trong chúng là 
được cấu trúc bởi các sự vật thực sự tự tính thì chúng ta lọt vào tầm 
mức của sự thất vọng. 


Tôi thấy rằng thật hữu ích khi quán chiếu lên một sự phân biệt quan 
trọng được miêu tả bởi ngài Nguyệt Xứng" (thế kỉ thứ 7) trong mối 
quan hệ giữa các nội hàm của luận đàm về tục đế và chân đề của sự 
vật. Nguyệt Xứng luận răng, khi hệ thống hóa hiểu biết về thực tại, 
người ta phải nhạy cảm với nội dung và các tham biến của một phương 
thức truy cứu đặc thù. Chẳng hạn, ngài cho rằng: sự bác bỏ các đặc 
trưng, nhân quả, và nguôn gôc riêng biệt trong thế giới thường ngày, 
như một số luận giả về triết học tính Không đã nêu lên, sẽ thiết lập nên 
một sai lầm có tính phương pháp. 


! Nguyệt Xứng (sa. caak7, bo. zÍa ba ,grags 0â), (thế kỉ k. 6/7), được xem là 
luận sư quan trọng nhất trong tông Trung quán sau Long Thụ. Sư quê ở Nam Ấn, xuất 
gia từ lúc nhỏ tuổi. Nhân lúc đọc trước tác của Long Thụ, sư bỗng liễu ngộ. Sau, sư 
trở thành viện trưởng của Nalanda và viết nhiều bài luận chú giải về các tác phẩm của 
Long Thụ. Các tác phẩm quan trọng của Sư là /⁄⁄ cú /uận, còn nguyên bản Phạn 
ngữ), Mhập trung quán luận. "Nguyệt Xứng”. Wikipedia. Truy cập 14/02/2009. 
<http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%87t_X%E1%BB%A9ng>. 

93 


Trên mức độ thông thường, ta luôn nhìn thấy nguyên nhân và hậu quả. 
Khi cố tìm xem ai có lỗi trong một tai nạn, thì ta lại không đào sâu 
nghiên cứu vào bản chất của thực tại, nơi mà đòng tương tục vô tận của 
các sự kiện khiến cho tai nạn đó không thể nào có chỗ để quy lỗi. Khi 
ta chấp thuận những đặc tính như thế như là các nhân và quả trong thế 
giới thực nghiệm, ta đã không làm việc trên cơ sở của một phân tích 
siêu hình điều tra đến tận trạng thái bản thể tối hậu của các sự vật và 
các tính chất của chúng. Ta chỉ làm nội trong giới hạn của tập quán, 
ngôn ngữ, và lập luận thường ngày. Ngược lại, Nguyệt Xứng luận răng 
các định đề siêu hình của các trường phái triết học, như là khái niệm về 
Thượng Đề hay linh hồn vĩnh cửu có thê bị bác bỏ thông qua phân tích 
vê trạng thái bản thể tối hậu của chúng. Điều này có được là vì những 
thực thể này được đặt trên cơ sở của một sự tìm hiểu vào cơ chế tối hậu 
về sự có mặt của sự vật. 


Một cách tinh yếu, Long Thụ và Nguyệt Xứng đề xuất rằng: Khi liên 
hệ đến thế giới thực nghiệm của kinh nghiệm, chừng nào chúng ta vẫn 
không khoác lên các sự vật tính tồn tại tự tính độc lập, thì các quan 
điểm về nhân quả, đặc trưng, và phân biệt cũng như là các nguyên lý 
của lô-gíc sẽ vân còn đứng vững. Dẫu sao thì hiệu Jực của chúng bị 
giới hạn trong một khuôn khổ tương đối của tục đế. Việc tìm kiếm 
đến các ý niệm nên tảng như là đặc trưng, sự tồn tại, và nhân quả trong 
một sự tồn tại độc lập khách quan thì sẽ vượt quá biên giới của lô-gíc, 
ngôn ngữ, và thường tục. Ta không nhất thiết phải mặc nhiên chấp 
nhận sự tồn tại độc lập khách quan của sự vật, bởi vì chúng ta có thê 
nhận thức được thực tại không xác định riêng lẻ, thiết thực của các sự 
vật và hiện tượng — thực tại đó không chỉ xác lập các chức năng thường 
ngày mà ngay cả cung cấp một cơ sở vững chắc cho các hành vi tỉnh 


! Theo Bát Nhã Ba-la-mật-đa Tâm kinh, một trong những bản kinh rất quan trọng của 
Đại thừa Trung Quán Tông thì ở mức tối hậu các khái niệm như sắc tướng, cảm xúc, 
tư duy, hành động, ý thức, ...thậm chí đến Tứ Diệu Đế và cả sự chứng đắc đều không 
thể xác lập. Xem thêm *Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh”. Wikipedia. Truy cập 
15/01/2009 
<http://vi.wikipedia.org/wiki/B%oC3%A1t-nh%oC3%A3-ba-la-m%E1%oBA%ADt- 
%C4%91a_t%C3%oA2m_kinh> 

94 


thần và đạo đức. Thế giới theo triết học tính Không, được cấu hình bởi 
một mạng lưới của những thực tại có nguồn gốc phụ thuộc và liên hệ 
lẫn nhau, trong đó, nguồn gốc phụ thuộc tạo nên sự hình thành các hậu 
quả có nguồn gốc phụ thuộc tương ứng theo luật duyên khởi về nhân 
quả. Những gì ta làm và suy nghĩ trong các kiếp sống, sau đó, trở nên 
cực kỳ quan trọng khi nó ảnh hưởng đến mọi thứ mà ta kết nối tới. 


Bản chất nghịch lý của thực tại biểu lộ trong cả triết học Phật giáo về 
tính Không và vật lý hiện đại điển hình cho một thách thức đối với các 
giới hạn hiểu biết của con người. Cốt lõi của vấn đề là ở tri thức luận: 
Làm thế nào ta định danh hoá và hiểu biết thực tại một cách mạch lạc? 
Các luận sư Phật giáo về tính Không không những đã phát triển một 
hiểu biết toàn vẹn về thế giới dựa trên việc loại bỏ sự cuôn hút tận thâm 
căn xem thực tại như là sự kết thành của các thực thê khách quan chân 
thật một cách tự tính, mà họ cũng phấn đấu để nuôi sống các tuệ giác 
này trong đời sông thường nhật của mình. Giải pháp Phật giáo cho 
điều có vẻ như là mâu thuẫn về tri thức luận này bao gôm việc hiểu biết 
thực tại trong các nội dung về thuyết lý của Nhị Đề. Khoa vật lý cần 
phát triển một ngành tri thức học nhằm giúp giải quyết hỗ sâu ngăn 
cách có vẻ như không thê bắt được nhịp cầu nối giữa bản vẽ của thực 
tại trong thế giới vật lý cỗ điển và kinh nghiệm thường ngày với bản vẽ 
đối chiếu của họ trong vật lý lượng tử. Điều áp dụng của nhị đề trong 
vật lý ra sao, thì tôi thật không có ý kiến. Ở tận gốc rễ, vấn đề triết học 
mà vật lý đang đối đầu do sự đánh thức của vật lý lượng tử chính là 
quan điểm về thực tại — được định nghĩa trong nội dung của các cấu 
trúc thực một cách cốt lõi — liệu [quan điểm đó] có đứng vững được 
hay không? Điều mà triết học Phật giáo. về tính Không có thể dâng 
hiễn là một mô hình chặt chẽ của việc hiểu biết về thực tại, đó là đặc 
tính phi bản thể. Điều này có thể chứng tỏ lợi ích hay không thì chỉ có 
thời gian mới trả lời được. 


95 


Chương 4: Vụ Nô Lớn và Vũ Trụ Phật Giáo 
Không có Khởi Nguôn 


s@ 


Có ai không cảm thấy cảm giác kinh hãi khi ngắm nhìn bầu trời đêm 
trong vắt thăm thắm thắp sáng bởi vô vàn các tỉnh tú? Có ai lại không 
thảnh thốt ngạc nhiên về việc có hay không một nền văn minh tiềm ấn 
trong vũ trụ? Ai không tự hỏi phải chăng đây là hành tinh duy nhất của 
mình hỗ trợ cho các sinh thể? Với tôi, đây là những câu hỏi tò mò tự 
nhiên trong tâm thức con người. Xuyên suốt lịch sử văn minh nhân 
loại, có một niềm thôi thúc thật sự để tìm kiếm câu trả lời cho những 
vẫn đề trên. Hơn bao giờ hết, một trong những thành tựu to tát của 
khoa học hiện đại là dường như nó đem ta tới gần hơn với sự hiểu biết 
về những điều kiện và tiến trình phức tạp ân chứa nguồn gốc vũ trụ của 
ta. 


Như nhiều nền văn hoá cổ đại, Tây Tạng có một hệ thống chiêm tinh 
học phức hợp mà nó bao gồm nhiều thành tố, mà dựa vào đó, nền văn 
minh hiện đại sẽ gọi là thiên văn học; như thế, hầu hết các vì sao thấy 
được bằng mất trần đều có tên bằng tiếng Tây Tạng. Thật ra, người 
Tây Tạng và người Ân Độ từ lâu đã có thê dự đoán các hiện tượng nhật 
thực và nguyệt thực với một độ chính xác cao dựa trên các quan sát 
thiên văn của họ. Khi còn là đứa trẻ ở Tây Tạng, tôi đã tiêu tốn nhiều 
đêm vào việc quan sát bầu trời bằng kính viễn vọng của mình, vào việc 
học hỏi các hình dạng và tên của các chòm sao. 


Tôi nhớ đến cái ngày tôi cảm thấy vui sướng khi có thể thăm viếng một 
đài quan sát thiên văn thực sự tại Delhi ở Planetarium Birla!. Năm 


! Birla Planetarium tại Kolkata là một cung mô hình thiên văn (planetarium) gần văn 
phòng du lịch của chính phủ Ấn Độ cung cấp các cuộc tham quan ảo của các tinh tú 
và hệ mặt trời. Thật sự tại An Độ còn có hai cung mô hình thiên văn cùng tên nữa. 
Một đặt tại thành phố công nghệ Hyderabad. Tuy nhiên, cung này chỉ mới được 

96 


1973, trong thời gian công du lần đầu tiên đến Tây Phương. Tôi đã 
được đại học Cambridge Anh Quốc mời thuyết giảng ở Senate House 
và khoa Thần học. Khi ngài hiệu phó hỏi xem tôi có muốn làm điều chi 
đặc biệt tại Cambridge, tôi đã trả lời không ngần ngại mong muốn được 
thăm kính viên vọng vô tuyến! nỗi tiếng ở phân khoa Thiên văn học. 


Một lần tại các Hội Nghị Tâm thức và Đời sống ở Dharamsala, nhà 
thiên văn vật lý Piet Hut, từ Học viện Nghiên cứu Cấp Cao tại 
Princeton, đã trình diễn một mô phỏng bằng máy tính về cách thức mà 
các nhà thiên văn hình dung các sự kiện vũ trụ sẽ dàn trải ra khi các 
thiên hà va chạm nhau. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời, một quang 
cảnh sống thực. Những hoạt cảnh bằng máy tính như vậy giúp người ta 
hình dung được cách thức mà vũ trụ bung nở ra trong suốt thời gian nó 
diễn tiễn theo các định luật cơ bản của vũ trụ học. Sau phần trình bày 
của Piet Hut, chúng tôi đã có một buổi thảo luận mở. Hai người tham 
dự khác ở buổi gặp gỡ là David Finkelstein và George GreensteinŸ, đã 


khánh thành vào 1985 và cung còn lại đặt tại Chennai. Dữ liệu trong sách đã có thỗ 
không được rõ. Tuy vậy, trong tất cả các cung mô hình thiên văn này, riêng chỉ có 
cung Birla tại Kolkata (Calcuta) là có thêm đài quan sát thiên văn. Ngoài ra, tại Delhhi 
cũng không có cụng mô hình thiên văn nào đáng kể hay có cùng tên. Do đó, theo suy 
đoán có thể chỗ mà đức Dalai Lama thuật lại chính là Birla Planetarium tại Kolkata. 
M.P. Birla Planetarium. Truy cập 15/01/2010. 
<http://education.vsnl.com/planetarium/>. 


! Kính viễn vọng vô tuyến là một dạng ăng-ten vô tuyến định hướng sử dụng trong 
ngành thiên văn vô tuyến và trong việc theo dõi thu thập dữ liệu từ các vệ tinh nhân 
tạo và các phi hành thám hiểm không gian. Nó khác với kính viễn vọng quang học ở 
chỗ vận hành ở phần tần số vô tuyến của phổ điện từ trường. "Radio Telescope”. 
Wikipedia. Truy cập 14/02/2009. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_ telescope>. 


? Xem thêm chỉ tiết về nhà khoa học này tại trang nhà của ông: 
<http://www.ids.ias.edu/~piet/>. Ông chuyên nghiên cứu về lịch sử và cấu trúc của 
vũ trụ, địa học và cổ sinh vật học, cũng như khoa học sử dụng máy tính điện tử 
(Computational Science). 


3 David Finkelstein (1929 - ) hiện là GS danh dự của đại học Georgia Institute of 
Technology. Trước đó ông là Gs tại đại học Yeshiva University. Công việc của ông tập 


97 


thử biểu diễn hiện tượng vũ trụ giãn nở bằng các băng đàn hồi với các 
vành khuyên trên đó. Tôi nhớ rõ điều này vì cả hai người thông dịch và 
tôi gặp một số khó khăn trong việc hình dung vũ trụ giãn nở của biểu 
diễn này. Sau đó, tất cả các nhà khoa học trong buổi gặp gỡ đã cộng 
tác nhau cô gắng đề đơn giản hóa sự giải thích, mà đĩ nhiên có hiệu quả 
giảm bối rối của chúng tôi hơn. 


Vũ trụ học hiện đại — như những ngành khác trong các khoa học vật lý 
~ được sáng lập bởi lý thuyết tương đối của Einstein. Trong vũ trụ học 
các dữ liệu quan trắc thiên văn được sử dụng cùng với lý thuyết tương 
đối tổng quát, mà nó tái hệ thống hóa trọng trường như là một dạng uốn 
cong của không-thời gian, đã cho thấy rằng vũ trụ của chúng ta chẳng 
những không vĩnh hằng mà cũng không tĩnh yên trong dạng hiện tại 
của nó. Nó tiễn hoá và giãn nở liên lục. Phát hiện này tương hợp với 
hiểu biết trực giác cơ bản của các nhà thiên văn Phật giáo cô đại, là 
những người đã nhận thức được rằng mọi hệ thống vũ trụ đặc trưng bất 
kỳ đều trải qua các giai đoạn hình thành, phát triển và sau cùng là hủy 
diệt”. Trong vũ trụ học hiện đại, vào thập niên 1920, cả dự đoán trong 
lý thuyết (của Alexander Friedmannˆ ) lẫn quan sát thực nghiệm chỉ tiết 


trung vào nghiên cứu quan hệ giữa logic và vật lý cũng như là các cấu trúc toán học 
cổ điển với lượng tử. Georgia Institute of Technology. Personal data. Truy cập 
15/01/2010. 

<http://www.physics.gatech.edu/people/faculty/dfinkelstein.html> 


George Greenstein là giáo sư phân khoa thiên văn trường Cao đẳng Amherst. Xem 
trang nhà của ông tại: 
<http://www3.amherst.edu/~gsgreenstein/> 


! Có nhiều diễn giải về các giai đoạn thành trụ hoại diệt này tùy theo trường phái Phật 
giáo. Nhưng tất cả đều quy về nguyên do chính là kết quả của luật vô thường và 
duyên khởi. 


? Alexander Alexandrovich Friedmann (Russian: AnekcaHnp AneKCaHnpoBwu 
®pwnMan) (1888, 1925) nhà toán và vũ trụ học người Nga là người tìm ra lời giải về 
vũ trụ giãn nở cho các phương trình trường tương đối tổng quát. "Alexander 
Friedmann”. Wikipedia. Truy cập 14/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Friedmann>. 


98 


(bởi Edwin Hubble), như là quan sát về hiệu ứng dịch chuyển đỏ” thì 
giá trị đo được từ nguồn ánh sáng phát ra từ các thiên hà ở xa lại lớn 
hơn giá trị đo được từ các thiên hà ở gần — đã biêu biểu thị một cách 
thuyết phục là vũ trụ thì cong và đang giãn nở. 


Thởi gian 
Í(~ 15 tự năm) 





Ảnh Minh Họa: Vũ Trụ Giãn nở theo trục thời gian 


Sự giãn nở này hình thành từ sự bùng nổ vũ trụ vỹ đại - Vụ nỗ lớn nỗi 
tiếng, mà được cho rằng đã xảy ra từ khoảng 12 đến 15 tỉ năm trước. 

Hầu hết các nhà thiên văn học ngày nay đều tin rằng vài giây sau vụ 
nổ, thì nhiệt độ giảm xuống đến một điểm mà ở đó các phản ứng đã xảy 
ra bắt đầu tạo nên hạt nhân của các nguyên tố nhẹ mà từ đây một thời 
gian rất lâu hơn sau vật chất trong vũ trụ được hình thành. Như vậy 





! Dịch chuyển đỏ là một hiện tượng vật lý, trong đó ánh sáng phát ra từ các vật thể 
đang chuyển động ra xa khỏi người quan sát đo đạc sẽ trở nên đỏ hơn. Hiện tượng 
này là hệ quả của hiệu ứng Doppler, khi các vạch phổ trong phần ánh sáng biểu kiến 
chuyển dịch về phía phổ đỏ do tần số sóng điện từ (của ánh sáng, sóng vô tuyến...) 
của các thiên hà, quasar hay các thiên thể xa khác bị giảm xuống. Từ đó mà xuất 
hiện tên "chuyển dịch đỏ". Chuyển dịch đỏ càng lớn thì vật thể quan sát chuyển động 
ra xa khỏi người quan sát càng nhanh. "Red Shift”. Wikipedia. Truy cập 14/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Redshift>. 

99 


mọi thứ không gian, thời gian, vật chất và năng lượng mà ta biết và 
kinh nghiệm đến, được hình thành từ quả cầu lửa vật chất và phóng xạ 
này. Trong thập niên 1960 thì bức xạ nền vi sóng" đã được đã được 
phát hiện khắp nơi trong vũ trụ; nó được nhận biết như là Tột âm vang 
hay một sự hậu phát quang của các hậu quả của vụ nô lớn”. Các đo đạc 
chính xác về quang phổ, phân cực và phân bố không gian của bức xạ 
nền đã được xác nhận rộng Tãi, ít nhất là về nguyên tắc chung, trong 
các mô hình lý thuyết hiện tại về nguồn gốc vũ trụ. 


Cho đến khi tình cờ phát hiện được các nhiễu loạn vi sóng nên này thì 
đã có các tranh luận đang diễn ra giữa hai trường phái lớn trong vũ trụ 
học hiện đại. Một số đã đưa ra hiệu biết về sự giãn nở của vũ trụ theo 
như lý thuyết trạng thái ô ồn định, nghĩa là vũ trụ đang giãn nở ở một tỉ lệ 
đều đặn với việc áp dụng các định luật thường hằng của vật lý tại mọi 
thời điểm. Ngược lại, sô khác đã nhìn nhận sự tiến hóa trong các khuôn 
khổ của một vụ bùng nỗ vũ trụ. Tôi đã được cho biết trong. số những 
người chống lại mô hình trạng thái ổn định bao gồm một số tư tưởng 





! Bức xạ nền vi sóng (còn được viết là CMB, CMBR -- cosmic radio wave 
background hay relic radiation) là một dạng bức xạ điện từ lấp đầy trong vũ trụ. Đối 
với một kính thiên văn quang học thì không gian ở giữa các vì sao và thiên hà là màu 
cực đen nhưng với kính thiên văn vô tuyến có một lớp phát sáng yếu hầu như đồng 
nhất theo mọi hướng mà không liên hệ gì tới ngôi sao, thiên hà, hay các thiên thể 
khác. Lớp phát sáng này mạnh nhất ở vùng sóng vi ba (microwave) của phổ sóng bức 
xạ. CMB được phát hiện năm 1964 bởi hai nhà thiên văn Arno Penzias và Robert 
Wilson. Việc này đem lại cho họ giải Nobel 1978. "Cosmic microwave background 
radiation”. Wikipedia. Truy cập 14/02/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_microwave_background_ radiation>. 


? Hậu phát quang (afterglow) hay còn gọi là chớp Gamma (Gamma-ray bursts 
(GRBs) là những hiện tượng chớp sáng điện từ trường trong vũ trụ từ khi có Vụ Nổ 
Lớn. Chúng là các chớp sáng của các tia gamma dường như xảy ra ở những nơi ngẫu 
nhiên trong không gian sâu thẳm và tại các thời điểm ngẫu nhiên. Khoảng thời gian 
cho vụ hậu phát quang thường vài giây, sự khởi động thường đi theo bởi một phát xạ 
chớp Gamma lâu hơn ở các bước sóng dài hơn. Các vụ hậu phát quang được phát 
hiện bởi các vệ tinh nhân tạo khoảng 2 đến 3 lần trong một tuần lễ. "Afterglow 
(gamma ray burst)“. Wikipedia. Truy cập 14/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Afterglow_ (gamma_ray_ burst) >. 


100 


lớn của vũ trụ học hiện đại như là Fred Hoyle”. Thật ra ở một điểm 
trong trí nhớ hiện tiền thì lý thuyết này đã một thời là quan điểm khoa 
học của dòng chính về nguồn gôc vũ trụ. Ngày. nay, dường như hầu hết 
các nhà vũ trụ học đều tin rằng nhiễu loạn nên vi sóng biểu thị một 
cách dứt khoát giá trị của lý thuyết vụ nỗ lớn. Đây là một thí dụ tuyệt 
vời về cách thức trong khoa học, qua sự phân tích sau cùng, mà các 
bằng chứng thực nghiệm thể hiện cho phán quyết đúng đắn tối hậu. Ít 
nhất về nguyên lý thì điều này cũng đúng trong tư tưởng Phật giáo, khi 
mà nó phát biểu rằng việc không tuân thủ theo quyền năng của bằng 
chứng chứng nghiệm tức là tự loại bỏ chính mình như là một điều có 
giá trị về luận chứng trong một cuộc đối thoại. 


Tại Tây Tạng đã có những huyền thoại phức tạp vê sự sáng thế phát 
nguôn từ tôn giáo trước thời Phật giáo là đạo BönŸ. Chủ đề trung tâm 
trong các huyền. thoại này là việc mang lại một trật tự từ sự hỗn độn, 
đem ánh sáng đến nơi tối tăm, đem ngày đến cho đêm, đem sự tồn tại 
cho trống rỗng. Những hành vi này là hậu quả của một đẳng siêu 
nhiên, là người tạo ra vạn vật từ tiềm năng thuần khiết. Một tập hợp 
các huyền thoại khác miêu tả vũ trụ như là một cơ thể sống ‹ được sinh 
ra từ một trứng vũ trụ. Trong các truyền thống phong phú về tỉnh thần 
và triết lý cô Ấn Độ, nhiều quan điểm mâu thuẫn về vũ trụ đã được 
phát triển. Các quan điểm này bao gồm những hệ thống trình bày phân 





! Sir Fred Hoyle FRS (1915 - 2001) là nhà thiên văn Anh. Đóng góp chính của ông là 
trong lý thuyết về tổng hợp hạt nhân tinh tú (stellar nụcleosynthesis). Ông có nhiều 
tranh luận về vũ trụ và các đề tài khoa học đặc biệt là do ông bài bác thuyết Vụ Nổ 
Lớn. "Fred Hoyle”. Wikipdia. Truy cập 14/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_ Hoyle>. 


? Bön là truyền thống tinh thần cổ nhất ở TâyTạng. Đức Dalai Lama đã công nhận 
đạo này như là trường phái tinhthần thứ 5 ở Tây Tạng sau 4 trường phái Phật giáo 
lớn. Đạo này thường được mô tả như là truyền thống tin vào linh hôn và vào khả năng 
liên lạc với các thần linh tại vùng Hymalaya trước khi Phật giáo trở nên thịnh hành vào 
thế kỉ thứ 7. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây cho thấy truyên thống này phong 
phú và nhiều màu sắc văn hóa hơn không như sự đánh giá ban đầu của các học giả 
Tây Phương. "*Bön”. Wikipedia. Truy cập 14/02/2009. 
http://en.wikipedia.org/wiki/B%oC3%B6n. 

101 


hóa: như là lý thuyết của phái Số luận cổ về vật chất ban sơ vốn mộ tả 
nguồn gốc của vũ trụ và sự sông trong đó như một sự thê hiện của tầng 
cơ sở tuyệt đối ân bên dưới; như là chủ trương nguyên tử của phái 
Thắng luận, vốn thay thế một số nhiều các "nguyên tử" bất khả phân 
như những đơn vị cơ bản của thực tại cho một tầng bên dưới đơn nhất; 

như là nhiều lý thuyết khác về các thánh thần Đại ngã hay Thượng đề! 

như một cội nguôn về sự sáng tạo thánh linh; và như là lý thuyết duy 
vật trọng căn của trường phái Charvaka” về tiễn hóa của vũ trụ qua một 
sự phát triển ngẫu nhiên không mục đích của vật chất. Quan điểm 
Charvaka không khác nhiều với niềm tin của chủ nghĩa duy vật khoa 
học rằng tâm thức có thể sản sinh từ thực chất sinh hóa và thần kinh và 
những thứ này đến lượt lại có thực tế của vật lý. Phật giáo, ngược lại, 
giải thích tiễn hóa của vũ trụ trong khuôn khổ nguyên lý về nguồn gốc 
phụ thuộc (lý duyên khởi), trong đó nguồn gốc và sự tồn tại của vạn vật 
phải được hiểu trong nội dung về một mạng lưới phức tạp của các 
nguyên nhân (nhân) và các điều kiện (duyên) nối kết lẫn nhau. Điều 
này áp dụng cho cả ý thức lẫn vật chất. 


Theo các kinh điển sơ khai, đức Phật tự thân chưa bao giờ trực tiếp trả 
lời các câu hỏi đặt ra cho Ngài về nguồn gốc của vũ trụ. Trong một ân 
dụ nồi tiếng, Đức Phật nêu cho người hỏi về những vấn đề như thế tựa 
như một người bị thương bởi một mũi tên độcŠ. Thay vì để cho người 





! Dịch từ chữ Brahman và Ishvara. Xem thêm "Bản Chất Triết Học Bà-la-môn dưới cái 
nhìn của đạo phật". Thư Viện Hoa Sen. Thích Quảng Nguyên. Truy cập 15/01/2010 
<http://www.thuvienhoasen.org/tongiao-banchattriethocbalamon.htm>. 


? Cärväka là hệ thống triết học Ấn Độ tin theo các dạng khác nhau của chủ nghĩa 
hoài nghỉ triết học và tính bất dị biệt vê tôn giáo. Nó còn được biết bởi tên gọi 
Lokãyata. Hệ thống này mang tên của người sáng lập ra nó, tức là Cärväka, là tác giả 
của các bộ kinh Bãrhaspatya. Nó được phân loại như là trường phái tư tưởng của chủ 
nghĩa vô thần và vật chất. "Charvaka”. Wikipedia. Truy cập 14/02/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Charvaka>. 


3 Đức Dalai Lama đã trích dẫn từ "Kinh Dụ Mũi Tên". Xem thêm "Phật Nói Kinh Dụ 
Mũi Tên. Thích Chánh Lạc dịch. Truy cập 15/01/2010 
<http://www.quangduc.com/kinhdien/203muiten.html>. 


102 


chữa thương lấy mũi tên ra, thì người bị thương lại nhất nhất trước tiên 
đòi tìm ra địa vị, tên, và tộc của người đàn ông đã bắn mũi tên đó; để 
xem người bắn tên đen, ngâm hay vừa; xem ông ta trong làng, thị tứ 
hay thành phố; xem vũ khí được dùng là cung hay nỏ; xem dây căng 
cánh cung là sợi bông, cỏ tranh, dây gai, dây gân, hay vỏ cây; để xem 
mũi tên được làm từ gỗ rừng hay từ cây trông; và vân vân. Các diễn 
dịch về ý nghĩa của sự từ chối trả lời của đức Phật cho những câu hỏi 
này thì khác nhau rõ rệt. Một quan điểm về sự từ chối của đức Phật 
là vì những câu hỏi siêu hình học này không trực tiếp liên quan đến sự 
giải thoát. Một quan điểm khác, chủ yêu luận giải bởi Long Thụ, là ở 
mức mà các câu hỏi đã bị đóng khung trong quan điểm thực tại tự tính" 

của sự vật và không theo quan điểm duyên khởi, thì việc trả lời sẽ dẫn 
tới làm sâu chắc thêm lòng tin vào sự tồn tại tự tính, vững chắc. 


Những câu hỏi được phân nhóm một cách hơi khác nhau tùy theo các 
truyền thống Phật giáo riêng rẽ. Kinh điển Pali” liệt kê 10 câu hỏi 
"không giải đáp" như vậy, trong khi truyền thống cô điển Ân Độ được 
tiếp thụ bởi người Tây Tạng liệt kê 14 câu hỏi sau: 


1. Phải chăng ngã và vũ trụ là vĩnh hằng? 

2. Phải chăng ngã và vũ trụ đoạn diệt? 

3... Phải chăng ngã và vũ trụ vừa vĩnh hằng vừa đoạn diệt? 

4... Phải chăng ngã và vũ trụ vừa không vĩnh hằng vừa không đoạn 
diệt? 

5... Phải chăng ngã và vũ trụ có khởi đầu? 

6... Phải chăng ngã và vũ trụ không có khởi đầu? 

7. Phải chăng ngã và vũ trụ vừa có khởi đầu vừa không có khởi 
đầu? 

8... Phải chăng ngã và vũ trụ vừa không có khởi đầu vừa không có 
không khởi đầu? 


! Từ chữ intrinsic tức là đặc tính bản chất thường hằng không thay đổi. 


? Ở đây đức Dalai Lama chỉ chung các bộ phái có trong thời gian còn sử dụng tiếng 
Pali có trước so với các trường phái đại thừa sau này. 
103 


9. Phải chăng Đắng Hi Lạc tồn tại sau khi viên tịch? 

10. Phải chăng Đắng Hi Lạc không tồn tại sau khi viên tịch? 

11. Phải chăng Đắng Hi Lạc vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi 
viên tịch? 

12. Phải chăng Đắng Hi Lạc vừa không tồn tại vừa không không 
tồn tại sau khi viên tịch? 

13. Phải chăng tâm chính là thân? 

14. Phải chăng tâm và thân là hai thực thê tách biệt? 


Mặc dù với truyền thống kinh điển về sự từ khước tiến hành diễn thuyết 
siêu hình ở mức này, Phật giáo như là một hệ thống triết học trong thời 
cổ Ấn Độ, đã phát triển một lịch sử lâu dài của việc nghiên cứu sâu vào 
những câu hỏi lâu đời và nền tảng về sự tồn tại và về thế giới mà chúng 
ta sống trong đó. Truyền thống Tây Tạng của riêng tôi cũng đã thừa 
hưởng di sản triết học này. 


Có hai truyền thống về vũ trụ quan trong Phật giáo. Một là hệ thống Vi 
Diệu Pháp", được chia sẻ bởi nhiều trường phái Phật giáo như là Phật 
giáo Nguyên Thuỷ, mà là truyền thống chủ đạo ngày nay ở các nước 
như là Thái Lan, Tích Lan, Burma, Campuchia, và Lào. Mặc dù 
truyền thống của Phật giáo đến Tây Tạng là Phật giáo Đại thừa, một 
cách đặc biệt, đó là phiên bản của Phật giáo Ấn Độ được biết như là 
truyền thống Nalanda, tâm lý học và vũ trụ học VI Diệu Pháp trở thành 
bộ phận quan trọng của cảnh quan tri thức Tây Tạng. Tập luận Vì Diệu 


! A-tì-đạt-ma hay còn gọi là Vi Diệu Pháp, A-tì-đàm, hay Thắng Pháp (zsa. 
abhidharma, pi. abhidhamma, bo. chos mngon pa) hoặc Tì-đàm giải thích Trí huệ. Vi 
Diệu Pháp là tạng thứ ba trong Tam tạng. Tạng này chứa đựng các bài giảng của đức 
Phật và các đệ tử với các bài phân tích về Tâm và hiện tượng của tâm. Xem như được 
thành hình giữa thế kỉ thứ 3 trước và thế kỉ thứ 3 sau Công nguyên. Lần kết tập cuối 
cùng của Vi Diệu Pháp là khoảng giữa năm 400 và 450 sau Công nguyên. Có nhiều 
dạng Vi Diệu Pháp như dạng của Thượng toạ bộ (pi. theravada), của Thuyết nhất thiết 
hữu bộ (sa. sarvästivada)... Người ta dùng nó để luận giảng các bài Kinh (sa. sũtra, pi. 
sutta). "A-tì-đạt-ma”. Wilipedia. Truy cập 14/02/2009 
<http://vi.wikipedia.org/wiki/A-t%oC3%AC-%C4%91%E1%BA%A1t-ma>. 


104 


Pháp Báu Luận" của ngài Thế Thân đã đem lại cho Tây Tạng một hệ 
thống Vi Diệu Pháp về thiên văn học. Truyền thống thứ nhì về vũ trụ 
học ở Tây Tạng được tìm thấy trong một tập hợp tải liệu Phật giáo Kim 
Cương Thừa quan trọng thuộc loại kinh điển lý thuyết và thực hành 
Kalachakraf, nghĩa là "bánh xe thời gian". Mặc dù truyền thống [Tây 
Tạng] quy các giáo pháp cốt lõi của thời kỳ Kalachakra là từ đức Phật, 
nhưng thật khó để xác minh chính xác niên đại thời gian khởi nguồn 
của các hoạt động đã biết trong hệ thống này. Theo các dịch thuật của 
các kinh điển chính yếu về Kalachakra từ Phạn ngữ sang Tạng ngữ 
trong thế kỉ I1, thì Thời Luân giữ một vị trí quan trọng trong đi sản 
Phật giáo Tây Tạng. 





! Thường gọi là A-tì-đạt-ma-câu-xá luận (sa. abhidharmakoéa-éästra),thường được 
gọi tắt là Câu-xá luận, nghĩa là "Báu vật của Vi Diệu Pháp", tên khác là Thông minh 
luận, là bộ luận quan trọng nhất của Thuyết nhất thiết hữu bộ, được Thế Thân (sa. 
vasubandhu) soạn vào thế kỉ thứ 5 sau Công nguyên tại Kashmir. Luận gồm có hai 
phần: sưu tập khoảng 600 kệ Vi Diệu Pháp Báu Luận luận bản tụng (sa. 
abhidharmakoéakärikã) và Vi Diệu Pháp câu-xá luận thích (sa. abhidharmakoéa- 
bhãsya), bình giải vê những câu kệ đó. Ngày nay người ta còn giữ bản tiếng Hán và 
tiếng Tây Tạng của luận này, đó là những tác phẩm đầy đủ nhất để trả lời các câu hỏi 
về kinh điển. "Vi Diệu Pháp-câu-xá-luận”. Wikipedia. Truy cập 15/01/2010 
<http://vi.wikipedia.org/wiki/A-t%oC3%AC-%C4%91%E1%BA%A1t-ma-c%C3%A2u- 
X%C3%A1_lIu%E1%BA%ADn>. 


? Kälachakra: Đây là chữ gốc Phạn, trong Phật giáo Mật tông có nghĩa là "bánh xe 
thời gian" ("thời luân") hay "các chu trình thời gian". Nó vừa là các Giác Thể (deity) 
của Kim cang thừa và vừa là các thực hành y khoa và triết học bao gôm trong Mật 
điển Thời Luân và các chú giải của nó. Tên gọi đúng hơn của Mật điển Thời luân là 
Kalachakra Laghutantra, và là một dạng tóm lược của kinh điển nguyên thủy tên là 
Kalachakra Mulatantra đã bị thất truyền. Một số đại sư Phật giáo khẳng định Thời 
Luân là dạng phát triển nhất của thực hành Kim cang thừa; nó là một trong những hệ 
thống phức tạp nhất trong Phật giáo Mật tông. Truyền thống Thời Luân đề cập quanh 
khái niệm về thời gian (kãla) và chu kỳ (chakra): từ các chu kỳ của các tinh tú, đến 
các chu kỳ thở của người, và nó đạt tới sự thực hành tác động lên việc vận hành các 
năng lực vi tế nhất trong cơ thể người trên con đường giác ngộ. Giác thể Kalachakra 
đại diện cho một vị Phật và do đó là nhất thiết trí (trí thấy biết tất cả cùng lúc -- còn 
gọi là toàn giác). Vì Kalachakra là thời gian mà mọi thứ đều chịu ảnh hưởng của thời 
gian nên Kalachakra biết tất cả. Bánh xe Thời Luân không có khởi đầu và không có kết 
thúc. "Introduction to Kalachakra”. International Kalachakra Network. Truy cập 
15/01/1020 

<http://kalachakranet.org/kalachakra_tantra_introduction.html>. 


105 


Vào lứa tuổi 20, tôi bắt đầu học hệ thống các kinh điển bàn về vũ trụ 
quan Vi Diệu Pháp, lúc đó tôi đã biết thế giới tròn, đã quan sát các ảnh 
chụp các miệng núi lửa trên bề mặt của mặt trăng trong các tạp chí, và 
một bản in nào đó về qũy đạo quay của trái đất và mặt trăng quanh mặt 
trời. Nên phải thừa nhận rằng tôi đã nghiên cứu sự trình bày cổ điển 
của Ngài Thế Thân về hệ thống vũ trụ VI Diệu Pháp mà không bị lôi 
cuốn nhiều. 


Vũ trụ quan Vị Diệu Pháp mô tả mặt đất phẳng, xung quanh là các 
thiên thể thuộc cõi khác như mặt trời và mặt trăng quay quanh. Theo 
thuyết này thì trái đất là một trong bốn "châu lục" — thật ra là châu lục 
phía nam (Nam Thiệm Bộ Châu) — các châu lục nằm theo các phương 
hướng chính của một ngọn núi cao lớn vượt trội là núi Tu Di ở trung 
tâm của vũ trụ. Bên sườn mỗi châu lục như thế là hai châu lục nhỏ 
hơn, mà khoảng cách giữa chúng được phủ đầy bởi các đm dương lớn. 
Toàn bộ hệ thống thế giới này được hỗ trợ bởi một ' "nền", mà đến lượt 
nó, được treo lại trong không gian trống rồng. Năng lực của "khí" giữ 
cho nền móng được trôi trong không gian trống rồng. Thế Thân cung 
cấp một mô tả chỉ tiết về đường quỹ đạo của mặt trời và mặt trăng, kích 
thước và khoảng cách của chúng tới mặt đất. 


Các kích thước và khoảng cách này hoàn toàn mâu thuẫn với các bằng 
chứng thực nghiệm của khoa học thiên văn hiện đại. Có một châm 
ngôn trong triết học Phật giáo là việc duy trì một giáo thuyết với lý lẽ 
mâu thuẫn là hủy hoại tín nhiệm của chính mình; còn duy trì giáo 
thuyết mâu thuẫn với bằng chứng thực nghiệm thì lại là sự sai lầm lớn 
hơn. Vậy thì thật là khó để mà chấp nhận vũ trụ quan Vi Diệu Pháp 
theo nghĩa đen. Thật thế, ngay cả khi không nhờ vào khoa học hiện 
đại, thì cũng có đủ một dãy các mô hình mâu thuẫn về vũ trụ quan nội 





! Núi Tu-di được xem là trung tâm của thế giới. Các châu lục bao quanh gồm: 1. 
Phất-bà-đề tại phương đông (Pũrvavideha, cũng dịch là Đông Thắng Thần châu) -, 2. 
Cù-da-ni tại phương tây (Aparagodäniya — cũng dịch là Tây Ngưu Hóa châu -, 3. 
Diêm-phù-đề tại phương nam (Jambudvipa - cũng dịch là Nam Thiệm Bộ châu). 4. 
Uất-đan-việt tại phương bắc. (Uttarakuru - cũng dịch là Bắc Cù Lô châu). Bốn châu 
này trong kinh điển thường được gọi chung là Tứ thiên hạ. 

106 


trong tư tưởng Phật giáo để đặt câu hỏi về sự thật đúng đắn của bất kỳ 
phiên bản đặc biệt nào. Quan điểm riêng tôi là Phật giáo phải từ bỏ 
nhiêu khía cạnh của vũ trụ quan Vi Diệu Pháp. 


Điều gì khiến cho chính ngài Thế Thân tin vào thế giới quan Vi Diệu 
Pháp thì vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ. Ngài trình bày một cách có hệ 
thống nhiều giả định khác nhau đã có thời đó tại Ấn Độ. Nói một cách 
nghiêm túc, sự mô tả vũ trụ và những nguồn gốc của nó — tức là điều 
mà kinh điển Phật giáo định nghĩa như là một ' 'chỗ chứa" [tạng giới] — 
là thứ yếu so với bản chất và nguồn gốc của chúng sinh hữu tình, 
những sinh thê "được chứa". Học giả người Tạng là Gedũn Chöphel, là 
người đã châu du xuyên suốt lục địa Ân-độ trong thập niên 1930, đã 
cho răng Vi Diệu Pháp mô tả trái đất như là lục địa phương nam biểu 
thị một bản đồ cô của trung tâm Ân-độ. Cho dù trực cảm này đúng hay 
cho dù các nơi đó thật sự được đặt tên "các lục địa" được nghĩ là bao 
bọc núi Tu Di thì đây vẫn là câu hỏi chưa khép ... 


Trong vài kinh điển cổ xưa, các hành tinh được mô tả như là các thiên 
thể hình cầu treo lơ lửng trong không gian trống rỗng, không mấy khác 
biệt với khái niệm về các hệ hành tính trong vũ trụ học hiện đại. Trong 
Vũ trụ học Thời Luân, một chuỗi xác định được biết về sự tiến hoá của 
các thiên thê trong thiên hà hiện tại của chúng ta. Trước tiên các ngôi 
sao được tạo nên, sau đó hệ mặt trời hình thành, và vân vân. Điều đáng 
chú ý trong cả hai vũ trụ quan Kalachakra và VI Diệu Pháp là bức tranh 
hùng vỹ chúng cung cấp về nguồn gốc của vũ trụ. Có một sự công 
nhận là thế giới của chúng ta chỉ là một trong vô số các hệ thống thế 
giới. Cả Vi Diệu Pháp và Kalachakra đều cung ứng một thuật ngữ 
chuyên môn là Tam Thiên Đại Thiên Thế giới (mà tôi tin là vào khoảng 
một tỉ hệ thống thế giới) để chuyên đạt ý kiến về các hệ thống vũ trụ 
không lồ, và cả hai đều cho là có vô số các hệ thống như thế. Vậy về 
nguyên lý, dù không có điểm "khởi đầu" hay "kết thúc" vũ trụ như một 
toàn thể, thì vẫn có tiến trình thời gian xác định của một điểm khởi đầu 
(thành), ở giữa (trụ), và kết thúc (diệt) trong quan hệ đến bất kỳ hệ 
thống thế giới riêng lẻ nào. 


107 


Sự tiễn hoá của một vũ trụ đặc thù thì được hiểu trong khuôn khổ của 
bốn đại kiếp, được biết như là các giai đoạn của trống rỗng [Không], 
hình thành [Thành], ổn định [Trụ], và sau cùng là hủy hoại [Hoại 
Diệt]. Mỗi giai đoạn được cho là tồn tại trong một thời gian rất lâu, hai 
"trung kiếp". và chỉ có trong trung kiếp sau cùng của giai đoạn Thành 
thì chúng sinh hữu tình [sinh giới] mới phát triển. Sự hủy diệt của hệ 
thống vũ trụ có thê gây ra bởi bất kỳ một trong 3 thành tố khác hơn đất 
và không gian — đúng hơn đó là nước, lửa, và gió. Thành tố nào dẫn 
dắt đến sự hủy hoại của hệ thống thế giới trước sẽ tác động như là cơ sở 
cho sự tạo thành của một vũ trụ mới. 


Do đó, trọng tâm của vũ trụ quan Phật giáo không chỉ là ý kiến về việc 
có nhiều hệ thống thế giới — theo một số kinh văn thì số này nhiều vô 
lượng hơn cả cát ở sông Hằng” —- mà cả ý kiến về trạng thái không 
ngừng của các thế giới được hình thành và các thế giới chết đi. Điều 
này có nghĩa là vũ trụ không có khởi đầu tuyệt đối. Ý kiến này cũng là 
những câu hỏi nền tảng cho khoa học. Phải chăng chỉ có một vụ nỗ lớn 
hay có nhiều? Phải chăng có một vũ trụ hay có nhiều, hay ngay cả có 
vô số? Vũ trụ có giới hạn hay không có giới hạn như đức Phật đã 
khẳng định? Liệu vũ trụ của chúng ta sẽ giãn nở vô cùng tận hay sự 
giãn nở của nó sẽ chậm lại và ngay cả có rút, như vậy cuối cùng sẽ kết 
thúc bởi một vụ sập đồ lớn”? Có phải vũ trụ của chúng ta là một phần 





' Chữ aeon đôi khi còn được dịch là "A-tăng-kỳ kiếp”. Có một số tài liệu Việt ngữ 
(nguồn gốc Hán) thì dịch là mỗi giai đoạn là trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp. "Đại Cương 
về Luận Câu Xá". Phẩm Phân Biệt Thế Gian. BuddhaSasana. Thích Thiện Siêu. Truy 
cập 1999. 

<http://buddhanet.net/budsas/uni/u-cauxa/cauxa00.htm>. 


? Sông Hằng (hay Hằng Hà -- Devanägarï: 3[zIT) là một trong các sông chính của tiểu 
lục địa Ấn Độ dài 2510 km bắt nguồn từ miền Bắc Ấn chảy đến tận Bangladesh. Nó có 
các phụ lưu từ trên dãy Hymalaya. "Ganges”. Wikipedia. Truy cập 2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Ganges>. 


3 Trong vũ trụ học, Vụ Sập Đổ Lớn (Big Crunch") là một khả năng cho số phận của 
vũ trụ trong đó độ đo về tính giãn nở của vũ trụ cuối cùng đảo ngược và vũ trụ bị sập 
-- kết thúc như là một lỗ đen. Điều này có thể xảy ra nếu như vũ trụ ở một trạng thái 


108 


của việc tái sinh vũ trụ thường xuyên? Các nhà khoa học đang bàn cãi 
những vấn đề này rất kịch liệt. Từ một quan điểm Phật giáo, có thêm 
câu hỏi xa hơn. Ngay cả khi cho rằng chỉ có một vụ nổ vũ trụ, ta vẫn 
có thê đặt câu hỏi, phải chăng đây là nguồn gốc của toàn bộ vũ trụ hay 
điều này chỉ đánh dấu nguồn gốc của một hệ thống vũ trụ riêng biệt? 
Vậy nên câu hỏi chià khóa là phải chăng Vụ Nỗổ Lớn — mà theo vũ trụ 
học hiện đại, là điểm bắt đầu hệ thống vũ trụ của chúng ta — là một bắt 
đầu thật sự của mọi thứ? 


Theo nhãn quan Phật giáo, thì ý tưởng cho rằng chỉ có một khởi đầu 
xác định có vấn để lớn. Nếu có một khởi đầu tuyệt đối như vậy, nói 
một cách hợp lý, thì điều này đem lại hai lựa chọn. Một là chủ trương 
hữu thần, đề xuất rằng vũ trụ được tạo ra bởi một đẳng thông tuệ tuyệt 
đối siêu việt, và do đó đứng ngoài các quy luật nhân quả. Lựa chọn thứ 
hai là vũ trụ được hình thành từ không có nguyên nhân nào cả. Phật 
giáo bác bỏ cả hai lựa chọn trên. Nếu vũ trụ được tạo bởi một đẳng 
thông tưệ trước đó, thì các câu hỏi về trạng thái bản thê của một đắng 
thông tuệ như thế và loại thực tại nào mà đẳng đó lưu giữ. 


Nhà lập luận và suy lý vỹ đại Pháp Xứng (thế kỉ thứ 7) đã trình bày một 
cách thuyết phục vê một phê phán có tính Phật giáo mẫu mực lên chủ 
trương vô thân. Trong tác phẩm "Lượng quyết Định Luận"! đã phê 
phán dữ dội một sô trong các "chứng minh” có tầm ảnh hưởng lớn nhất 
VỆ sự tồn tại của Đắng sáng tạo, được hệ thống hóa bởi các trường phái 
triết học hữu thần Ấn Độ. Một cách yếu lược, các luận điểm bênh vực 
hữu thần là như sau: các thế giới của kinh nghiệm nội tâm và của vật 





không còn tăng trưởng và chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn co lại rồi cuối cùng tất cả 
đều bị hút vào một hố đen hay một thể kỳ dị (singularity). "Big Crunch”. Wikipdia. 
Truy cập 2009. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Crunch>. 


! Lượng quyết định luận (sa. pramänaviniácaya), chỉ còn bản Tạng ngữ. Bộ luận 
này được chia làm 3 phần với chủ đề thụ tưởng, kết luận, và trình bày phương pháp 
suy diễn tam đoạn luận (en. s⁄⁄oø¡sm). Luận này được xem là bản nhỏ của /ượng 
thích luận vì hơn nửa phần được trích ra từ đây. 


109 


chất bên ngoài được tạo ra bởi một đẳng thông tuệ, bởi vì (a) như các 
công cụ của người thợ mộc, chúng vận hành theo một dãy liền nhau 
theo một trật tự; (b) như những đồ vật nhân tạo chăng hạn các chiếc 
bình, chúng có các hình dáng; và (c) như các vật dụng hàng ngày, 
chúng có hiệu lực nhân quả. 


Những lý lẽ này, tôi nghĩ, có sự giống nhau với một luận điểm hữu thần 
trong truyền thống triết học Tây phương được biết đến như là Thiết kế 
luận". Luận điểm này coi trọng trật tự mà ta lãnh hội từ tự nhiên như là 
bằng chứng cho một sự thông tuệ đã phải đem lại cho sự vật. Cũng 
giống như là người ta không thể nhận thức về một chiếc đồng hồ nếu 
như không có người thợ làm đồng hồ, Vậy nên thật khó để nhận thức 
về một vũ trụ trật tự mà thiếu một đắng thông tuệ đứng đàng sau nó. 


Các trường phái triết học cô Ấn Độ có dàn trải một hiểu biết hữu thần 
về nguồn gốc vũ trụ thì cũng phân hóa như là các bộ phận tương ứng ở 
Tây Phương. Phân nhánh của một trong những trường phái cổ nhất là 
Shamkhya, duy trì quan điểm cho rằng vũ trụ hình thành thông qua sự 
tác động có tính sáng tạo lẫn nhau của điều mà họ gọi là "vật chất 
nguyên thủy", là prakir và Ishava, là Thượng để. Đây là một lý thuyết 
siêu hình tinh tế dựa trên luật tự nhiên về nhân quả, giải thích vai trò 
của Thần Thánh cho nội dung của những chức năng bí ẩn hơn của thực 
tại, như là sự sáng thế, mục đích của sự tôn tại, và những vấn đề khác. 


Điểm then chốt trong phê phán của ngài Pháp Xứng bao gồm việc biểu 
thị một mâu thuẫn. nên tảng mà ngài nhận thấy trong lập trường hữu 
thần. Ngài chỉ ra rằng chính nỗ lực để giải thích nguôn gốc của vũ trụ 
trong các nội dung hữu thần được tác ý từ nguyên lý nhân quả, nhưng — 
trong phân tích tối hậu — chủ trương hữu thần lại buộc phải loại bỏ 
nguyên lý này. Bằng việc đặt ra một sự bắt đầu tuyệt đối cho một 





! Luận cứ thiết kế hay một Luận cứ mục đích là một luận cứ bênh vực cho sự tồn tại 
của một đãng sáng tạo, dựa trên các bằng chứng tri giác được về trật tự, mục đích, 
thiết kế và/hoặc hướng trong thiên nhiên. Thiết kế luận (/e/eø/oøy) là thuyết cho rằng 
có một nguyên lý có mục đích hoặc có định hướng trong hoạt động và các tiến trình 
của tự nhiên. Xem http://en.wikipedia.org/wiki/Teleological_argumert. 


110 


chuỗi nhân quả, những nhà thần học đang ngầm công nhận rằng khả dĩ 
có một sự việc nào đó, ít nhất đó là một nguyên nhân, mà tự nó nằm 
ngoài luật nhân quả, và tự chính nó không có nguyên do [tạo ra chính 

nó]. Nguyên nhân đầu tiên này sẽ phải là một nguyên lý vĩnh hằng và 
tuyệt đối. Nếu vậy thì làm thế nào người ta có thể biện giải cho khả 
năng để tạo ra các sự vật và hiện tượng mà chúng là vô thường? Pháp 
Xứng luận rằng không một hiệu lực có tính nguyên nhân nào có thê 
phù hợp với nguyên lý vĩnh hằng như thế. Một cách cốt lõi, Ngài tuyên 
thuyết rằng sự mặc nhận của một nguyên nhân đầu tiên sẽ phải là giả 
thuyết siêu hình chủ quan. Nó không chứng minh được. 


Sư Vô Trước, viết trong thế kỉ thứ tư, rằng đã hiểu rõ nguồn gốc của vũ 
trụ trong khuôn khổ của lý thuyết duyên khởi. Thuyết này khẳng định 
tất cả mọi sự vật khởi lên và đi đến kết thúc trong sự phụ thuộc vào các 
nguyên nhân và điều kiện. Ngài Vô Trước nhận diện 3 điều kiện cốt lõi 
bao trùm duyên khởi. Thứ nhất là điều kiện không có mặt của một đẳng 
thông tuệ đứng trên nó. Ngài bác bỏ khả năng một vũ trụ có từ sự sáng 
tạo của một đẳng thông tuệ đứng trên, luận rằng nếu có một đẳng có 
một sự thông tuệ như thế, thì đẳng đó phải hoàn toàn siêu việt khỏi 
nhân quả. Đâng tuyệt đối thường hăng, siêu việt, và qua khỏi nội hàm 
của luật nhân quả sẽ không thể có khả năng tương tác với nguyên nhân 
và hậu quả, và do đó, không thể khởi động hay làm ngừng một việc gì 
đó. Thứ nhì là điều kiện về vô /ường, xác định rằng chính các nhân và 
duyên tạo ra sự hình thành thế giới duyên khởi tự chính chúng là vô 
thường và tạo ra sự thay đổi. Thứ ba là điều kiện về /iểm năng: 
Nguyên lý này đề cập đến sự kiện rằng một sự vật nào đó không thê 
được tạo sinh chỉ bởi vật bất kỳ. Mà đúng hơn, với một tập hợp của 
các nhân duyên đặc thù tạo khởi lên các hậu quả hay các dãy sự kiện 
đặc thù, thì phải có một kiểu quan hệ nào đó giữa chúng. Ngài Vô 
Trước khăng định rằng nguồn gốc của vũ trụ phải được hiểu trong 
khuôn khổ của nguyên lý về một chuỗi vô hạn của nhân quả không có 
đẳng thông tuệ siêu việt hay đứng trên nó. 


III 


Khoa học và Phật giáo cùng chia sẻ sự không hài lòng cơ bản về sự 
mặc định của một đắng siêu việt như là nguôn. gốc của vạn vật. Thật là 
một điều ngạc nhiên khó tin rằng cả hai truyền thống nghiên cứu này 
đều chủ yêu có tính vô thần trong các ý hướng triết học của chúng. Dù 
sao thì, nêu một mặt vụ nổ lớn được xem là sự khởi đầu tuyệt đối, tức 
là hàm ý rằng vũ trụ có một thời điểm gốc tuyệt đối, ngoại trừ việc từ 
chối truy cứu xa hơn vụ nỗ vũ trụ này, thì các nhà vũ trụ học dù muốn 
hay không phải chấp nhận một loại nguyên lý siêu việt nào đó như là 
nguyên do của vũ trụ. Đắng này có thê không phải cùng một Thượng 
để mà các nhà thần học mặc nhiên thừa nhận; dù Vậy, trong vai trò cơ 
bản của nó như là một đắng sáng tạo, thì nguyên lý siêu việt này sẽ là 
một loại thánh thần. 


Mặt khác, nếu (như một số nhà khoa học đã lên tiếng) vụ nổ lớn ít có ý 
nghiã như là thời điểm khởi đầu hơn, mà là thời điểm của sự mất cân 
băng nhiệt động học, thì sẽ có thêm chỗ cho việc hiểu biết với nhiều sắc 
thái và phức tạp hơn về sự kiện vũ trụ này. Tôi đã được cho biết là 
nhiều nhà khoa học cảm thấy nhiệm vụ thâm định thì vẫn còn để xem 
liệu Vụ nỗ lớn có phải là sự khởi đầu tuyệt đối của vạn vật hay không. 
Cho đến nay, tôi cũng được biết thêm, là bằng chứng thực nghiệm có 
tính thuyết phục duy nhất là môi trường vũ trụ của chúng ta dường như 
đã tiễn hoá từ một trạng thái cực kỳ nóng và đậm đặc. Cho đến khi có 
thêm bằng chứng có tính thuyết phục được tìm ra trong nhiều khía cạnh 
khác nhau của lý thuyết vụ nỗ lớn, và những tri kiến quan trọng của vật 
lý lượng tử và lý thuyết tương đối được tích hợp nhau hoàn toàn, thì 
nhiều vấn đề vũ trụ học đã nảy sinh ở đây sẽ vẫn còn trong vòng siêu 
hình, chưa phải khoa học thực nghiệm. 


Theo vũ trụ quan Phật giáo, thế giới được cấu trúc bởi năm thành tố: 
thành tố hỗ trợ không gian và 4 thành tỐ cơ bản [Tứ Đại] là đất, nước, 
lửa, và gió. Không gian cho phép sự tồn tại và việc vận hành của tất cả 
thành tố khác. Hệ thống Thời Luân trình bày không gian không như là 
một sự ,trồng rỗng hoàn toàn, nhưng là một loại chất liệu "những hạt 
trống rỗng" hay "những hạt không gian", chúng được cho là các hạt 


112 


"vật chất" cực kỳ vi tế. Thành tố không gian này là cơ sở cho sự tiễn 
hoá và tan rã của bốn thành tố vốn được tạo thành từ thành tố không 
gian và trở lại cuốn hút vào trong nó. Tiến trình phân hủy xảy ra theo 
thứ tự: đất, nước, lửa, và gió. Tiến trình thành lập xảy ra theo thứ tự: 
gió, lửa, nước, và đất. 


Ngài Vô Trước khăng định rằng các thành tố cơ bản này, vốn được 
ngài mô tả như là "tứ đại”, sẽ không được hiểu trong khuôn khổ ý nghĩa 
nghiêm ngặt về vật chất. Ngài. miêu tả sự khác nhau giữa "tứ đại”, mà 
phần nhiều giống như là các tiềm năng, và bốn thành tô cấu thành của 
các sắc uân. Có lẽ bốn thành tố trong một đối tượng vật chất có thể 
hiểu tốt hơn như là thể rắn (đất), thê lỏng (nước), nhiệt (lửa) và động 
năng (gió). Bốn thành tố này được tạo ra từ mức vi tế cho đến mức thô, 
từ nguyên nhân bên dưới của các hạt trống rồng, và chúng phân hủy từ 
mức thô thiển đến vi tế trở về các hạt trống rồng của không gian. 
Không gian, với những hạt trống rỗng là cơ sở cho toàn bộ tiến trình. 
Thuật ngữ hạ/ có lẽ không được chính xác khi dùng tới trong những 
hiện tượng này, bởi vì nó bao hàm các thực tại vật chất có hình thái. 
Thật không may, có rất ít miêu tả trong các kinh luận giúp cho việc 
định nghĩa những hạt không gian rõ hơn. 


Vũ trụ quan Phật giáo xác lập chu kỳ của vũ trụ theo cách sau đây: 
trước tiên là thời kỳ hình thành [thành], kế đến là giai đoạn tồn tại [trụ], 
sau đến là thời kỳ mà nó bị tiêu hủy [hoại diệt], tiếp theo đó là giai 
đoạn không trước khi thành lập một vũ trụ mới. Trong suốt thời kí thứ 
tư của tính Không, thì các hạt tử không gian vẫn tồn tại và chính từ 
những hạt không gian này mà tất cả vật chất trong một vũ trụ mới được 
thành hình. Các hạt không gian mà chúng ta tìm thấy này chính là 
nguyên nhân nền tảng của toàn bộ thê giới vật lý. Nếu mong muốn mô 
tả sự hình thành của vũ trụ và các thê vật lý của chúng sinh, ta cần phân 
tích cách thức các thành tố khác nhau cấu trúc sao cho vũ trụ đã có thể 
tạo lập từ các hạt không gian này. 


113 


Dựa trên cơ sở về tiềm năng đặc biệt của các hạt đó mà các cấu trúc của 
vũ trụ và vạn vật bên trong nó có mặt — bao gồm các hành tinh, các vì 
sao, chúng sinh hữu tình như là con người và cầm thú. Nếu truy ngược 
đến nguyên do tối hậu của các vật thê vật chất của thế giới, cuối cùng ta 
sẽ tìm đến các hạt không gian. Chúng có trước vụ nỗ lớn (mà ta nói là 
đối với bất kỳ sự bắt đầu nào) và thật sự vẫn lưu lại từ vũ trụ đã bị phân 
rã trước đó. Tôi có được nghe một số nhà vũ trụ học ủng hộ ý kiến cho 
rằng vũ trụ của chúng ta khởi lên như là sự giao động từ điều được gọi 
là chân không lượng tử'.. Đối với tôi, ý tưởng này âm vang lại lý thuyết 
Thời Luân về các hạt tử không gian. 


Từ quan điểm vũ trụ học hiện đại, thì việc tìm hiểu về nguồn gốc của 
vũ trụ trong thời gian vài giây đầu đặt ra một thử thách hầu như không 
vượt qua nổi. Một phần của nan đề nằm trong việc bốn lực cơ bản — 
bao gồm trọng lực, lực điện từ trường, lực yêu và lực mạnh — không 
hoạt dụng tại thời điểm này. Chúng chỉ khởi tác sau đó, khi mà mật độ 
và nhiệt độ của giai đoạn phát khởi đã giảm một cách đáng kê khiến 
cho các hạt cơ bản của vật chất, [và sau đó] như là [các hạt nhân] 
Hydro và Helium bắt đầu được tạo thành. Sự khởi đầu chính xác của 
vụ nổ lớn là điều được gọi là một "kỳ dị"Ê. Tại đây, tất cả các phương 
trình toán học và các định luật vật lý đều bị gãy đỗ. Các đại lượng 





! Theo lý thuyết trường lượng tử thì "chân không lượng tử" là trạng thái của một hệ 
thống lượng tử theo tính toán đạt mức năng lượng nhỏ nhất. Nói chung ở trạng thái 
này không có các hạt vật lý. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là một trạng thái hoàn 
toàn không có gì cả mà trạng thái chân không này bao gồm các sóng điện từ trường 
chóng vánh và các hạt (sơ cấp) biến mất và thành hình. Như vậy rõ ràng có sự tương 
tự trong các giải thích Phật học và lượng tử. "Quantum State”. Wikipedia. Truy cập 
2009. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_ state>. 


? Kỳ dị trọng lực, một cách tiếp cận, là nơi mà các đại lượng để đo đạc trọng trường 
trở thành vô hạn. Các đại lượng này bao gồm các đáp tuyến không-thời gian hay là 
mật độ của vật chất. "Gravitational_singularity”. Wikipedia. Truy cập 2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_ singularity >. 


114 


thông thường có thể đo đạc được như là mật độ và nhiệt độ, trở nên 
không xác định tại thời điêm như thê. 


Vì nghiên cứu khoa học về nguồn gốc vũ trụ đòi hỏi ứng dụng của các 
phương trình toán và giả thiết về tính hiệu lực của các định luật vật lý, 
nên có vẻ rằng, nêu các phương trình và các định luật này bị gãy đồ, thì 
ta phải tự hỏi phải chăng chúng ta có thể một lúc nào đó đạt tới một 
hiểu biết hoàn thiện về vài giây khởi đầu của vụ nỗ lớn. Những bằng 
hữu khoa học gia đã cho tôi hay rằng một SỐ trong những ý tưởng kiệt 
xuất nhất đã khởi động trong việc tìm tòi về câu chuyện của các giai 
đoạn đầu thành lập vũ trụ của chúng ta. Tôi nghe rằng một số tin tưởng 
vào lời giải đáp cho điều đang thể hiện như là các nan đề phải nằm 
trong viêc tìm ra một lý thuyết thống nhất mới, giúp tổng hợp tất cả các 
luật vật lý đã biết. Có vẻ như nó khả dĩ phối hợp được hai mẫu hình về 
vật lý hiện đại mà dường như là mâu thuẫn lẫn nhau — đó là, lý thuyết 
tương đối và cơ học lượng tử. Tôi được cho biết rằng các giả thiết tiên 
đề của hai lý thuyết này đến nay chứng tỏ không thể hoà hợp được. Lý 
thuyết tương đối thừa nhận răng sự tính toán đúng về điều kiện chuẩn 
xác của vũ trụ ở một thời điểm trước bất kỳ thì có thể đạt được nếu 
người ta có đủ đữ kiện. Cơ học lượng tử, ngược lại, khẳng định rằng 
thế giới các hạt vi mô có thể được hiểu chỉ trong các khái niệm xác 
suất, bởi vì ở mức nền tảng, thế giới bao gồm những khối hay lượng vật 
chất (do vậy có tên vật lý lượng tử), mà lại là chủ thể của : nguyên lý bất 
định. Các lý thuyêt với tên lạ lâm như là thuyêt siêu dây hay thuyết 
MỂ đang được đề xuất như là các ứng viên cho lý thuyết thống nhất 
TỚI. 


! Thuyết siêu dây là một nỗ lực để giải thích một cách thống nhất về các hạt vật lý 
và các lực nên tảng của vũ trụ thông qua mô hình về các giao động của các "dây" siêu 
đối xứng. Các Thuyết này được xem như là một trong những ứng viên hứa hẹn nhất 
của vật lý hiện đại. "Superstring_theory“. Wikipedia. Cập nhật 15/01/2010 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Superstring_theory>. 


? Theo vật lý lý thuyết, thuyết M là một mở rộng mới cho thuyết Dây với 11 chiều 
không thời gian mà có thể nhận diện được. Vì nó bao gồm được nhiều thuyết siêu 
115 





Ảnh Minh Họa về mô hình siêu dây 


Một thách đố xa hơn nữa vào chính tầm ngắm của việc thâu nhận tri 
thức đầy đủ về sự khơi mào nguồn cội vũ trụ của chúng ta. Ở mức nền 
tảng, cơ học lượng tử nói cho ta biết tính bất khả tiên đoán chính xác về 
cách thức mà một hạt có thể ứng hoạt trong một tình trạng biết trước. 

Do đó, người ta chỉ có thể đưa ra các dự đoán về ứng hoạt đó của các 
hạt trên cơ sở xác suất. Nếu vậy, bất kê các công cụ toán học có mạnh 
đến thế nào, thì vì tri thức của chúng ta về các điều kiện khởi đầu của 
một hiện tượng hay một sự kiện cho trước sẽ luôn luôn không hoàn bị, 
nên chúng ta không thể hiểu biết hoàn toàn cách mà phần còn lại của 
câu chuyện mở ra. Một cách tối hảo là ta có thể đưa ra các giả định gần 
đúng, nhưng sẽ không bao giờ đạt tới một mô tả hoàn bị ngay cả của 
chỉ một nguyên tử chứ chưa nói đến toàn bộ vũ trụ. 


Trong thế giới Phật giáo, có một thừa nhận về sự bất khả thực thi về 
việc đạt tới tri kiên toàn bộ vê nguôn gôc của vũ trụ. Trong một bản 


dây nên đươc tin là một thuyết cơ bản hơn và thống nhất được tất cả các thuyết dây. 
Việc mô tả hoàn bị vê thuyết này chưa hoàn tất. "M Theory”. Wikipedia. Truy cập 
15/01/2010 
<http://en.wikipedia.org/wiki/M-theory>. 

116 


kinh Đại thừa tựa đề "Kinh Hoa Nghiêm"! có một phần bàn luận dài về 
các hệ thống vũ trụ không biên giới và các giới hạn của kiến thức nhân 
loại. Một phẩm có tên gọi là "A Tăng Kỳ" cung cấp một dãy các tính 
toán về một con số cực lớn, lên đến tột độ trong các thuật ngữ như là 
"không thê tính được", "không, thể suy lường”, "không giới hạn” và 
"không so sánh được". Con số lớn nhất là "bình phương không kế 
xiết", được giảng là một hàm số của "bất khả thuyết" nhân cho chính 
nó! Một người bạn bảo cho tôi biết là số này có thể viết vào khoảng 
10”. Kinh Hoa Nghiêm áp những con số bất khả tư nghì [không thể 
nghĩ bàn] này lên các hệ thống vũ trụ, cho rằng nếu thế số thế giới 
không kể xiết được giảm nhỏ thành các nguyên tử và mỗi nguyên tử 
chứa không kê xiết các thế giới, thì số các thế giới sẽ không bị đếm hết. 


Tương tự, trong một bài kệ hay, kinh này so sánh thực tại của thế giới 
nối kết lẫn nhau một mạng lưới vô hạn các châu báu một cách phức tạp 
và sâu sắc gọi là "lưới ngọc Đề Thích?" mà đạt tới được vô hạn không 
gian. Tại mỗi mắt lưới là một tinh thể ngọc nối kết với tất cả các viên 
ngọc khác và phản chiếu trong chính nó tất cả các viên ngọc khác. 





! Tên đầy đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh (sa. buddhãävatamsaka- 
mahävaipulyasitra, ja. daihö köbutsu kegonkyö), thường được gọi tắt là Hoa nghiêm 
kinh (sa. avatamsakasitra hoặc gandavyiha) là một bộ kinh Đại thừa, lập giáo lí căn 
bản của Hoa Nghiêm tông. Kinh nhẫn mạnh đến tính "vô ngại" của mọi hiện tượng và 
chủ trương rằng tâm con người chính là vũ trụ và đồng thể với tâm Phật. Quan điểm 
này của Đại thừa hay được Thiền tông nhấn mạnh và vì thế, kinh này cũng thường 
được tông này nhắc đến. Xem "Kinh Hoa Nghiêm". Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan- 
Đà. Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh. Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 - 1983. 
"Kinh Hoa Nghiêm”. Quảng Đức. Truy cập 2009 

<http: /JNWW.quangduc. com/kinhdien/212hoanghiem. html>. 

Phẩm A Tăng Kỳ thuộc quyển 40 (Tập 5) 
<http://www.quangduc.com/kinhdien/212hoanghiem30.html>. 

Chữ "A Tăng Kỳ" có nghĩa là số vô cùng lớn không đếm được. 


? Lưới ngọc Đế Thích (skt: indräni) đôi khi còn được phiên âm thành "Nhân Đà La", 
hay lưới châu báu Đế thích có khi được dịch thành "Nhân Đà La Võng". "Yếu chỉ Đại 
Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh". Du Tắc Thiền sư giảng lược. Thư Viện Hoa Sen. 
Truy cập 2009 

<http://www.thuvienhoasen.org/yeuchihoanghiem.htm>. 


117 


Trên lưới như thế, không có viên châu báu nào ở trung tâm hay ở ngoài 
cạnh. Chính mỗi viên ngọc là ở trung tâm trong ý nghĩa là nó phản 
chiếu tất cả các viên ngọc khác trên lưới. Đồng thời, nó là ở cạnh ngoài 
trong ý nghĩa tự nó được phản chiếu trong tất cả những viên ngọc 
khác!. Cho trước một sự nối kết lẫn nhau sâu sắc của mọi thứ trong vũ 
trụ, thì không thê có một hiểu biết toàn bộ của ngay cả chỉ một nguyên 
tử ngoại trừ đó là nhất thiết trí. Để hiểu biết ngay chỉ một nguyên tử 
hoàn toàn sẽ bao hàm tri thức về các quan hệ của nó với tất cả hiện 
tượng trong vũ trụ vô hạn. 


Kinh văn Thời Luân cho là, trước lúc hình thành, mỗi vũ trụ đặc thù bất 
kỳ lưu lại trong trạng thái Không, ở đó tất cả các thành tố vật chất của 
nó tồn tại trong dạng tiềm năng như là "các hạt không gian". Tại một 
thời điểm nào đó, khi các xu hướng nghiệp của các chúng sinh hữu tình 
— là những sinh thể thích hợp để tiến hóa trong vũ trụ đặc thù này — 
được chín mùi, thì "các hạt gió" bắt đầu tụ lại nhau, tạo nên gió vũ trụ. 
Sau đó "các hạt lửa" kết cấu theo cùng một cách thức tạo nên các thu 
nạp "nhiệt" mạnh mẽ du hành xuyên suốt khoảng không. Tiếp theo sau 
đó, các "hạt nước" tích tụ và tạo thành "mưa" như thác đi kèm với sắm 
chớp. Cuối cùng, "các hạt đất" tích tụ và kết hợp với những thành tố 
khác, bắt đầu tiếp tục sự tạo thành của sự rắn đặc. Thành tô thứ năm, 
"không gian" được cho là ngập khắp tất cả các thành tố khác và như là 
một lực nội tại và do đó không chiếm g1ữ một sự tồn tại riêng biệt. Qua 
một tiến trình thời gian dài, các thành tố này giãn nở để hình thành vũ 
trụ vật lý như là chúng ta biết và trải nghiệm nó. 

Cho đến giờ chúng ta đã nói về nguồn gốc vũ trụ với ý tưởng như là nó 


chỉ bao gồm một trộn lẫn của vật liệu không sống động và năng lượng 
— tức là sự ra đời của các thiên hà, các ngôi sao, các hành tinh, và đủ 





! Điều mô tả này có thể ít nhiều so sánh với trường hợp ý tưởng về nguyên lý "Vị 
Nhân" (anthropic principle) trong vũ trụ học. Nguyên lý này khẳng định về sự cần 
thiết tính đến cuộc sống của con người, vì nó được tạo thành từ vũ trụ (và do đó phản 
ánh các luật vật lý). Nguyên lý này có thể trình bày dưới các quan điểm mạnh yếu 
khác nhau. "Anthropic principle”. Wikipedia. Truy cập 15/01/2010 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropic_ principle> 

118 


loại các hạt hạ nguyên tử. Tuy nhiên, từ quan điểm Phật giáo, có một 
vấn đề kịch tính về vai trò của ý thức. Chăng hạn, vốn có trong cả vũ 
trụ quan Thời Luân lẫn Vi Diệu Pháp là ý kiến về sự hình thành một hệ 
thống vũ trụ đặc thù được nối kết một cách mật thiết với các xu hướng 
nghiệp của các chúng sinh hữu tình. Trong ngôn ngữ hiện đại, các vũ 
trụ quan Phật giáo này có thê được xem như là việc đề xuất Tằng hành 
tinh của chúng ta tiến hoá trong một cách thức mà nó có thê hỗ trợ sự 
tiến hoá của chúng sinh hữu tình trong các dạng vô số các chủng loại 
tồn tại ngày nay trên trái đất. 


Nhắc đến nghiệp ở đây, tôi không cho rằng theo Phật giáo thì mọi thứ 
đều là chức năng của nghiệp. Chúng ta phải phân định khác nhau giữa 
sự vận hành của luật tự nhiên về nhân quả mà bởi đó, một khi một tập 
hợp của các điều kiện nào đó áp đặt lên trong sự vận hành thì chúng sẽ 
có một tập hợp các hậu quả tương ứng nào đó, và luật về nghiệp, bởi đó 
hành động chủ tâm sẽ gặt hái về những thành quả. Vậy nên chẳng hạn 
nếu một đám lửa trại đã bị bỏ lại trong một khu rừng và bén vào những 
cành khô, dẫn tới một trận cháy rừng, sự thật là một khi các cây rừng 
bắt lửa chúng cháy, trở thành than và khói thì đơn giản là sự vận hành 
của luật nhân quả, được tạo ra bởi bản chất của lửa và các vật liệu bị 
cháy. Không có nghiệp dính líu vào trong dãy các sự kiện này. Nhưng 
có một người lựa chọn đốt lửa trại và quên không dập tắt nó — và khởi 
đầu cho chuỗi các sự kiện — thì ở đây nhân quả có tính nghiệp đã dính 
líu vào. 


Theo quan điểm riêng của tôi thì toàn bộ tiễn trình dàn trải của một hệ 
thống vũ trụ là vấn đề của luật tự nhiên về nhân quả. Tôi hình dung 
nghiệp tham gia vào tiến trình này ở hai điểm. Khi vũ trụ đã tiến hóa 
đến một giai đoạn mà nó có thê hỗ trợ sự sống của các chúng sinh hữu 
tình, thì số phận của vũ trụ đã trở nên dính mắc cùng với nghiệp của 
các chúng sinh sẽ sống trong đó. Điểm khó khăn hơn có lẽ là sự can 
gián lần đầu tiên của nghiệp vốn là một sự chín mùi một cách có hiệu 
quả của tiềm năng nghiệp của các chúng sinh hữu tình là giới sẽ chiếm 


119 


hữu vũ trụ; nghiệp đó cũng xếp đặt trong sự vận hành của việc hình 
thành của vũ trụ. 


Thấy được chính xác ở chỗ nào nghiệp giao thoa với luật tự nhiên về 
nhân quả thì theo truyền thống được cho là chỉ nằm trong khả năng tâm 
thức nhất thiết trí của đức Phật. Câu hỏi là làm sao để hoà hợp hai bộ 
phận của lời giải thích — thứ nhất, một hệ thống vũ trụ bất kỳ và các 
chúng sinh bên trong sẽ khởi lên từ nghiệp, và thứ nhì, là có một tiễn 
trình tự nhiên của nhân và quả, mà nó chỉ dàn trải ra. Các kinh điển 
Phật giáo cô xưa cho rằng vật chất một phía và ý thức phiá bên kia 
quan hệ theo tiến trình nhân quả riêng của chúng, mà các tiến trình đó 
giúp khởi lên những tập hợp chức năng và đặc tính mới cho cả hai 
phía. Trên cơ sở hiểu biết về bản chất, các quan hệ nhân quả, và các 
chức năng của chúng người ta có thể đạt tới sự suy luận — cho cả vật 
chất lẫn ý thức — đem lại sự tăng trưởng cho tri thức. Các giai đoạn này 
đã được hệ thống hoá thành "bốn nguyên Iý"! — bao gồm nguyên lý về 
bản chất, nguyên lý về sự phụ thuộc, nguyên lý về công năng, và 
nguyên lý về chứng cớ. 


Như vậy thì câu hỏi là, có phải bốn nguyên lý này (mà được cấu trúc 
một cách hiệu quả thành luật của tự nhiên theo triết học Phật giáo) tự 
chúng độc lập với nghiệp, hay ngay cả sự tồn tại của chúng ràng buộc 
vào với nghiệp của các chúng sinh sống trong vũ trụ mà trong đó chúng 
vận hành? Vẫn đề này tương tự với các câu hỏi nảy sinh trong môi 
quan hệ đến trạng thái của các định luật vật lý. Có thể có hay không 
một tập hợp các định luật vật lý hoàn toàn khác trong một vũ trụ khác, 
hay là các luật vật lý mà chúng ta đang hiểu biết vẫn giữ giá trị chân lý 
trong tất cả các vũ trụ có thể có? Nếu câu trả lời là một tập hợp các luật 
khác có thể vận hành trong một hệ thống vũ trụ nào đó, thì điều này nói 
lên rằng (theo quan điểm Phật giáo) ngay cả các luật của vật lý cũng 


! Xin xem thêm chỉ tiết về các nguyên lý của lập luận trong dịch phẩm "Tứ Diệu Đế" 
phần Á\gñiệp và Thế Giới Tự Nhiên và Phụ Lục 2 Các Quán Chiếu Phật Giáo. Tải về 
tại http://rongmotamhon.net/. 

120 


dính mắc với nghiệp của các chúng sinh hữu tình mà sẽ hình thành 
trong vũ trụ đó. 


Bằng cách nào các lý thuyết vũ trụ học Phật giáo nhìn thấy sự dàn trải 
của mối quan hệ giữa các thiên hướng nghiệp của các chúng sinh hữu 
tình và sự tiễn hóa của một vũ trụ vật lý? Cơ chế nào mà bởi đó nghiệp 
kết nối với sự tiến hóa của một hệ thống vật lý? Nhìn chung, các văn 
kiện Vi Diệu Pháp không đề cập nhiều đến các câu hỏi này, riêng từ 
quan điểm tông quát răng môi trường, nơi mà chúng sinh hữu tình tồn 
tại là một "hệ quả môi trường” của nghiệp tích lũy của các chúng sinh 
được chia sẻ chung với vô sô chúng sinh khác. Dù vậy, trong các kinh 
điển Thời Luân, có những môi tương quan gần gũi được miêu tả giữa 
vũ trụ và các thân thể của các chúng sinh hữu tình sống trong đó, giữa 
các thành tố tự nhiên trong vũ trụ vật lý bên ngoài và những thành tố 
nội trong thân thể của các chúng sinh hữu tình, và giữa những sự 
chuyên pha của các thiên thể và các thay đổi nội trong thân thể của 
những chúng sinh hữu tình. Kalachakra trình bày một bức tranh chỉ tiết 
VỀ các môi tương quan và những biểu hiện của chúng trong sự trải 
nghiệm của môi sinh vật hữu tình. Chăng hạn, các kinh điển nói về 
cách thức nhật thực hay nguyệt thực có thể ảnh hưởng lên thân thể của 
một chúng sinh hữu tình thông qua việc thay đổi của các kiểu thức 
trong hệ hô hấp. Thật là lý thú để đưa một số vấn đề trong các lời được 
nhận là thực nghiệm này ra trước sự điều nghiên của khoa học. 


Ngay cả với tất cả các lý thuyết khoa học sâu sắc về nguồn gốc của vũ 
trụ, tôi rẽ ngang với những câu hỏi nghiêm túc: Điều gì tồn tại trước vụ 
nỗ lớn? Vụ nô lớn từ đâu đến? Nguyên nhân của nó là gì? Tại sao 
hành tinh của chúng ta tiễn hóa hỗ trợ Sự sống? Có mối quan hệ gì 
giữa vũ trụ và và các thực thể đã đang tiến hoá bên trong nó? Các nhà 
khoa học có thể gạt bỏ những câu hỏi này như là những điều vô nghĩa, 
hay họ có thể công nhận tầm quan trọng của chúng nhưng không cho 
rằng rằng chúng thuộc về nội hàm của sự truy cứu khoa học. Dù sao, 
cả hai sự tiếp cận đều lãnh hậu quả về việc công nhận những giới hạn 
hữu hạn của tri kiến khoa học về nguồn gốc vũ trụ của chúng ta. Tôi 


121 


không truy vẫn những gượng ép lý tưởng hay chuyên nghiệp của một 
quan điểm vật chất cực đoan. Và trong Phật giáo vũ trụ được xem như 
là vô biên và không có khởi đầu, nên tôi thật hoan hi để mạo hiểm xa 
khỏi vụ nổ lớn và suy đoán về các trạng thái khả dĩ của các sự việc 
trước đó. 


122 


Chương 5: Tiến Hóa, Nghiệp, và Thế Giới 
Hữu Tình 


s@ 


Về câu hỏi "Sự sống là gì?”, thì bất chấp nó được đóng khung kiểu nào, 
vẫn là một thách đồ cho mọi toan tính thông tuệ đề phát triển thành một 
thế giới quan mạch lạc chặt chẽ. Cũng như khoa học hiện đại, Phật 
giáo chấp nhận tiên đề cơ bản rằng, ở mức nền tảng nhất, thì không có 
sự khác nhau về chất giữa cơ sở vật chất của thân thể của chúng sinh 
hữu tình như là con người, và, chăng hạn, của một viên đá. Chỉ như 
viên đá được cấu trúc bởi một sự kết câu của các hạt vật chất, thân thê 
con người được kết hợp bởi các hạt vật chất tương tự. Dĩ nhiên, toàn bộ 
vũ trụ và tất cả vật chất trong nó được cấu thành từ cùng một thứ, mà 
được tái dụng không bao giờ dứt — theo khoa học, thì các nguyên tử 
trong thân thê của chúng ta thuộc về các vì sao xa xăm trong không 
gian và thời gian. 


Thế thì câu hỏi theo sau là, điều gì khiến cho thân thể người khác xa 
một viên đá đến nỗi nó có thể hỗ trợ sự sống và ý thức? Sinh học hiện 
đại trả lời cho câu hỏi này bằng cách đưa ra luận giải về sự nảy sinh các 
đặc tính phức tạp tương ứng với các mức độ phức tạp trong kết cấu của 
các vật chất hợp thành. Nói cách khác, sinh học hiện đại cho rằng việc 
này xảy ra thông qua quá trình phức tạp hóa kết cầu của các nguyên tử 
thông thường đề hình thành các phân tử và các cấu trúc di truyền; CƠ 
quan phức tạp của sự sống nảy sinh từ cơ sở của các thành tố vật chất 
đơn giản. 


Thuyết tiễn hoá Darwin" là một tư tưởng cột trụ của sinh học hiện đại. 
Lý thuyêt tiên hóa, và đặc biệt là ý tưởng về chọn lọc tự nhiên”, cung 





! Charles Robert Darwin (1809 - 1882) nhà tự nhiên học Anh, người đã mô tả tất 
cả các chủng loài sinh giới được tiến hóa qua thời gian từ những tổ tiên chung bởi một 
123 


ứng một bức tranh tổng quan của nguồn gốc về tính đa dạng của sự 
sông. Theo tôi hiểu thì lý thuyết tiễn hóa và chọn lọc tự nhiên là những 
nỗ lực để giải thích cho tính đa dạng diệu kỳ của các vật thê sống. Tính 
phong phú ngoạn mục của sự sống và những dị biệt trong nhiều chủng 
loại này được giải thích bởi ý tưởng khoa học cho răng các dạng mới 
được tạo thành bởi sự biến đổi từ các dạng hiện tại, với ý tưởng cộng 
thêm vào đó là những tính năng nào thích nghỉ tốt nhất đối với một môi 
trường sẵn có sẽ được di truyền đến các thế hệ sau, trong khi các tính 
năng không quan trọng cho sự sinh tồn sẽ bị đào thải. 


Tôi đã được kê rằng những thuyết này mô tả điều mà Darwin tự gọi là 
"đi truyền" từ một dạng đơn giản cội nguồn lên thành sự đa dạng và 
phong phú của các dạng sống. Vì tất cả các thể sống đều thuộc vào các 
dòng tiến hóa từ một tô tiên chung; thuyết này nhân mạnh sự liên kết 
lẫn nhau của các sinh thê trong thế giới. 


Tôi biết đến thuyết tiến hóa này khi công du lần đầu tiên đến Ấn Độ 
năm 1956, và tại đó tôi đã được chiêm nghiệm về một số khía cạnh của 
sinh học hiện đại. Nhưng mãi đến sau này, tôi mới có thể đàm thoại 
nhiều với một khoa học gia thực thụ về thuyết tiến hóa của Darwin. 





quá trình gọi là chọn lọc tự nhiên. Ý tưởng về chọn lọc tự nhiên của ông đã được 
cộng đồng khoa học tiếp nhận rộng rãi và ngày nay trở thành cơ sở cho lý thuyết tiến 
hoá hiện đại. Phát hiện của Darwin đã cung cấp lời giải thích phù hợp cho sự phân 
hoá của sự sống. "charles Darwin”. Wikipedia. Truy cập 2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin>. 


! Chọn lọc tự nhiên là quá trình mà qua đó những tính năng gen di truyền thích 
hợp trở nên phổ biến hơn trong các các thế hệ về sau trong khi các tính năng di 
truyền không thích nghỉ sẽ bị đào thải dần và trở nên ít phổ biến hơn. Chọn lọc tự 
nhiên tác động lên các đặc tính của các sinh thể theo cách những kiểu di truyền nào 
thích nghỉ hơn sẽ có nhiều cơ hội để sinh tồn và ngược lại. Các kiểu gen di truyền phù 
hợp sẽ tăng trưởng dần theo thời gian qua nhiều thế hệ. Tiến trình này có thể dẫn 
đến sự thích ứng về cách sinh sống của các sinh thể nhất định trong môi trường sinh 
thái cá biệt và kết quả sau cùng có thể dẫn đến những chủng loài mới. Nói cách khác, 
chọn lọc tự nhiên là cơ chế của sự tiến hoá của các quần thể sinh giới. "Natural 
Selection”. Wikipedia. Truy cập 2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_ selection>. 


124 


Một cách buồn cười, người đầu tiên giúp tôi hiểu lý thuyết này đầy đủ 
hơn lại không phải là một khoa học gia mà là một học giả về tôn giáo. 
Huston Smith” đã đến đề gặp tôi tại Dharamsala trong thập niên 1960. 
Ông ta nói về các tín ngưỡng của thế giới, về nhu cầu đa nguyên lớn 
hơn giữa những người theo chúng, và vai trò của tinh thần trong một 
thế giới vật chất thăng hoa, cũng như là một số sự phản ánh riêng về 
các lãnh vực khả dĩ hội tụ giữa Phật giáo và chủ trương thần linh Thiên 
Chúa giáo. Dẫu sao lãnh vực gây ấn tượng cho tôi nhiều nhất lại là 
sinh học hiện đại, đặc biệt là bàn thảo của chúng tôi về DNAˆ và sự 
kiện là đã có khá nhiều ân dấu của sự sống thể hiện trong sự huyền bí 
của sợi dây sinh học đẹp tuyệt. Khi tính đến các vị thầy về khoa học 
của mình, tôi bao gồm Huston Smith trong số họ, mặc dù không chắc 
rằng ông ta sẽ chấp thuận điều này. 


Một tỉ lệ tăng theo hàm mũ của tiến bộ trong sinh học, đặc biệt là cuộc 
cách mạng khoa học di truyền đã đảo sâu tận gốc rễ hiêu biết của chúng 
ta về vai trò của DNA trong việc mở khoá cho những bí ân của sự 
sống. Sự hiểu biết của tôi về sinh học hiện đại hàm ơn lớn bởi sự chỉ 
dẫn của những người thầy vỹ đại như là sau này từ Robert LivingstonŸ 





: Huston Cummings Smith (1919 -- ) là một học giả nghiên cứu về tôn giáo Hoa 
Kỳ. Ông được biết đến nhiều do soạn thảo tác phẩm "7ñne W/orlds Religions" (*Các 
Tôn Giáo trên Thế Giới”. Ông giảng dạy tại các trường đại học ở Colorado (thành phố 
Boulder), Denver, Washington (St. Louis) và là GS của đại học MIT, sau cùng ông 
giảng dạy tại đại học Syracuse. "Huston Smith”.Wikipedia. Truy cập 16/01/2010. 

< http://en.wikipedia.org/wiki/Huston_ Smith >. 


? Acid deoxyribonucleic (viết tắt ADN hay DNA) là một phân tử acid nucleic mang 
thông tin di truyền mã hóa cho hoạt động sinh trưởng và phát triển của các dạng sống 
bao gồm cả virus. ADN thường được coi là vật liệu di truyền ở cấp độ phân tử tham 
gia quyết định các tính trạng. Trong quá trình sinh sản, phân tử ADN được nhân đôi 
và truyền cho thế hệ sau. "DNA”. Wikipedia. Truy cập 2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/DNA>. 

3 Robert Burr "Bob" Livingston (1918 - 2002, Nobel Hoà Bình 1985) là GS vật lý, 
thần kinh học và nhà hoạt động xã hội Mỹ. Ông được xem là người trợ giúp về khoa 
học cho đức Dalai Lama. "Robert_Livingston_ (scientist)”. Wikipedia. Truy cập 2009 
ăhttp://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Livingston_ (scientist)>. 


125 


tại đại học California ở SanDiego. Ông ta đã là một người thầy rất 
nhẫn nại có cái nhìn quặc thước qua cặp kính khi giải thích vê một 
điểm và là một người lo lắng nhiệt tình trong thệ nguyện sâu sắc cho 
một thế giới giải trừ vũ khí hạt nhân. Trong số những món quà mà ông 
Ấy tặng tôi là một mô hình não bộ bằng plastic với các thành phần tháo 
lắp được, món quà này được đặt trên bàn giây của tôi tại Dharamsala, 
và một bảng toát yếu viết tay về các điểm quan trọng trong thần kinh 
học. 


Thuyết Darwin là một nội dung cơ sở giải thích về sự phong phú của hệ 
động và thực vật, sự đa dạng của cái mà Phật giáo gọi là các chúng sinh 
hữu tình và thảo mộc vốn đã cấu thành sinh giới cho chúng ta một cách 
hiệu quả. Đến nay thuyết này vẫn chưa bị phản bác và vân cung cấp 
một hiểu biết khoa học mạch lạc chặt chẽ nhất về sự tiễn hóa của sự 
sống phân hóa trên trái đất. Lý thuyết này được áp dụng sâu đến cấp 
độ phân tử — nghĩa là, sự thích nghi và chọn lọc của các gen di truyền 
cá thê — cũng như là ở cấp độ vĩ mô của các quần thể lớn. Bất chấp khả 
năng đáp ứng cho mọi câp độ khi ta khả dĩ đề cập đến sự sống phong 
phú, thì thuyết Darwin không giải quyết câu hỏi khái quát vê cuộc sông 
là gì? Điều này nói lên răng có nhiêu đặc tính then chốt mà sinh học 
biết là cốt yếu cho sự sống, như là các cơ quan là những hệ thống tự 
dưỡng và việc có mặt một số cơ chế sinh sản tự nhiên. Thêm vào đó, 
các định nghĩa về sự sống bao gồm khả năng phát triển hướng tới trật 
tự và rời xa hỗn độn, mà được gọi là "entropy âm". 


Ngược lại, truyền thống Phật giáo Vi Diệu Pháp định nghiã chữ Tạng 
ngữ sok, tương đương với thuật ngữ /je ["sự sóng"] trong Anh ngữ, là 
điều hỗ trợ "nhiệt" và "ý thức". Trong chừng mực nào đó thì sự khác 
biệt là có ý nghĩa bởi vì điều mà các nhà tư tưởng Phật giáo muốn nói 
sự sống và sinh sống quan hệ hoàn toàn đến các chúng sinh hữu tình và 





! Trong nhiều ngành của khoa học thì entropy được dùng để đo mức vô trật tự của 
một hệ thống. Entopy âm (còn viết là negentropy hay syntropy) được hiểu trong hệ 
sinh học, là các entropy được tống xuất ra để giữ cho entropy của toàn hệ thống thấp 
xuống. "Negentropy“”. Wikipedia. Truy cập 2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy>. 

126 


không liên can tới cây cỏ, trong khi sinh học hiện đại đã có một khái 
niệm rộng hơn nhiều về sự sống, bao gồm xuống đến tận mức tế bào. 
Định nghĩa của A-ti-đạt-ma không tương ứng với giải thích sinh học 
hầu như là vì động cơ bên trong của giáo lý nhà Phật là, để trả lời các 
câu hỏi về đạo đức mà chỉ có thể được xem xét trong mối quan hệ với 
các dạng sống cao hơn. 


Tâm điểm của thuyết tiễn hóa Darwin như tôi hiểu là tính chọn lọc tự 
nhiên. Nhưng điều này có nghĩa là gì? Mô hình sinh học đại diện cho 
sự chọn lọc tự nhiên như là sự đột biến gen dì truyền ngẫu nhiên và hậu 
quả đấu tranh [sinh tồn] giữa các sinh thể dẫn đến "sự tồn sinh của sinh 
thê thích hợp nhất" hay là, một cách chính xác hơn, sự thành công tái 
sinh biến dị của một số sinh thể đối với các sinh thể khác. Mỗi đặc tính 
trong một sinh thê phải chịu sự dồn ép của môi trường. Những sinh thê 
nào lớn mạnh nhất trong những áp lực này cũng như trong cạnh tranh 
với các sinh thê khác, và có nhiều con cái nhất cho thấy sự thích nghi 
hơn, và do đó, được trang bị tốt hơn cho sự sinh tồn. Trong quá trình 
chọn lọc liên tục những tính năng thích nghi nhất từ một môi trường 
sẵn có các tính năng rất đa dạng là kết quả của các biến dị ngẫu nhiên, 
thì các chủng loài của các thê sông sẽ dần chuyền hóa. 


127 


Biến dị tạo 
sự thay đôi 
Các biến dị 
:© ® không thích hợp 
bị chọn lọc lại 
Sinh sản 
và biên dị 
Các biến dị thích ứng 
— cơ hội sinh tôn 


Sé‹ .< œ và tái sinh tiếp 


Ảnh Minh Họa Quả trình Biến dị và chọn lọc tự nhiên 





Chọn lọc tự nhiên có thê được hiểu thông qua việc giải thích về các loài 
ruồi dấm và khỉ có thê sinh tồn mạnh nhất trong các môi trường chọn 
lọc của chúng, và cách thức mà các chúng sinh như loài người hiện đại 
tiến hóa từ các thủy tổ người vượn. Bắt kế sự khác nhau rõ ràng, loài 
người và vượn chimpanzee chia sẻ chung nhau 98% DNA của họ; sự 
khác biệt chỉ có 2% để giải thích cho sự phân biệt giữa hai loài (khác 


128 


nhau giữa người và gorilla là 3)1, Tương tự, ở mức gen, tính năng 
chọn lọc tự nhiên dường như giải thích làm thế nào các đột biến trong 
gen vốn là ngẫu nhiên và nảy sinh một cách tự nhiên, có thê được chọn 
lọc và, do đó, tạo được những biến đổi mới trong các thể sống. Đột 
biến gen cũng được xem là động cơ cho sự tiến hóa ở mức phân tử. Và 
chọn lọc tự nhiên, chẳng hạn, được xem như là cơ chế tạo thuận lợi cho 
sự phát triên của các nhóm thần kinh (các dẫn truyền xung thần kinh, 
các thụ quan thần kinh, và vân vân), mà từ đó phát sinh tính cá biệt, 
tính biến đổi của mỗi bộ não, và trên mức độ chủng loài, các phẩm tính 
đặc thù của ý thức con người 


Ngay cả trong mối quan hệ với nguồn gốc của sự sống, chọn lọc tự 
nhiên được xem là chìa khoá của tiễn trình, mà bởi đó các phân tử đặc 
biệt có khả năng tự sao chép, nảy sinh (ban đầu có lẽ bằng sự tình cờ) 
trong một "súp” nguyên sinh hữu cơ hay có thể như là các tỉnh thể tự 





! Đây chỉ là các con số mà các nhà khoa học đo đạc đương thời, ở đây người đọc cần 
nắm ý tưởng là chính các con số có thể sai biệt ít nhiều do tiêu chuẩn và cách định 
danh. Đã có những con số khác nhau được so sánh tùy theo cách phân định (Xem 
thêm http://seattlepi.nwsource.com/local/238852_chimp01.html ). Chẳng hạn GS sinh 
học David A. DeWitt tại Đại Học Liberty Bang Virginia Hoa kỳ cho rằng sự khác biệt 
gen lên đến 10%. Xem thêm http://www.answersingenesis.org/tj/v17/i1/DNA.asp. 


? Dẫn truyền xung thần kinh: là sự khuếch tán vật lý thông qua các đầu tiếp nối 
của các tế bào thần kinh (synapse) và do đó truyền các xung động đi giữa các tế bào 
thân kinh. Các chất dẫn truyền xung thần kinh được tìm thấy hiện nay có đến gần 50 
loại. 





Thụ quan thần kinh: vị trí bề mặt hay bên trong của một tế bào thần kinh mà qua 
đó các chất dân truyền xung thần kinh, các hormone (hóc-môn) hay các chất hoá 
dược đặc biệt có thể kết nối, việc này gây ra kích thích hay ngăn trở chức năng của 
thần kinh. 


3 Súp nguyên sinh hữu cơ còn có tên Anh ngữ khác là "Primordial Soup", đây là 
một loại giả thuyết được khởi xướng bởi Aleksandr Ivanovich Oparin (1894-1980), một 
nhà sinh học Nga, cho rằng ban đầu đã có các dung dịch của các chất liệu hữu cơ mà 
phản ứng của chúng được điều tiết bởi các tính chất của các nguyên tử thành phần 
cũng như là bởi sự sắp xếp các nguyên tử trong cấu trúc phân tử. Dần dà, do sự tăng 
trưởng về độ phức tạp của các phân tử, các tính chất mới được hình thành các trật tự 
phức chất (chất keo) mà không thể có được từ các liên kết hoá hữu cơ đơn giản hơn. 

129 


SaO chép vô cơ'. Tôi, thật ra, thu thập [điều này] từ nhà vật lý Stephen 
ChuẾ tại đại học Stanford; nhóm của ông ta hiện đang phát triển các mô 
hình cho việc hiểu biết sự sống trong khuôn khổ các định luật vật lý. 

Theo như miêu tả hiện nay về nguồn gốc của sự sống, thời gian ngắn 
sau khi trái đất tự hình thành, các phân tử ARN (ribonucleic acid), tự 
chúng rất không bền, được hình thành và tự sao chép mà không cần hỗ 
trợ [bên ngoài|. Do chọn lọc tự nhiên, các phân tử phức tạp và bền 
vững hơn - tức là các phân tử ADN (deoxyribonucleic acid, kho chứa 





Từ đó, các loại ' 'Súp' ' (Oparin coacervate) nào có tốc độ tăng trưởng nhanh và có khả 
năng cạnh tranh sẽ dễ tiếp tục phát triển hơn dưới ảnh hưởng của chọn lọc tự nhiên. 
Sau này, đã có thêm các lý thuyết mới và sâu sắc hơn hơn đi kèm với các thử nghiệm 
nhưng nói chung có cùng ý tưởng về súp nguyên sinh như là thí nghiệm của Jeffrey 
Bada tại Viện Hải Dương học Scripps tại California Hoa kỳ. "Primordial Soup's On: 
Scientists Repeat Evolution's Most Famous Experiment”. Tạp chí Scientific Amercan. 
Douglas Fox. Truy cập 2009. 
<http://www.sciam.com/article.cfm?id=primordial-soup-urey-miller-evolution- 
experiment-repeated> 

Hay nghiên cứu của Dr. Stanley Miller phát hiện khả năng hình thành amino acid, một 
chất hữu cơ là thành phần tối quan trọng cho sự sống, từ một dòng điện đánh xuyên 
qua một lớp methan (°Primodial Soup“”. Access Excellence @ The National Health 
Museum. Sean Henahan. Truy cập 2009 
<http://www.accessexcellence.org/WN/SUA02/primordial_soup.php>). 


! Giả thuyết này cho rằng nguồn gốc sự sống có cơ sở trên đất sét (nguồn giàu 
khoáng chất) được cổ suý bởi GS hoá hữu cơ và sinh học phân tử Graham Cairns- 
Smith tại đại học Glasgow, Scotland sau đó được nhiều nhà khoa học khác ủng hộ. 
Thuyết đất sét cho rằng các phân tử hữu cơ phức hợp tăng trưởng từ từ trên một nền 
có khả năng tự sao chép vô cơ -- là các tinh thể silic trong dung dịch. Độ phức hợp 
trong các phân tử đi cùng đã phát triển như là một chức năng áp lực chọn lọc lên các 
loại tỉnh thể đất sét. Sau đó, chức năng chuyển đổi thành sự tự sao chép của các 
phân tử hữu cơ một cách độc lập. "Origin of Life”. Wikipedia. Truy cập 2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_life >. 


k Steven Chu (1948 -, Nobel vật lý 1997) nhà vật lý nổi tiếng trong nghiên cứu làm 
lạnh và bây các nguyên tử bởi ánh sáng laser. Ông từng là GS vật lý và sinh học đại 
học Berkeley, California Hoa kỳ và từng là chủ nhiệm phòng thí nghiệm quốc gia 
Lawrence Berkeley, Hoa Kỳ. Ông là hiện bộ trưởng năng lượng Hoa Kỳ cho thời tổng 
thống Barak Obama. Trước khi giữ chức bộ trưởng ông chú tâm vào nghiên cứu vê 
các hệ sinh học ở mức đơn phân tử. "Stephen Chu”. Wikipedia. Truy cập 2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_ Chu>. 

130 


nên tảng của các thông tin gen di truyền) — được tạo thành từ ARN. Sự 
sống, đến trong dạng của một sinh vật tinh tế hơn, chứa phương thức dị 
truyền được mã hóa trong ADN và tạo ra dạng của nó từ đạm tố 
[protein]. ARN trở thành liên kết giữa ADN và đạm tố [protein], bởi vì 
nó đọc thông tin chứa trong ADN và hướng dẫn cho việc sản sinh ra 
các pro(eIn. 


Sinh thể đầu tiên làm từ ADN, ARN, và protein được biết là Luca, thuỷ 
tổ chung giả định lâu đời nhất, có thê là một thứ gì đó tựa như vi khuẩn 
sông ở sâu trong lòng đất hay trong nước nóng. Cũng vậy, thông qua 
sự tự sao chép và bởi chọn lọc tự nhiên, Luca dần dà tiễn hoá thành tất 
cả chúng sinh. Tôi luôn mỉm cười khi nghe thấy cái tên này, làm như 
Luca là tên của một người thông dịch từ lâu của tôi. 


Mô hình này giả định trước một mẫu hình của những thay đổi nhỏ và 
tiệm biến dẫn đến sự biến đổi thiên hình vạn trạng của các thể sống. 
Những biến đổi này được sàng lọc bởi chọn lọc tự nhiên. Có nhiêu 
phiên bản khác nhau cho bức tranh này — chẳng hạn, sự khả dĩ của 
những thay đổi to lớn và đột ngột, và do đó, một quan điểm về sự tiến 
hóa thông qua các bước nhảy vọt trong đó những sự chuyển hóa của 
các sinh thê không phải là từng phần mà là kịch tính. Tương tự, có một 
tranh luận về câu hỏi phải chăng chọn lọc tự nhiên là cơ chế duy nhất 
của sự thay đồi hay phải chăng các nhân tố khác cũng có liên đới vào. 


Sự bùng nỗ trong khoa di truyền học trong những lúc gần đây đã cung 
cấp cho chúng ta hiểu biết đặc biệt và tỉ mỉ hơn rất nhiều về sự tiến hóa 
ở mức phân tử và gen. Với việc phối hợp thời gian hoàn hảo, ngay 
trước khi kỉ niệm năm thứ 50 của phát hiện về cấu trúc ADN bởi James 
Watson và Francis Crick trong năm 1953, thì bản đồ chuỗi gen di 





! James Dewey Watson (1928 --) là nhà sinh học phân tử nổi tiếng cùng Francis 
Criek nhờ phát hiện cấu trúc AND vào năm 1953. Do phát hiện này, ông cùng với 
Francis Crick, và Maurice Wilkins đã nhận giải Nobel Y học vào năm 1962. Ông đã 
từng giữ chức viện trưởng phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor Laboratory tại Long 
Island thuộc đại học Harvard, sau đó trở thành hiệu trưởng trong vòng 10 năm. Năm 
2007 ông đã phải từ chức bởi vì câu trả lời trong một cuộc phỏng vấn của một người 

131 


truyền của con người đã hoàn tất. Kỳ công to lớn này đã mang lại hứa 
hẹn không kê xiêt vê tiêm năng y học và công nghệ. 


Tôi được nghe nói về việc đọc chuỗi gen trong một tình huống thật bất 
thường. Trong ngày mà tổng thống Mỹ Bill Clinton và thủ tướng Anh 
Toni Blair cùng chung công bố, thì tôi đang ạ Hoa Kỳ và đã lên lịch để 
xuất hiện trong chương trình Larry King Live". Vì chỉ nghe tin tức vào 
buổi sáng hay vào cuối ngày, tôi đã không hay biết việc công bố đó vào 
buổi trưa. Vậy nên khi Larry Kinh phỏng vân tôi nghĩ gì về điều đó, tôi 
đã không nắm được tí nào về điều mà ông ta nói đến. Một cách nào đó, 
tôi đã không liên hệ được sự công bố của một thành quả lớn về khoa 
học với việc hai nhà chính trị cùng tuyên bố trước báo chí. Cuộc phỏng 
vẫn đó thật ra được truyền dẫn trực tiếp qua một vệ tỉnh đã không làm 
cho sự đối thoại được dễ hơn chút nào. Như vậy là chính Larry King 
trên truyền hình trực tiếp đã bất thần báo tin này cho tôi. 





bạn tin cậy liên quan đến chủng tộc và sự thông minh. Từ 1988 - 1992 ông giúp 
National Institutes of Health thiết lập Đề An Gen Người. "James D. Watson”. 
Wikipedia. Truy cập 16/01/2010. 

< http://en.wikipedia.org/wiki/James_D._Watson >. 


Francis Harry Compton Crick OM FRS (1916 - 2004), là nhà sinh học phân tử 
người Anh, như đã nêu cùng với Watson có công phát hiện cấu trúc Phân tử AND và 
đoạt giải Nobel Y học 1962. Ngoài ra, ông còn đươc biết đến nhiều do việc sử dụng 
thuật ngữ "học thuyết trung tâm” để tổng kết các ý kiến cho rằng that thông tin di 
truyền vận chuyển trong các tế bào theo một chiều từ AND đến ARN đến protein. Ông 
đóng vai trò quan trọng trong lý thuyết sinh học phân tử liên quan đến việc phát hiện 
mã di truyền. Ông từng là GS nghiên cứu tại Học Viện Nghiên Cứu Sinh Học tại La 
Jolla, California. "Francis Crick”. Wikipedia. Truy cập 16/01/2010. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_ Crick>. 


! Larry King Live là một chương trình nói chuyện (talk show) truyền hình của Larry 
King trên kênh thông tấn CNN. Chường trình này ra đời từ 1985 là là chương trình 
đươc nhiên người xem nhất (hơn một triệu khán giả) trên kênh CNN. *Lary King Life”. 
Wikipedia. Truy cập 16/01/2010. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Lary_King_Live>. 


132 


Tầm quan trọng sâu rộng của kỳ công khoa học đáng kinh ngạc này 
được cảm nhận ngày càng mạnh mẽ. Tôi đã có dịp nói chuyện với các 
nhà khoa học trong lãnh vực này, đặc biệt nhà di truyền học Eric 
Lander" tại MIT. Ông ta dắt tôi đi một vòng tham quan phòng thí 
nghiệm của ông tại Viện Broad của MIT và Harvard, nơi mà nhiều máy 
móc lớn mạnh được dùng để đọc các bộ gen người đang vận hành, và 
biểu diễn một số giai đoạn bao gồm trong quy trình đọc một bộ gen. 


Tại một trong các hội nghị Tâm thức và Đời sống, Eric đã giải thích bộ 
øen người băng cách so sánh nó VỚI kangyur2, một tập hợp các kinh 
điển được xem là đức Phật truyền giảng và đã được dịch sang Tạng 
ngữ, bao gồm khoảng hơn một trăm quyên mỗi quyển chừng 300 
trang. Quyền sách không lồ về bộ gen có 23 chương, tức là 23 cặp 
nhiễm sắc thể, về mỗi bộ gen (một từ mỗi người cha hay mẹ) bao gôm 
giữa khoảng từ 30000 tới 80000 gen. Mỗi chương như vầy được viết 
trên một chuỗi dài DNA trong dạng của các từ có 3 chữ cái [3 thành 
phần nucleotide], mà những chữ cái có thể là một trong 4 kí tự A,C,G, 
và T - tức là adenine, cytosine, guanine, và thymine — được nối nhau 
trong tất cả các kiêu tổ hợp có thê được. 


Eric nói răng, thử tưởng tượng trong thời kỳ hàng triệu năm của việc 
sao chép cuôn sách này, môi lân trước và sau đó một vài lôi lọt vào, chỉ 


! Eric Steven Lander (1957 - ) Giáo sư sinh học tại đại học MIT là thành viên của 
viện Whitehead và Broad của MIT và của Harvard. Ông nghiên cứu về ứng dụng y học 
của gen. Ông hiện là phụ tá bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoa kỳ. "Eric 
Lander”. Wikipedia. Truy cập 2010. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Lander>. 


? Thuật ngữ "Kangyur“ (bka' “gyur) nghĩa là "Những Dịch Thuật của Lời Phật Thuyết". 
Những bản dịch này rất được kính trọng và sùng bái trong nhiều thế kỉ tại Tây Tạng, 
nó được xem là tài liệu quyền năng duy nhất chứa tư tưởng Phật giáo bởi những luận 
sư xuyên suốt A châu như An Độ, Trung Hoa, Trung A và các vùng khác được viết ra 
từ thế kỉ thứ 2 trước Công nguyên cho đến thế kỉ thứ 17. "Kangyur“. Wikipedia. Truy 
cập 2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Kangyur> 
Và xem thêm. Search for *Kangyur“. The Tibetan & Hymalayan Library. 
<http://www.thlib.org/>. 

133 


như là việc sao chép nó bằng tay trong hàng trăm năm -— các sai sót, các 
lỗi chính tả do sao chép và những thay thê của các từ vựng nhập vào 
dòng văn của kangyur. Những sai sót này có thể được duy trì trong lần 
sao chép sau đó mà khởi nhập cho những sao chép sai biệt mới, và vân 
vân. Một số trong sự khác biệt về chính tả có thể không gây ra hệ quả 
di căn trong việc đọc văn bản; mặc dù thế, đôi khi xảy ra lỗi chính tả 
nghiêm trọng mà có thể có các hậu quả khó lường. Tương tự như một 
kinh điển chuẩn mực, mặc dù sự thay đổi có thể chỉ là một lỗi chính tả, 
nếu giả sử từ một chữ tích cực thành tiêu cực, thì có thể có các hiệu quả 
di căn đến ý nghĩa của một câu hay đến việc đọc của toàn bộ kinh văn. 
Tôi được bảo rằng các điều này là những sự biến đổi ngẫu nhiên trong 
chính tả cũng là các biến dị xảy ra một cách tự nhiên trong quá trình 
tiên hóa. 


Theo một số nhà khoa học mà tôi được dịp tiếp chuyện, thì có một tần 
số đồng nhất về việc phát sinh của các biến đị gen di truyền, bất kê bản 
chất của chúng như thế nào, đều lưu lại giữ ở mức ngẫu nhiên hoàn 
toàn. Dù vậy, một khi các biến đị như thế xảy ra, nguyên lý chọn lọc tự 
nhiên sẽ bảo đảm rằng, về tổng thể, những biến đị hay thay đổi nào đề 
xuất ra cơ hội tốt nhất cho sự sinh tồn sẽ được chọn. Khi đó nhà sinh 
học Hoa Kỳ Ursula đã nhanh trí; Ursula Goodenouph đặt ra một khẩu 
hiệu tại Hội nghị Mind and Life năm 2003 là "Biến dị thì hoàn toàn 
ngẫu nhiên, nhưng sự chọn lọc thì kén chọn cực kỳ!" Từ một cái nhìn 
triết học, ý kiến cho rằng những biến dị với bao hàm trải rộng như thế, 
xảy ra một cách tự nhiên thì không phức tạp, nhưng việc cho rằng 
chúng hoàn toàn ngầu nhiên lại làm tôi không thoả mãn. Nó để lại câu 
hỏi liệu rằng sự ngẫu nhiên này một cách đúng nhất phải được hiểu như 
là một hoạt động khách quan của thực tại hay là được hiểu như là chỉ 
dấu của một loại nhân quả tiềm ấn nào đó. 


Trái ngược với khoa học, trong Phật giáo không có luận bàn triết học 
cụ thê nào về cách thức mà các sinh thê nảy sinh từ vật chất bất động. 
Thật ra điều đó cũng không được nhận thức như là một đề tài triết học 
nghiêm túc. Hàm ý gần gũi nhất về việc nảy sinh của các sinh thể từ 


134 


vật chất bất động đơn giản là một hệ quả của nhân quả theo thời gian, 
bởi tập hợp những duyên ban đầu và và các định luật tự nhiên cai quản 
tất cả các ĐIỚI CỦa SỰ tồn tại. Tuy nhiên, trong Phật giáo, lại có nhận 
thức sâu sắc hơn về thử thách của việc giải thích về sự phát sinh của 
chúng sinh hữu tình từ một cơ sở chủ yếu vô tri vô giác. 


Khác nhau của sự lưu tâm này nói lên một tương phản thú vị giữa Phật 
giáo và khoa học hiện đại, mà có thể phần nào liên can đến những dị 
biệt phức tạp về lịch sử xã hội, và văn hoá ảnh hưởng đến sự phát triển 
của cả hai truyền thống truy cứu. Đối với khoa học hiện đại, ít nhất là 
từ quan điêm triết học, đường như làn ranh phân chia cực hạn là giữa 
vật chất bất động và nguồn sơ khai của các thê sống, trong khi đối với 
Phật giáo thì phân chia cực hạn này lại là giữa vật vô tri giác và sự xuất 
hiện của chúng sinh hữu tình. 


Ta ngay cả có thể hỏi đến lý do có sự khác nhau của hai truyền thống 
này. Một lí do có thê khiến cho khoa học hiện đại ghi nhận sự phân 
chia cực hạn giữa vật chất bất động và các thể sống có liên quan đến 
phương pháp luận cơ bản của khoa học. Tức là, tôi muốn nói đến chủ 
trương quy giảm đóng vai trò như là một tiếp cận có tính phương pháp 
học hơn là quan điểm siêu hình học. Sự tiếp cận cơ bản trong khoa 
học này là đề giải thích các hiện tượng theo khuôn khổ các thành tố cấu 
trúc đơn giản hơn của chúng. Làm thế nào một sự kiện như sự sống lại 
nảy sinh từ giới không có sự sống? Tại một kỳ hội nghị Life and Mind 
ở Dharamsala, nhà sinh học LuIgi Luisif, làm việc tại Zurich, đã nói 
với tôi về nghiên cứu của nhóm ông trong khả năng tạo thành sự sống 
trong phòng thí nghiệm. Trường hợp nêu lý thuyết khoa học hiện thời 
về nguồn gốc của sự sống từ dạng cấu hình phức tạp của vật chất vô 


! Luigi Luisi là GS sinh học đại học ETH-Z/ (Eidgenössische Technische 
Hochschule Zirich -- nghĩa là Học viện liên bang Thụy Sĩ vê công nghệ Zủrich) từ năm 
1982 và chủ nhiệm khoa hóa tại đó. Lãnh vực nghiên cứu chính của ông là hóa đại 
phân tử (macromolecular chemistry) và sinh học. Ông nghiên cứu chủ yếu đến các đề 
tài vê quan hệ giữa các đại phân tử và sinh học. "Professor Pier Luigi Luisi”. Lifeboat 
Foundation Safeguarding Humanity. Truy cập 15/01/2010 
<http://lifeboat.com/ex/bios.pier.luigi.luisi>. 


135 


sinh là đúng, thì không có gì ngăn cản ta tạo ra sự sống trong một 
phòng thí nghiệm một khi tât cả các điêu kiện được thỏa mãn. : 


Phật giáo miêu tả sự phân định cực hạn khác hơn — nghĩa là giữa hữu 
tình và vô tình — bởi vì Phật giáo chủ yêu lưu tâm đến việc làm dịu sự 
đau khổ và tìm kiếm hạnh phúc. Trong Phật giáo, sự tiễn hóa của vũ 
trụ và sự xuất hiện của chúng sinh trong nó -— thật ra, mọi thứ trong tầm 
ảnh hưởng của các khoa học về sự sống và vật lý là hệ quả thuộc về nội 
hàm của chân lý đầu tiên trong Tứ Diệu Đề, mà đức Phật truyền giảng 
trong lần thuyết pháp đầu tiên. Tứ Diệu Đề, phát biểu rằng trong. thế 
giới vô thường thì có sự khổ, khổ có một nguồn gốc, sự diệt của khổ có 
thể xảy ra, và có đạo pháp để đi đến diệt khổ. Theo tôi thấy, thì khoa 
học thuộc về nội hàm của chân lý đầu tiên trong đó nó nghiên cứu các 
cơ sở vật chất của sự khổ, nó bao gồm cả toàn bộ hình ảnh của môi 
trường vật lý — tức là "bể chứa" [thai tạng giới] — kế cả các chúng sinh 
hữu tình — tức là "vật được chứa” [chúng sinh giới]. Trong thế giới tỉnh 
thần — thế giới của tâm lý, ý thức, phiền não, và nghiệp — thì ta thấy [đề 
cập] trong chân lý thứ nhì, về nguôn gốc của Sự khổ. Chân lý thứ ba và 
thứ tư Diệt Khổ và Đạo, một cách hệ quả, nằm ngoài nội hàm của sự 
phân tích khoa học trong đó các chân lý này liên quan chủ yếu đến điều 
mà chúng ta gọi là triết học và tôn giáo. 


Sự khác biệt nền tảng giữa khoa học và Phật học - tùy thuộc làn ranh vẽ 
ra giữa hữu tình và vô tình hay giữa các thê sống và vật chất bất động — 
có những phân hoá quan trọng, trong số đó có sự khác nhau về cách 
thức mà hai truyền thống truy cứu này đối xử với ý thức. Với sinh học 
thì ý thức là một đề mục thứ cấp, bởi vì nó là một đặc tính của một bộ 
phận của các thể sống hơn là toàn bộ sự sống. Trong Phật giáo, thì 





! Một kết quả nghiên cứu ngoạn mục đã được công bố bởi Craig Venter 
Institute cầm đầu bởi nhà sinh học Craig Vneter trong tháng 5 năm 2010 vừa 
qua. Nhóm này đã thành công trong việc tổng hợp bộ gen di truyền của vi 
khuẩn Mycoplasma mycoides. "Scientists create `artificial life' - synthetic DNA 
that can self-replicate”. Io9. <http://io9.com/5543843/scientists-create-artificial-life- 
+-synthetic-dna-that-can-self+replicate.> Truy cập 20 tháng 06 2010 

136 


định nghĩa của "sống" là các chúng sinh hữu tình, ý thức là đặc tính 
nguyên thủy của "sự sông”. 


Một giả thiết mặc định mà đôi khi tôi tìm thấy trong tư tưởng Tây 
Phương là trong câu chuyện về sự tiên hoá, thì loài người được hưởng 
một trạng thái tồn tại vô song. Tính vô song này thường được hiểu 
trong khuôn khổ của một loại "linh hồn" hay "ý thức tự ngã” , vốn được 
cho là chỉ có con người chiếm hữu. Nhiều người dường như thừa nhận 
ngầm ba giai đoạn trong sự phát. triển của sự sông: vật chất vô sinh, 
các sinh thể, và nhân loại. Tiềm â ân sau quan điểm này có thê là một ý 
kiến cho rằng loài người thuộc về một lớp khác tách biệt với loài thú và 
cỏ cây. Nói một cách nghiêm túc, điều này không phải là một nhận 
thức khoa học. 


Ngược lại, nếu người ta kiểm tra lại lịch sử của tư tưởng triết học Phật 
giáo, thì có một nhận thức rằng loài thú thì gần gũi với con người 
(trong ý hướng cả hai đều là chúng sinh hữu tình) hơn là cây cỏ. Nhận 
thức này dựa trên ý tưởng răng, trong góc độ lưu tâm về khả năng tri 
giác thì không có sự khác biệt giữa người và thú. Chỉ như con người 
chúng ta mong muốn để thoát khỏi đau khổ và tìm đến hạnh phúc, thì 
loài thú cũng như thế. Tương tự, chỉ như con người chúng ta có khả 
năng đề trải nghiệm đau đớn và sung sướng thì loài thú cũng thế. Nói 
theo cách triết lý, từ quan điểm Phật giáo, nhân loại và thú vật sở hữu 
điều mà trong tiếng Tạng gọi là shepa, mà có thể được dịch nôm na là 
"ý thức" dẫu có sự khác nhau về mức độ phức tạp. Phật giáo không 
công nhận sự hiện diện của những gì tựa như là "linh hồn" chỉ có cho 
con người. Từ hướng nhìn vê ý thức, sự khác nhau giữa loài người và 
loài thú là một vấn đề về mức độ chứ không phải vẫn đề của kiểu loại. 


Trong các kinh điển Phật giáo sơ khai có một ân ý về câu chuyện về sự 
tiến hóa của loài người, được thuật lại trong nhiều chỉ tiết từ các văn 
chương VI Diệu Pháp sau này. Câu chuyện được trải ra theo cung cách 
sau. Vũ trụ Phật giáo bao gôm ba giới [tam giới] của sự tồn tại — dục 
ĐIỚI, sắc giới, và VÔ Sắc giới — g1ới sau cùng ở trong các trạng thái vi tế 


137 


tiễn hoá hơn về sự tồn tại. Dục giới đặc trưng bởi kinh nghiệm về 
những tham muốn và đau đớn xúc cảm; đây là giới mà người và thú 
sinh sống. Ngược lại, sắc giới thì không có những kinh nghiệm rõ ràng 
của đau khổ và tràn ngập bởi kinh nghiệm của hỉ lạc một cách cơ bản. 
Chúng sinh trong giới này sở hữu các thân thể hợp thành từ ánh sáng 
[sắc thân]. Cuối cùng, vô sắc giới hoàn toàn siêu việt trên tất cả các 
cảm xúc lý tính. Sự tồn tại trong giới này thì được tràn ngập bởi trạng 
thái lâu dài của tĩnh lặng hoàn hảo, và các chúng sinh trong giới này 
không còn hiện thân vật chất. Họ chỉ tồn tại trong mức tính thần ph 
vật chất. Các chúng sinh trong những trạng thái cao của dục giới và 
chúng sinh trong cả sắc giới lẫn vô sắc giới được mô tả như là các 
chúng sinh chư thiên. Cũng nên lưu ý răng các giới này cũng nằm 
trong chân lý thứ nhất [của Tứ Diệu Đế]. Các trạng thái thiên đường 
này mà chúng ta mong đạt tới lại không vĩnh hằng — những người của 
các giới đó có đau khổ về vô thường riêng của họ. 


Tiến hoá của sự sống nhân loại trên trái đất được hiểu trong khuôn khổ 
sự "suy giảm” nào đó từ chư thiên, tức là những người đã cạn kiệt 
nghiệp tích cực của mình, nghiệp này vốn là nhân và duyên để lưu giữ 
họ trong các giới cao này. Không có tội lỗi nguồn để bị giáng trần; chỉ 
đơn giản do bản chất vô thường của sự tồn tại, các nhân và quả đã gây 
ra cho một chúng sinh thay đổi trạng thái, "chết đi". Khi những chúng 
sinh này trải nghiệm sự giáng hạ của mình, và được sinh ra trên trái đất, 
vẫn còn sở hữu nhiều dấu vết của những thanh cao. Những người 
thuộc giai kỳ đầu tiên này được cho là có nhiều phẩm chất tựa như các 
thánh thần. Sự có mặt của họ được kể là "tự nhiên sinh", họ có hình 
tướng thu hút, thân thể họ phát hào quang, họ có một số năng lực siêu 
hình nào đó như là bay, và họ sinh tồn bằng sự nuôi dưỡng từ thiền 
định. Họ cũng được cho là không có nhiều chức năng phục vụ như là 
cơ sở của sự phân biệt nhân dạng như là giới tính, chủng tộc, và địa vỊ. 


Qua thời gian, con người bắt đầu mất dần những phẩm chất này. Khi 
dinh dưỡng từ thực phâm vật chât, thân thê họ tiêu thụ nhiêu vật thực 
hơn và do đó phát sinh sự phân hoá lớn về các hình tướng vật lý. Sự 


138 


phân hoá này đến lượt khởi tạo các cảm xúc về sự phân biệt, đặc biệt 
là thù ghét với những ai có hiện tướng khác mình và gắn bó với những 
ai tương tự mình; kết quả là sự nảy sinh của hàng loạt các xúc cảm tiêu 
cực thô. Hơn nữa, sự phụ thuộc vào thực phẩm vật chất dẫn đến nhu 
cầu thải bỏ chất cặn bã từ thân thể, và — tôi không biết chắc bằng cách 
nào việc lập luận tiến hành ở đây — điều cân thiết này dẫn đến sự nảy 
sinh về các cơ quan sinh dục đực và cái trên thân thể người. Câu 
chuyện tiếp tục với một giải thích chỉ tiết về các di truyền của toàn bộ 
một dãy các hành vi nhân tính tiêu cực, như là sát sinh, trộm cắp, và tà 
dâm. 


Trọng tâm của giải thích về tiến hóa con người là lý thuyết Vi Diệu 
Pháp về bốn dạng sinh sản. Trong cách nhìn này, chúng sinh hữu tình 
có thể sinh ra ở đạng (1) thai sinh [sinh từ bào thai] như là con người; 
(2) noãn sinh [sinh từ trứng] như là các loại chim và nhiều loài lưỡng 
thê; (3) thấp sinh [sinh từ nơi âm thấp] như là nhiều loại côn trùng; (4) 
hoá sinh [tự nhiên sinh] như là chư thiên trong sắc ĐIỚI Và VÔ SắC gIỚI. 
Về vấn đề phân hoá của sự sống, Nguyệt Xứng biểu lộ một quan điểm 
chung trong Phật giáo khi ngài viết: "Từ tâm thức mà thế giới hữu tình 
khởi lên, cũng thế, từ tâm thức mà những cách sống đa dạng hình 
thành". 


Trong các kinh điển sơ khai được cho là do đức Phật truyền lại, ta tìm 
thấy các tuyên thuyết tương tự về cách thức mà, một cách rốt ráo, tâm 
là tạo thể của toàn bộ vũ trụ. Đã có những trường phái Phật giáo dùng 
các tuyên thuyết đó theo nghĩa đen và tiếp nhận một dạng trọng căn của 
chủ trương duy tâm mà bởi đó thực tại về thế giới vật chất bên ngoài bị 
bác bỏ'. Nhưng nói chung, hầu hết các nhà tư tưởng Phật giáo có xu 
hướng diễn dịch các tuyên thuyết như thế trong ý nghĩa mà ta phải thấu 
hiểu nguồn gốc của thế giới, ít nhất là thế giới các loài hữu tình, thông 
qua vận hành của nghiệp. 





! Đức Dalai Lama ám chỉ các tông phái Duy thức. 
139 


Thuyết nghiệp là một tín hiệu quan trọng trong tư tưởng Phật giáo 
nhưng dễ bị trình bày sai. Theo nghĩa đen, karma nghĩa là "hành vi" và 
chính là các hành động chủ tâm của các chúng sinh. Những hành vi như 
thế có thể là từ thân, khẩu [miệng], hay ý — ngay cả các ý tưởng hay 
cảm xúc — tất cả đều có tác động lên tinh thần của một cá nhân, bất kế 
là [hành vi đó] ngắn như thế nào. Sự chủ tâm có hậu quả là các hành 
động, mà [các hành động đó] dẫn tới các hậu quả tạo duyên cho tâm 
thức hướng tới các bản năng và xu hướng chắc chắn, tất cả điều này lại 
làm sinh khởi các chủ tâm và hành vi xa hơn. Toàn bộ quá trình được 
thấy như là động năng tự tiếp diễn không có kết thúc. Chuỗi các phản 
ứng của các nguyên nhân và quả đan nhau vận hành không chỉ lên cá 
nhân mà cũng lên các nhóm và các quần thể xã hội, không chỉ trong 
một đời mà xuyên suốt nhiều kiếp sống. 


Khi dùng thuật ngữ nghiệp, ta có thể chỉ đến các hành vi đặc biệt và cá 
nhân cũng như chỉ đến toàn bộ nguyên lý về nhân quả như thế. Trong 
Phật giáo, nhân quả nghiệp này được xem như là một quá trình tự nhiên 
nên tảng và không được xem như là một loại cơ chế thánh thần nào đó 
hay như là một vận hành của số phận được an bày trước. Riêng từ 
nghiệp của các chúng sinh riêng lẻ, mặc cho đó là biệt nghiệp hay cộng 
nghiệp `, thì sẽ hoàn toàn sai lầm nếu cho rằng nghiệp giống như một 
thực thể đơn nhất siêu việt nào đó hành động như là một thượng đề 
trong một hệ thống hữu thần hay như là một định luật xác quyết mà bởi 
đó sự sống của con người là phần số. Từ cái nhìn khoa học, lý thuyết 
nghiệp có thê là một giả định siêu hình — nhưng điều đó [so ra] không 
lớn hơn giả định rằng tất cả sự sông đều là từ vật chất và có nguồn gốc 
đơn thuần từ sự tỉnh cờ”. 


! Biệt nghiệp tức là nghiệp chỉ có riêng với một cá nhân; còn cộng nghiệp tức là 
nghiệp có khả năng tương ưng với nhiều người. 


? Thực sự, ban đầu Darwin có đưa thêm một giả thuyết cũng dẫn dắt cho sự tiến hóa 
và đặc biệt chỉ có trong giới hữu tình đó là c2øn /ọc tính đục. Theo tác giả Matt Ridley 
đăng trên báo National Geographic số tháng 2 năm 2009, dựa trên các kết quả quan 
sát ông [Darwin] đã cho rằng những sinh thể giống này sẽ lựa chọn đối tượng nào 

140 


Nghiệp có thể được xem như là cơ chế khả dĩ mà qua đó nó đóng vai 
trò nguyên nhân trong tiễn hoá của loài hữu tình, tôi thấy một số giải 
thích có trong các truyền thống Kim Cương thừa là hữu ích, [các giải 
thích này] thường được tham khảo bởi các tác giả hiện đại như là Phật 
giáo bí truyền. Theo Mật điển Bí Mật Tập Hội”, một truyền thống cơ 
bản trong Kim Cương thừa, thì ở mức cơ bản nhất, không có sự phân 
chia tuyệt đối nào có thể thực hiện được giữa tâm thức và vật chất. Vật 
chất trong dạng vi tế nhất của nó là prana, [tức là] một năng lực” cơ 


"bắt mắt" nhất để giao phối và sinh sản. Giả thuyết này thời gian đầu không được các 
nhà chuyên môn theo chủ thuyết Darwin ủng hộ nhưng gần đây sau khi có các nghiên 
cứu quan sát thì ý kiến đó lại được đa số các nhà sinh học hiện đại chấp nhận. Tờ báo 
đưa ra nhiều viện dẫn cụ thể và các giải thích khác nhau cho việc này. Như vậy, nếu 
quá trình lựa chọn như trên là đúng thì rõ ràng đây là một bằng chứng cho thấy vai 
trò của ý thức trong quá trình chọn lọc. Nên, "sự tình cờ" do đột biến không phải là 
nguyên nhân duy nhất cho việc tiến hoá của loài hữu tình. Qua đây, các nhà khoa học 
hiện đại đã gián tiếp công nhận các quá trình tâm lý [hay ý thức] có tác động vào sự 
tiến hoá của giới hữu tình. "Modern Darwins". National Geographics. Số tháng 2. 
Phân 2. Trang 65-70. Ridley, Matt. 2009. 


! Bí Mật Tập Hội (skt: Guhyasamäja hay Tathägataguhyaka, tib.:gSang ba fdus pa7 
rgyua) có nghĩa là luận thuyết tổng thể của các bí mật hay là bí mật của các Như Lai 
là Mật điển (bí truyền) cổ nhất và là thực hành quan trọng cho nhiều trường phái 
TâyTạng. Nó là một trong 18 Mật điển chính của phái Nyingma, là trọng tâm thực 
hành ban đầu của phái Sakya và có ảnh hưởng đặc biệt lên phái Gelug. 


2 prãna (WT0T) theo gốc tiếng Phạn với nghĩa thông thường được hiểu là "thở", đó là 
một trong năm cơ quan cơ quan sinh tồn thở (prana), nói (vac), thấy (caksus), nghe 
(shrotra) và ý tưởng (manas) theo các tư tưởng Vệ-đà. "Prana”. Wikipedia. Truy cập 
2009. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Prana>. 

Tuy nhiên, Trong Mật Tông nó có các nghĩa đặc trưng tùy theo cấp độ của giáo lý. 
Guhyasam8äja của Du-già tối thượng thì Prana được giải thích như là khí lực (wind) và 
ayama (sa. äyãma) như là việc kéo dài [của khí lực], trong đó, nó được định nghĩa là 
một khí lực kéo dài sự sống. Trong Kalachakra (cùng thuộc lớp Du-già Tối thượng) thì 
prana được giải thích như là khí lực và ayama là việc ngưng vận động của các nguồn 
khí lực ở các kinh [mạch] bên trái và bên phải cũng như là việc tạo nguyên nhân cho 
chúng nhập vào kinh mạch trung ương. Trong Mật Điển Hành Động (Action Tantra) 
prana được giải thích như là khí lực và ayama như là các niệm ý, và được kết lại như 
là việc ngưng truyền ra ngoài của khí lực và niệm ý và việc liên kết chúng vào bên 


141 


bản của sự sống, thì không thê tách rời với ý thức. Đây là hai phương 
diện khác nhau của cùng một thực thê bất khả phân. Prana là phương 
diện lưu chuyên, năng động, và nối kết, trong khi ý thức là phương điện 
tri giác và khả năng của tư duy quán chiếu. Nên theo Bí Mật Tập Hội 
mật điển, khi hệ thống vũ trụ hình thành, thì chúng ta chứng kiến vận 
hành của thực tại ý thức và năng lực này. 


Vì tính bất khả phân của ý thức và năng lực này nên có mối tương quan 
sâu đậm giữa các thành tô bên trong thân thê ta và các thành tố tự nhiên 
trong thế giới ngoại vi. Mối liên hệ vi tế này có thê được nhận thức rõ 
bởi những ai đã đạt tới một mức giác ngộ tỉnh thần nào đó hay bởi 
những ai có mức nhận thức có tính bản năng cao hơn. Chắng hạn, nhà 
tư tưởng Tây Tạng thuộc thế kỉ thứ 15 là Taktsang LotsawaÊ dẫn ra một 
thí nghiệm lên chính ông ta và nhận thấy một mối tương hợp hoàn toàn 
giữa trải nghiệm cá nhân của ông ta về những thay đổi xảy ra một cách 
tự nhiên trong nhịp thở của một người với những điều được mô tả trong 
Mật điển Thời Luân trong thời gian xảy ra một đữ kiện trên trời như là 
nhật thực hay nguyệt thực. Thật sự, theo triết lý Phật giáo Kim Cương 
thừa, thì có một nhận thức rằng thân thê của chúng ta tiêu biểu cho các 





trong. "From the Yoga of Tibet -- the Great Exposition of Secret Mantra". Chú giải 105. 
Trang 261. Tsongkhapa. Allen & Unwin. 1981. ISBN 8120803744. 


! Chữ nguyên bản là "energy" cũng có thể dịch là năng lượng. Tuy nhiên, ở đây có thể 
khái niệm này không hoàn toàn trùng hợp với khái niệm năng lượng mà chúng ta 
thường hiểu trong khoa vật lý nên để phân biệt khái niệm này trong Phật học, chúng 
tôi tạm dịch là "năng lực". 


? Taktsang Lotsawa Sherab Rinchen (1945-??) là một đại sư lớn của Phái Sakya 
(Tát-ca) người đã soạn thảo nhiều giáo pháp quan trọng bao gồm các nhận định về 
nhiều hệ thống tôn chỉ triết học khác nhau. Tên của ngài khi còn nhỏ là Könchok 
Kyap, sau khi nhận lễ xuất gia thì ngài mới được đặt tên Sherab Rinchen. Ngài được 
truyền thụ tất cả các giáo pháp Sakya bởi nhiều đại sư bao gôm cả giáo pháp Lamrim 
(giáo pháp để đạt giác ngộ theo trình tự), giáo pháp Thời Luân và nhiều giáo pháp 
khác. Ngoài việc tu tập ngài còn là một dịch giả. 

*Taktsang Lotsawa Sherab Rinchen”. Rigpa Shedra. Truy cập 15/01/2010 
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Taktsang_Lotsawa_ Sherab_Rinchen> 


142 


hình ảnh vũ trụ vi mô của thế giới vũ trụ vỹ mô to lớn hơn!. Từ tầm 
nhìn này, mật điển Thời Luân đặt nhiều tâm huyết để nghiên cứu các 
thiên thể và chuyên động của chúng; thật ra, có một hệ thống tinh vi về 
thiên văn học trong các kinh điền này. 


Vì không tìm thấy vũ trụ quan Vi Diệu Pháp có sức thuyết phục, tôi 
chưa bao giờ tin vào sự giải thích của Vi Diệu Pháp về quá trình tiến 
hoá nhân loại như là "sự thoái hoá" tiệm biến. Một trong những chuyện 
thần thoại của Tây Tạng về sự sáng thế đã kể cách thức mà người Tạng 
đã tiễn hóa từ việc giao hợp của một con khỉ và một nữ yêu tỉnh hung 
dữ, và đương nhiên tôi cũng không bị thuyết phục bởi nó. 


Nhìn chung, tôi nghĩ thuyết tiến hóa Darwin, cộng thêm vào với các 
thấu suốt của đi truyền học hiện đại thì ít nhất cho chúng ta được một 
giải thích chặt chẽ mạch lạc về tiên hoá của sự sống con người trên trái 
đất. Đồng thời, tôi tin rằng nghiệp có thể đóng vai trò trung tâm cho sự 
hiểu biết về nguồn gốc của điều mà Phật giáo gọi là "hữu tình", thông 
qua chất liệu của năng lực và ý thức. 


Bất chấp thành công: về bản tường thuật của Darwin, tôi vẫn không tin 
rằng tất cả các yếu tố của câu chuyện được đặt đúng chỗ. Đề mở đầu, 
mặc dù thuyết Darwin có đưa ra một giải thích mạch lạc về sự phát 
triển của sự sống trên hành tinh và nhiều nguyên lý bên dưới sự phát 
triển này, như là chọn lọc tự nhiên, nhưng tôi vận không bị thuyết phục 
rằng điều đó trả lời cho câu hỏi nên tảng về nguồn gốc sự sống. Tôi thu 
thập được rằng, ngay chính tự thân Darwin đã không nhìn thấy điều 
này như là một vần đề. Xa hơn nữa, có xảy ra một sự lòng vòng trong 
quan niệm về "sinh tồn của [sinh vật] thích ứng nhất". Lý thuyết chọn 
lọc tự nhiên bảo lưu rằng: từ các biến dị ngẫu nhiên xảy ra trong gen 





! Ta có thêm thể xem xét điều này với nguyên lý "vị nhân" đã nhắc đến trong chú 
thích trước. Nguyên lý này khiến có thể so sánh với chiều hướng nhìn nhận sự việc 
của Thời Luân. Nguyên lý Vị nhân cho rằng các thông số của vũ trụ phải phù hợp để 
cho phép vũ trụ và sự sống được sinh ra bởi nó tôn tại. ("Design and the Anthropic 
Principle". Reason to Beleive. 2008. Ross, Huge. Cập nhật 12/02./09. 
<http://www.reasons.org/resources/apologetics/design.shtml>). 


143 


của các loài sẵn có, những loài nào đề xuất được cơ hội lớn nhất cho sự 
sinh tồn thì đường như thành công nhiều nhất. Dù sao, cách duy nhất 
để có thể kiểm nghiệm lại giả thuyết này là quan sát các tính năng của 
các loài biến dị đã đang sinh tồn. Như vậy trong một ý nghĩa, ta đơn 
giản nói rằng: "Vì những biến đị di truyền này đã đang sinh tồn, nên 
chúng là những sinh vật có cơ hội lớn nhất cho sự sinh tồn". 


Từ cách nhìn của Phật giáo, ý kiến cho rằng các biến đị này đơn thuần 
là các dữ kiện ngẫu nhiên thì không đủ thoả mãn cho một lý thuyết 
nhằm giải thích nguôn gốc của sự sống. Karl Popper có lần tán thành 
với điều đó, đối với ý tưởng của ông ta thì, thuyết tiến hoá Darwin 
không hề và cũng không thê giải thích nguồn gốc của sự sống trên trái 
đất. Theo ông, thì thuyết tiến hóa không là một học thuyết khoa học 
kiểm nghiệm được mà đúng hơn là một thuyết siêu hình ích lợi nhiều 
cho việc dẫn dắt nghiên cứu khoa học xa hơn. Hơn nữa, thuyết Darwin 
trong khi công nhận sự khác biệt thiết yêu giữa vật chất vô sinh và các 
thể sống, thì lại thất bại tiếp nhận những khác biệt về phẩm chất tương 
xứng giữa các sinh thể như là cây cỏ một phía và các loài vật hữu tình 
phía bên kia. 


Một vấn đề về thực chứng trong sự tập trung của chủ trương Darwin 
vào tính đấu tranh sinh tồn của các cá thể được định nghĩa trong khuôn 
khổ tranh đấu cho sự thắng lợi về mặt tái truyền giống của cá thê là làm 
thế nào giải thích tính vị tha, dù là trong ý nghĩa của ứng xử hợp quần 
chăng hạn như việc chia sẻ chung thực phẩm hoặc giải pháp cho xung 
đột giữa các thú vật như là loài vượn hay là trong các hành vi tự hy 
sinh. Có nhiều thí dụ không chỉ xảy ra trong nhân loại mà cả trong các 
loài khác về chuyện các cá thê tự đặt mình vào vòng nguy hiểm đề cứu 
cho các sinh thể khác. Chăng hạn, một con ong mật sẽ chích để bảo vệ 
tổ của nó khỏi những kẻ tấn công, ngay cả hành vi chích làm nó bỏ 
mạng; hay một loại chim họa mi Ả-rập chịu rủi ro cho sự an toàn của 
chính nó để cảnh báo phần còn lại của đàn về một sự tấn công. 


144 


Lý thuyết hậu Darwin đã tìm cách giải thích những hiện tượng như thế 
băng luận cứ cho rằng có những tình huống mà trong đó các ứng xử vị 
tha, bao gồm sự tự hy sinh, sẽ nâng cao các cơ hội cá nhân của việc 
chuyền các gen di truyền của chúng vào cho các thế hệ tương lai. Dù 
thế, tôi không nghĩ luận điểm này áp dụng được cho các thực trạng, mà 
tôi được kê là ở đó sự vị tha được tiến hành xuyên chéo giữa các loài. 
Thí dụ, người ta có thể cho rằng những con chim chủ nuôi nắng và 
chăm bón các chim cuckoo non bị bỏ trong tổ của chúng, mặc dù một 
số đã giải thích chuyện này một cách riêng rẽ trong khuôn khổ lợi ích 
của tính ích kỉ nhận được bởi các chim cockoo. Hơn nữa, cho rằng 
loại vị tha này không phải luôn luôn xuất hiện dạng tự nguyện — một số 
sinh thể đường như được lập trình để hành động theo một cách thức tự 
hy sinh — cơ bản là sinh học hiện đại sẽ nhìn sự vị tha như là một bản 
năng và được sai khiến bởi các gen di truyền. Tất cả vấn đề trở nên 
phức tạp hơn nếu tính đến câu hỏi vê xúc cảm của con người, đặc biệt 
trong nhiều trường hợp cụ thê về sự vị tha trong xã hội con người. 


Một số nhà Darwin học giáo điều hơn đã cho rằng chọn lọc tự nhiên và 
sinh tồn của [cá thể] thích nghi nhất phải được hiểu ở cấp độ của di 
truyền cá thể. Ở đây, ta thấy một sự quy giảm của lòng tin siêu hình 
mạnh mẽ vào nguyên lý tự kỉ để hàm ý răng bằng cách nào đó các gen 
di truyền cá thể ứng xử trong một cách ích kỉ. Tôi không biết là có bao 
nhiêu khoa học gia ngày nay còn giữ các quan điểm trọng căn như thế. 

Với lập trường đó, thì mô hình sinh học hiện đại không cho phép khả 
năng có một hành động vị tha thật sự. 


Tại một hội nghị Mind and Life ở Dharamsala, nhà sử học về khoa học 
từ Harvard, Anne Harrington", đã thực hiện một biểu diễn đáng nhớ về 
cách thức và một mở rộng nào đó về lý do tại sao nghiên cứu khoa học 
về ứng xử của con người cho đến nay vẫn thất bại để phát triển một 


! Anne Harrington là nữ giáo sư, trưởng khoa của khoa lịch sử của khoa học tại đại 
học Harvard từ 1985. "Anne Harrington”. Harvard University (WEB). Truy cập 
15/01/2010. 

<http://www.fas.harvard.edu/=hsdept/bios/harrington.html>. 


145 


hiểu biết có hệ thống bất kỳ nào về xúc cảm mạnh mẽ của lòng từ bi. Ít 
nhất trong tâm lý học hiện đại, thì tính ra đã có một nỗ lực rất lớn 
nghiên cứu về các xúc cảm tiêu cực như là gây hắn, sân hận, và sợ hãi, 
SO VỚI Sự kiểm nghiệm một cách tương đối ít đã được tiễn hành lên các 
xúc cảm tích cực hơn như là từ bị và vị tha. Sự chú trọng này có thê đã 
nảy sinh vì động cơ căn bản trong tâm lý học hiện đại đã là các loại 
bệnh lý học người nhắm vào các mục tiêu điều trị. Dù sao, tôi cảm 
thấy không thể chấp nhận việc loại trừ tính vị tha ra trên nền tảng các 
hành vi vô ngã [vì lẽ nó] không thích hợp với hiểu biết sinh học hiện 
đại hay một cách đơn giản chỉ tái xác định [tính vị tha] lại như là các 
biểu hiện về quyền lợi tự ngã của các giống loài. Thái độ này thì đi 
ngược lại với chính tinh thần truy cứu khoa học. Nói khác đi điều đó 
giống như là thử cố chỉnh hình chân của một người cho vừa với đôi 
giày. 


Tôi cảm thấy sự bất lực hay có tình lảng tránh hoàn toàn việc xúc tiến 
vẫn đề về tính vị tha có lẽ là mặt hạn chế quan trọng nhất của thuyết 
tiến hóa Darwin, ít nhất là từ phiên bản phố biến của thuyết đó. Thế 
giới tự nhiên có ý nghĩa như là nguồn của thuyết tiễn hóa, chỉ như khi 
ta quan sát sự cạnh tranh giữa các loài cũng như là nội bên trong một 
chủng loài vì sự sinh tồn. Ta quan sát thấy các mức độ sâu sắc của tính 
hợp quần (trong một cách không nhất thiết cần đến việc ý thức về thuật 
ngữ). Tương tự, như khi ta quan sát thấy các hành vi gây hấn trong 
loài thú vật và loài người, thì ta cũng quan sát thấy các hành vi vị tha và 
từ bi. Tại sao sinh học hiện đại chỉ chấp nhận tính cạnh tranh làm 
nguyên lý vận hành nên tảng [cho sự tiến hóa] và chỉ có tính gây hấn là 
tính năng nền tảng cho các thê sống? Tại sao nó bác bỏ tính hợp quần 
như là một nguyên lý vận hành, và cũng như là tại sao nó không xem vị 
tha và từ bi như là các tính năng cho sự phát triển của các thê sông? 


Tôi cho rằng nội hàm của toàn bộ khái niệm về bản chất và sự tồn tại 
của con người trong khoa học phụ thuộc vào khái niệm của ngành khoa 
học mà ta đang theo đuổi là như thế nào. Với tôi điều này không phải 
là vấn đề khoa học mà đúng hơn là một vấn đề thuộc về lòng tin triết 


146 


lý. Một nhà duy vật trọng căn có thể mong muốn hỗ trợ luận điểm cho 
răng thuyết tiễn hóa giải thích tất cả các phương diện của sự sống con 
người, kể cả kinh nghiệm về đạo đức và tôn giáo, trong khi những 
người khác có thê nhận thức khoa học như là việc mở rộng thêm nội 
dung đang bị giới hạn trong hiểu biết về bản chất sự tồn tại của con 
người. Khoa học có thể không bao giờ kể nỗi cho ta một câu chuyện 
đầy đủ về Sự tồn tại của con người, hay ngay cả vấn đề trả lời cho câu 
hỏi về nguồn gốc của sự sống. Điều này không có nghĩa là phủ nhận 
rằng khoa học đang và sẽ có nhiều điều để nói về nguôn gôc của sự 
phân hóa phong phú của các dạng sống. Dù sao, tôi tin rằng như là một 
quân thể xã hội, chúng ta phải tiếp nhận một mức độ nhân văn hướng 
về các giới hạn của tri thức khoa học về chính chúng ta và về thế giới 
mà ta đang sống. 


Lịch sử của thế kỉ 20 — với lòng tin phổ biến vào chủ thuyết Darvi, và 
nhiều hậu quả khủng khiếp của việc cố gắng áp dụng thuyết ưu sinh là 
một hệ quả của nó [tức là của thuyết Darwin] — nếu có được bài học 8Ì 
cho chúng ta, thì đó là con người chúng ta có xu hướng hiểm nguy để 
chuyên quan điểm mà chúng ta cấu trúc về chính mình thành những 
tiên tri tự hoàn thành. Ý tưởng về "sự sinh tồn của [kẻ] thích nghĩ nhất" 
đã bị lạm dụng để biện minh, và trong một số trường hợp, đề luận cứ 
cho lòng tham quá mức của con người và chủ nghĩa cá nhân và để loại 
bỏ các mẫu hình đạo đức có liên hệ đến những người đồng loại trong 
một tỉnh thần từ ái hơn. Do vậy, bất kế các quan niệm khoa học của 
chúng ta cho rằng khoa học ngày nay chiếm một vị trí quan trọng trong 
xã hội con người, thì điều tối quan trọng cho những ai trong chuyên 
ngành là nhằm thấy được quyền năng và nhận thức được trách nhiệm 


! Chủ thuyết ưu sinh là một lý tưởng đạo đức, chính trị, khoa học và phong trào đạt 
đỉnh cao trong nửa đầu thế kỉ 20 và đã bị bài bác rộng rãi sau thế chiến thứ 2. Phong 
trào này đề cao các quan điểm giả khoa học về tính thuần chủng và chủng tộc tối cao. 
Trong đó, có chủ trương sử dụng "chọn lọc nhân tạo" thay vì "chọn lọc tự nhiên”, tức 
là con người có thể chủ động chọn lọc chính mình dễ kéo nhanh sự tiến hóa và người 
ủng hộ ý tưởng này mạnh mẽ nhất chính là Adolf Hitler (1889-1945), nhân vật chủ 
chốt gây ra thế chiến thứ 2. "Eugenics". Wikipedia Cập nhật 17/02/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics>. 

147 


của mình. Khoa học phải hành động để hiệu chỉnh những quan niệm 
sai lầm và những lạm dụng về các ý tưởng phổ biến của chính khoa học 
mà có thể ân chứa hậu quả thảm khốc cho thế giới và cho nhân loại nói 
chung. 


Bất kể giải thích về nguồn gốc của sự sống của các nhà chủ trương 
Darwin có sức thuyết phục đến đâu, thì trong vai trò một Phật tử, tôi 
vẫn tìm thấy thuyết đó còn có một lãnh vực tối quan trọng chưa được 
kiểm nghiệm. Đó là nguồn gốc của sinh thê hữu tình - sự tiến hóa của 
các thực thể ý thức có khả năng trải nghiệm đau đớn và sung sướng. 
Sau rốt, từ cái nhìn Phật giáo, sự truy lùng của con người cho tri thức 
và hiểu biết về sự tồn tại bắt nguôn từ niêm cảm hứng sâu xa để tìm 
kiếm hạnh phúc và vượt qua khổ đau. Chừng nào chưa có được một 
hiểu biết khả tín về bản chất và nguồn gốc của ý thức, thì câu chuyện 
về nguồn gốc của sự sống và vũ trụ sẽ chưa hoàn tắt. 


148 


¬ 


Chương 6: Câu hỏi vê ý thức 


s@ 


Vui mừng khi gặp người yêu thích, đau buồn khi mất một bạn thân, 
tính phong phú của một giấc mơ đậm nét, niềm an lạc khi dạo chơi qua 
mảnh vườn trong những ngày xuân, sự tập trung hoàn toàn trong một 
trạng thái thiền định sâu — những việc này hay việc nọ như thế lập 
thành một thực tế kinh nghiệm của ta về ý thức. Bất kế nội dung ra sao 
từ những kinh nghiệm này, không ai nghĩ ngờ gì về thực tại của chúng 
trong tâm thức đúng đắn của người ây. Một trải ngiệm bất kì của ý 
thức — từ thông thường nhất cho đến cao sâu nhất - đều có một mối 
tương quan chặt chẽ, và cùng lúc như thế, có một cấp độ riêng tư cao, 
nghĩa là nó luôn luôn hiện hữu từ một quan điểm cụ thể. Kinh nghiệm 
của ý thức thì hoàn toàn chủ quan. Điều nghịch lý là, mặc dù với một 
thực tại không thể TgỜ Vực này về chủ quan của chúng ta và trong 
nhiều ngàn năm kiểm nghiệm về triết lý, thì vẫn có khá ít nhất trí về 
việc xác định xem ý thức là gì; Khoa học, với phương pháp ngôi xưng 
hộ thứ bai — tức là quan sát khách quan từ bên ngoài — tạo được một ít 
tiến bộ ấn tượng trong việc hiểu biết về điều này. 


Dù vậy có một công nhận ngày càng lớn rằng việc nghiên cứu về ý thức 
sẽ trở thành một lãnh vực hứng thú nhât của khảo sát khoa học. Đông 
thời cũng có một sự thừa nhận ngày càng nhiêu là khoa hiện đại chưa 





! Ở đây các phương phương pháp quan sát, thí nghiệm, mô tả và lý thuyết 
khoa học đều tách chủ thể (tức là người tiến hành các quan sát thí nghiệm, 
mô tả, và lý thuyết hóa) ra khỏi các đối tượng đang được nghiên cứu tức là 
tách rời khỏi ngôi xưng hô thứ nhất (tôi, chúng tôi, ...). Đồng thời các đối 
tượng nghiên cứu này cũng không trực tiếp tương tác hay liên lạc với chủ thể 
nghiên cứu (mà chỉ qua các trang cụ đo lường chính xác) tức là tách khỏi cả 
ngôi xưng hô thứ hai (anh, các anh, ...). Như vậy các phương pháp nghiên 
cứu khoa học chỉ thuần đứng trong vị thế của ngôi xưng hô thứ ba (nó, 
chúng nó, ...) 

149 


hoàn toàn làm chủ phương pháp tiến bộ để khảo sát các hiện tượng! về 
ý thức. Điều này không có nghĩa rằng chưa hề có các triết thuyết về bộ 
môn này cũng như không có nghĩa rằng chưa hề có các nỗ lực nhằm 
"giải thích" ý thức trong các khái niệm của những mẫu hình có tính vật 
chất. Một quan điểm cực đoan là chủ nghĩa ứng xử”, đã tìm cách định 
nghĩa ý thức trong nội dung của ngôn ngữ về ứng xử bên ngoài; do đó 
quy giảm các hiện tượng tinh thần vào trong hành vi thân thê và lời nói. 
Quan điểm cực đoan khác được biết như là chủ trương nhị nguyên 
CartesianŠ là lý tưởng cho rằng thế giới bao gồm hai phạm trù thật chất 


! Các hiện tượng như sẽ được đức Dalai Lama giảng giải rõ hơn sau này bao 
gồm cả các hiện tượng vật chất, tâm thức và cả các hiện tượng không thuộc 
vật chất lẫn tâm thức mà là các thể cấu hợp trừu tượng. Trong phật giáo, 
một hiện tượng bất kỳ thường được gọi là một pháp và tập hợp tất cả các 
pháp lập thành pháp giới. 


? Chủ nghĩa ứng xử là môn triết học về tâm lý có cơ sở trên đề xuất cho 
rằng tất cả mọi thứ mà các sinh thể làm — bao gồm hành vi, suy nghĩ và cảm 
xúc - có thể và nên được xem là các ứng xử. Trường phái tâm lý này bảo 
lưu rằng các ứng xử như thế có thể được mô tả một cách khoa học mà không 
cần đến các sự kiện sinh lý bên trong hay đến các cấu trúc giả định như là 
tâm thức. Chủ trương ứng xử bao gồm lập trường cho rằng tất cả lý thuyết 
nên có các mối quan hệ quan sát nhưng sẽ không có sự khác nhau triết học 
nào giữa các tiến trình có thể quan sát chung được (như là các hành vi) và 
các tiến trình có thể quan sát được một các riêng tư (như là suy nghĩ và cảm 
xúc). `Behaviorism“”. Wikipedia. Truy cập 19/01/2010. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Behaviorism>. 


3 Trong triết học về tâm thức, chủ trương nhị nguyên là hệ thống quan 
điểm về quan hệ giữa tâm thức và vật chất, với khởi điểm cho rằng các hiện 
tượng tinh thần trên một phương diện nào đó là phi vật chất. Y tưởng tâm- 
thân nhị nguyên bắt nguồn từ rất lâu đời. Phiên bản chủ trương nhị nguyên 
nổi tiếng nhất do René Descartes (1641) đề xuất rằng tâm thức là một vật 
liệu phi vật chất. Ông là người đưa ra sự phân biệt giữa ý thức và não bộ. 
"Dualism”. Wikipedia. Truy cập 19/01/2010 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Dualism> 


150 


và độc lập — đó là vật chất, được đặc tả bởi các phẩm chất như là tính 
giãn nở và ý thức được định nghĩa qua nội hàm của chất liệu phi vật 
chất, như là “tinh thần”. Giữa hai cực đoan này mọi dạng lý thuyết đã 
được đề xuất, từ chủ trương chức năng (vốn cô gắng định nghĩa ý thức 
trong khuôn khổ của các tương quan thân kinh). Hầu hết các lý thuyết 
này tìm hiểu ý thức qua các giá trị của các phương diện của thế giới vật 
chât. 


Nhưng ta nghĩ sao về việc tự quan sát trực tiếp vào ý thức? Các đặc 
trưng của nó là gì và nó vận hành như thế nào? Phải chăng tất cả vật thê 
sống (gồm các loại thực vật cũng như các loài động vật) đều chia sẻ 
chung loại ý thức này? Phải chăng sự sinh tồn của ý thức chỉ có khi ta 
nhận biết sự hiện diện của ý thức, cho nên chẳng. hạn trong giấc ngủ 
không mộng mị thì ý thức có thể được coi như là tiềm tàng hay ngay cả 
bị triệt tiêu? Có phải ý thức được tạo thành từ chuỗi những thời điểm 
của sự dao động tỉnh thần, hay là nó liền tục nhưng thay đối một cách 
liên tiếp? Có phải ý thức là một cấp độ nào đó của vật chất? Phải 
chăng ý thức luôn luôn cần một đối tượng — sự vật mà được nó ý thức 
đến? Quan hệ của nó với tiềm thức là gì - không phải chỉ tính đến các 
sự kiện điện hóa vô thức của não bộ mà cả sự phức hợp hơn và có lẽ 
bao gồm cả những thèm muốn, những ký ức, và những ước tính tiềm 
thức? Với bản chất vốn chủ quan cao độ của trải nghiệm về ý thức thì 
liệu có bao giờ một hiểu biết khoa học với một giá trị — tính bằng sự 
khách quan, ở ngôi xưng hô thứ ba — khả dĩ đạt tới không? 


Câu hỏi về ý thức đã thu hút nhiều chú ý trong lịch sử lâu dài của tư 
tưởng triết học Phật giáo. Với Phật giáo, môi quan tâm cơ bản của nó 
về các vấn đề của đạo đức, của tâm linh, của việc vượt qua khổ đau, và 
của việc qhấu hiểu về ý thức mà được xác định như là đặc tính của giới 
hữu tình” thì có tầm quan trọng to tát. Theo các kinh điển sơ khai, đức 


! Giới hữu tình ở đây được hiểu như là những sinh thể có khả năng nhận thức 
và thụ cảm như các động vật. Các thể sống này do đó, cảm thụ được sự đau 
khổ. Khái niệm này nhằm phân biệt với các sinh thể không có cảm xúc và 
nhận thức như các loài cây cỏ. 

151 


Phật đã thấy được ý thức giữ một vai trò chủ chốt trong việc xác định 
diễn tiến hạnh phúc và đau khổ của con người. Chẳng hạn, một giáo 
pháp nỗi tiếng của đức Phật được biết đến là Kinh Pháp Cú mở đầu với 
lời giảng rằng tâm là nền tảng và bao trùm mọi thứ". 


Trước khi tiếp tục, cần nhận thức tầm quan trọng về các vấn đề nảy 
sinh bởi việc sử dụng ngôn ngữ của chúng ta trong khi mô tả kinh 
nghiệm chủ quan. Mặc dù với sự phổ dụng của trải nghiệm về ý thức, 
các ngôn ngữ mà qua đó ta biểu thị những kinh nghiệm chủ quan lại có 
các gôc rê trong văn hóa, lịch sử, và các nên tảng ngôn ngữ thật sự khác 
nhau xa. Các nên tảng phân hóa này biểu thị các cơ cầu nhận thức khác 
nhau — sự biểu tả khái niệm, các thói quen ngôn ngữ, hoặc di sản tinh 
thần và triết lý. Chẳng hạn, trong các ngôn ngữ Tây-Âu người ta đề 
cập “consclousness”, “the mind”, “metal phenomena”, và 


“awareness”?. Tương tự, trong ngữ cảnh của triết lý Phật giáo về tâm 


h Câu mở đầu của kinh Pháp Cú Phẩm số 1 (Song Yếu) là như sau: 

` ý dẫn đầu các pháp, 

Ý làm chủ, ý tạo; 

Nếu với ý ô nhiễm, 

Nói lên hay hành động, 

Khổ não bước theo sau, 

Như xe, chân vật kéo 

Y dân đầu các pháp, 

Y làm chủ, ý tạo, 

Nếu với ý thanh tịnh, 

Nói lên hay hành động, 

An lạc bước theo sau, 

Như bóng, không rời hình". 

"Kinh Pháp Cú”. Kinh Tiểu Bộ Tập 1. Thích Minh Châu dịch. Phật Lịch 2543 — 
1999. Truy cập 19/01/2010. <http://www.thuvienhoasen.org/kinhtieubo1-02- 
phapcu-01.htm> 


? Trong đoạn này và các phần thuyết giảng về thuật ngữ Phật học về sau, để 
giữ cho chính xác ý tưởng của tác giả, người dịch sẽ giữ nguyên các thuật 
ngữ tiếng Anh và chỉ ghi chú lại nghĩa của các từ vựng đó: 

152 


thức, người ta đề cập /o (0udh/ trong Sankrit), shepa Œñãna), và 7/g2a 
(waya) - tất cả đều có thể được chuyển dịch một cách thô thiển thành sự 
nhận biết hay là “thông tuệ” trong ý nghĩa li nhất của thuật ngữ này. 
Các triết gia Phật giáo cũng nói đến se (c##a` trong Phạn ngũ), tức là 

“mind” trong Anh ngữ; øưmshe (v/fãna trong Phạn ngữ), tức là 





Chữ "consciousness” thường được dịch sang việt ngữ là "thức”, "nhận thức”, 
hay "ý thức”. 

Chữ "the mind” thường được dịch là "tâm”, "tâm thức” hay *tâm hồn” (trong 
dạng xác định). 

Chữ "metal Phenomena” thường được dịch là "các hiện tượng tinh thần” hay 
"các yếu tố tinh thần”. 

Chữ *awareness” thường được dịch là "nhận biết”, hay "biết”. 


! 2⁄##a được địch sang Việt ngữ là tâm, tâm thức, thức hay trong tâm lý 
học Phật giáo đôi khi được dịch là tâm vương tức là các trạng thái tinh thần 
(hay trạng thái tâm thức) cơ bản. Tùy theo trường phái Phật giáo sẽ có 
những định nghĩa vê tâm vương khác nhau; thông thường nhất, người ta 
định nghĩa 6 loại tâm vương được phân chia dựa trên cách mà tâm thức khởi 
lên bao gồm nhãn thức (ứng với mắt), nhĩ thức (ứng với tai), tỷ thức (ứng với 
mũi), thiệt thức (ứng với lưỡi), thân thức (ứng với thụ cảm thân thể quan 
trọng nhất là da), và ý thức (trạng thái tâm không dựa vào các giác quan để 
nảy sinh) . Đối với trường phái Duy thức thì tâm vương được cộng thêm hai 
thức nữa là mạt na thức và tạng thức (hay a-lại-da-thức) 

*Citta”. Wikipedia. Truy cập 2009. <http://en.wikipedia.org/wiki/Citta >. 

Phái Trung quán chia các trạng thái của tâm làm 3 lớp: 
1. Lớp các trạng thái tâm cực vi tế (hay tâm tối hậu, tâm quang minh) chỉ 
bao gồm các trạng thái hoàn toàn tỉnh khiết có đặc tính sáng tỏ và thấy biết. 
Các trạng thái này cũng theo luật duyên khởi sinh diệt liên tục nhưng không 
có các ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài từ thân và các đối tượng. 

2. Lớp thụ động các trạng thái của tâm khi kết hợp với các chức năng của 
các cơ quan thụ cảm như mắt, tai, mũi, lưỡi, ... hình thành các thức. Mỗi 
trạng như thế đòi hỏi có sự tác động của các cơ quan thụ cảm, đồng thời để 
có một trạng thái của tâm như thế, cần phải có các đối tượng (của cơ quan 
thụ cảm). 

3. Lớp chủ động các trạng thái của tâm là các trạng thái được mô tả bao gồm 
các tâm sở. Một điểm khác biệt là lớp này có chịu tác động của nghiệp. 


153 


“consciousness” và vỉ (manas in Sankrit), tức là “mentality” [tinh thần] 
hay “mental state” [trạng thái tinh thân| 


Từ vựng namshe trong Tạng ngữ, hay chữ tương ứng trong Phạn ngữ là 
v//ñãna, thường được dịch như là “consciousness”, thì lại có một nội 
hàm sử dụng rộng hơn thuật ngữ [consciousness] này trong tiếng Anh 
vì nó không chỉ bao hàm toàn bộ các dạng trải nghiệm ý thức mà bao 
hàm cả những lực lượng mà có thể đã được công nhận như là một bộ 
phận của cái mà theo các lý thuyết tâm lý học và phân tâm học gọi là 
tiềm thức. Hơn thế nữa, chữ Tạng ngữ dùng cho “mind”, tức là chữ sem 
(Phạn ngữ c2) lại bao gồm không những ý thức giới mà cả cảm xúc 
giới. Chúng ta có thê nói vê các hiện tượng về ý thức mà không bị quá 
bối rồi, nhưng ta cần lưu ý về các giới hạn của những từ vựng ngôn ngữ 
học tương ứng. 


Vấn đề về việc mô tả các trải nghiệm chủ quan của ý thức dĩ nhiên thật 
phức tạp. Thật là mạo hiểm nếu ta chủ quan hóa các kinh nghiệm nội 
tâm cốt lõi mà lại loại trừ sự hiện diện cân thiết của người trải nghiệm. 
Chúng ta không thể cắt bỏ chính mình trong phương trình này. Không 
mô tả khoa học nào về các cơ chế thần kinh của việc phân biệt màu sắc 
lại có thể làm cho người ta hiểu biết được cảm giác đó là gì như khi 
nhận thức màu đỏ chăng hạn. Chúng ta có một trường hợp vô song của 
sự truy cứu: đối tượng của nghiên cứu là trí tuệ, nó lại được kiểm 
nghiệm bởi trí tuệ và chất liệu chính mà bởi đó sự nghiên cứu được tiễn 
hành cũng là trí tuệ. Câu hỏi ở đây là liệu rằng các vấn đề đặt ra bởi 
tình trạng này cho một cuộc nghiên cứu khoa học về ý thức là khả thi 
hay không — có phải những vấn đề đó hư hại đến nỗi phải ném ra một 
ngờ vực nghiêm túc lên tính hiệu lực của công cuộc truy cứu này. 





!_ Xin lưu ý thêm: Chữ /manas trong trường hợp này không có ý nghĩa như là 
một thức mà thường được phiên âm trong Duy Thức tông là "Mạt-na thức”. 
Chữ mmanas ở đây theo một nghĩa chung trong Phạn ngữ, như cách giải thích 
của đức Dalai Lama là "trạng thái tâm lý” hay "trạng thái tinh thân”. 4⁄4nas 
còn được hiểu là ý thức khi đứng ngoài ngữ cảnh của Duy Thức. 


154 


Mặc dù chúng ta có xu hướng liên hệ đến thế giới trí tuệ xem nó như là 
đồng thể — tức là một thực thể mà chút gì đó đơn nhất được gọi là “cái 
tâm” — khi thăm dò sâu hơn, thì ta vỡ lẽ ra rằng các tiếp cận này đã quá 
đơn giản hóa. Với kinh nghiệm của ta, ý thức được tạo thành từ vô sô 
các trạng thái tinh thần khác nhau nhiều và thường là rất mạnh mẽ. Một 
mặt, có nhiều trạng thái nhận thức rõ rệt như lòng tin, trí nhớ, nhận 
biết, và chú ý; và mặt khác là các trạng thái xúc cảm như cảm động đến 
một sự việc khác. Thêm vào đó, có vẻ còn có một lớp các trạng thái 
tinh thần mà chức năng chủ yếu là các nhân tố thúc đầy cho chúng ta 
hành động. Các nhân tố này bao gồm tác v1 ý định, ham muốn, sợ hãi 
và sân hận. Ngay cả nội trong các trạng thái nhận thức, chúng ta còn có 
thể miêu tả sự phân biệt giữa các nhận thức có tính thụ cảm” như là 
nhãn thức có môi quan hệ trực tiếp nào đó với các đối tượng được nhận 
thức; và loại nhận thức là các tiến trình suy tưởng khái niệm, như là sự 
tưởng tượng hay sự gợi nhớ lại những xảy ra với một đối tượng chọn 
trước. Những: tiến trình trong về sau của câu trên thì không đòi hỏi sự 
có mặt trực tiếp của đối tượng, mà cũng không phụ thuộc vào vai trò 
chủ động của các giác quan. 


Trong triết học Phật giáo về tâm, chúng ta tìm thấy các luận đàm về 
nhiều loại hiện tượng tỉnh thần (các thức) cùng với các đặc điểm phân 
biệt của chúng. Thứ nhất, có sáu loại sau đây: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 


!_ Chỉ khả năng của ý thức để lựa chọn, quyết định, và ý định thực hiện điều 
gì đó. 

? Từ nay về sau từ #2 cảm (hay cảm thụ) sẽ được dùng để chỉ các cảm giác 
hay các cảm xúc khởi lên từ các giác quan. Còn thuật ngữ cđm xúc, hay xúc 
cảm sẽ được dùng để chỉ các mức rộng hơn bao gôm thêm các xúc động, các 
cảm tình hay cảm giác lập tức. 

3 Thuật ngữ phật giáo thường gọi tiến trình này là tiến trình định danh. 


155 


thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức!. Năm thức đầu là các kinh 
nghiệm có tính thụ cảm, trong khi thức sau chót bao gồm một dãy rộng 
các trạng thái tinh thần từ trí nhớ, mong muốn, và tác ý cho đến tưởng 
tượng. Các trạng thái tâm thức phụ thuộc vào năm cảm thụ thì hoàn 
toàn tùy thuộc vào các cơ quan cảm giác mà được biết là thể chất trong 
khi các trạng thái tỉnh thần [thuộc về ý thức] lại hưởng được một sự 
độc lập hơn nhiều so với các cơ sở thê chất. 


Một bộ phận của trường phái Duy Thức” khẳng định thêm hai loại thức 
tạo thành tám thức. Những người trình bày quan điểm này tranh luận 
rằng ngay cả nhận thức tinh thần thì cũng quá chóng vánh và tùy thuộc 
vào yêu tố hợp nhất sâu sắc mà chúng ta nhận thấy cả trong kinh 
nghiệm chủ quan lẫn trong ý nghĩa về tính tự ngã của chúng ta. Họ cho 
rằng bên dưới tất cả các trạng thái tỉnh thần tương thuộc, dao động thì 
phải có một tâm thức cơ sở” lưu giữ sự nguyên vẹn và tương tục xuyên 
suốt thời gian sống của một cá nhân. Họ luận rằng điều này phải được 
hiểu một các chính xác như là “ý thức nền tảng”, cơ sở cho tất cả các 
hiện tượng tỉnh thần. Bắt khả phân ly với ý thức nên tảng này là ý 
tưởng sâu nặng “Tôi là”, là một ý tưởng mà Duy Thức xem như là một 
dòng bản năng của ý thức. 


Trung Quán, trường phái có quan điểm được công nhận rộng rãi bởi 
nhiều tưởng giaTây Tạng, bao gồm cả tôi, tiêu biểu cho đỉnh cao của ý 
tưởng triết học Phật giáo, phủ nhận kiểu cách này và cho rằng toàn bộ 
phổ phân bố của ý thức thì chứa đủ nội trong kiểu cách sáu thức. Đặc 





!_ Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức lần lượt là các 
nhận thức hay cảm giác thuộc về hay có được từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và 
ý. 


? Khi được dịch dưới dạng phiên âm thì Duy Thức tông còn được gọi là Du- 
già hành tông ( Yoøacara). 


3 Thuật ngữ Duy Thức học gọi là £aø thức hay A-igi-da thức (Alayavijñãna) 


156 


biệt Trung Quán không vừa lòng hàm ý đầy tính bản chất của “ý thức 
nên tảng” như được định ra trong hệ thông tám thức. 


Câu hỏi là điều gì xác định sự phân hóa của các hiện tượng này như là 
một họ của các trải nhiệm, má ta gọi là “tinh thần”? Tôi còn nhớ rõ bài 
học đầu tiên về tri thức học khi còn bé, tôi đã thuộc lòng bài châm 
ngôn “tinh thần được định nghĩa là sự sáng suốt và nhận biết”. Những 
năm sau đó, tôi đã nhận ra vẫn đề triết lý phức tạp ân sau định thức đơn 
giản này. Ngày nay tôi mim cười khi thấy một chú tiêu chín tuổi tụng 
một cách rất thản nhiên định nghĩa về ý thức này như là một phần chính 
của giáo dục tôn giáo Tây Tạng trên sảnh đường tranh luận. 


Hai chức năng chính — sáng suốt, hay tỏ tường và nhận biết hay kiến 
tường — là đặc trưng cho “tinh thần” theo triết lý Phật giáo Tây Tạng. 
Tỏ tường ở đây là khả năng của các trạng thái tinh thần để khám phá 
hay quán chiếu. Nhận biết, ngược lại, là cơ sở của các trạng thái tinh 
thần nhằm nhận thức hay nắm bắt điều gì xảy ra. Các hiện tượng có đủ 
hai phẩm tính này được xem là tỉnh thần. Những chức năng này thật 
khó để khái niệm hóa, nhằm đề ứng phó với các hiện tượng có tính chủ 
quan và nội tâm hơn là với các đối tượng vật chất vốn khả dĩ đo đạc 
được bởi các khái niệm về không thời gian. Có lẽ vì các khó khăn này 
— tức là các giới hạn của ngôn ngữ trong khi ứng phó với tính chủ quan 


!_Tri thức học hay còn được dịch là bản thể học (epistemology hay theory 
of knowledge) là phân nhánh của triết học nghiên cứu về bản chất và phạm 
vi của tri thức và lòng tin có minh chứng. Nó nhắm trả lời các câu hỏi: 
1. Tri thức là gì? Các điều kiện cần và đủ của tri kiến 
2. Nguồn gốc, cấu trúc và giới hạn của tri kiến 
3. Làm thế nào để chứng minh cho các lòng tin đã được biện minh 
4. Các vấn đề hình thành và phổ dụng của tri thức 
Hầu hết các quan điểm tập trung vào việc phân tích bản chất của tri kiến và 
cách mà nó liên hệ đến các khái niệm như là chân lý, lòng tin, và đánh giá 
*epistemology”. Stanford Encyclopedia of Phyloshophy. Truy cập 24/11/2009. 
<http://plato.stanford.edu/entries/epistemology/> 
*Epistemology". Wikipedia. Truy cập 24/11/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Epistemology>. 

157 


— mà nhiều kinh luận sơ khai Phật giáo giải thích bản chất của ý thức 
trong các ngôn từ ân dụ như là ánh sáng hay một dòng sông lưu 
chuyên. Chức năng chính của ánh sáng là tỏa sáng, nên ta nói rằng ý 
thức soi sáng các đối tượng của nó. Giống như bên trong ánh sáng 
không có sự phân biệt lớp lang giữa sự chiếu sáng và vật rọi sáng, do 
vậy trong ý thức không có sự khác nhau thật sự giữa tiến trình của việc 
nhận biết hay sự nhận thức và vật nhận biết hay nhận thức. Trong ý 
thức giống như ánh sáng, có một phẩm chất của sự tỏa sáng. 


Theo hiểu biết Phật giáo, khi nói đến các hiện tượng tỉnh thần, có hai 
đặc tính xác định là về sự sáng suốt và nhận biết, thì có một nguy cơ là 
người ta có thê giả thiết răng Phật giáo đang đề xuất một phiên bản của 
chủ nghĩa nhị nguyên — đúng hơn là, có hai chất liệu độc lập, một là 

“vật chất” và một là ' .ý thức”. Đề làm giảm mọi sự nhằm lẫn có thể 
xảy ra, tôi cảm thấy cân có chút bàn ra vê sự phân lớp cơ bản về thực 
tại được đề xuất bởi triết học Phật giáo. Phật giáo cho rằng có ba 
phương diện phân biệt nền tảng hay ba tính năng, của thế giới các sự vật 
do duyên sinh, thế giới mà ta đang sống trong đó!: 


I. Vật chất - các vật thể vật lý 
2. Tâm thức - các trải nghiệm chủ quan 
3.. Các thể cấu hợp” trừu tượng — các cấu hợp tinh thần 


!_Trong Phật học có dùng thuật ngữ ` 7z/n tạo tác pháp” để chỉ sự phân chia 
này bao gồm sắc (vật chất có hình dạng), tâm (tinh thần), và phi sắc phi tâm 
(những gì không phải là sắc hay tâm). 


? Từ chữ composite: Một số dịch giả dịch thành "giả hợp”, tuy nhiên theo 
quan điểm Trung quán thì tất cả mọi sự vật và hiện tượng của thực tại đều 
tôn tại nhưng dạng thức tồn tại của chúng không trình hiện giống như chúng 
ta cảm giác vê chúng và chúng tồn tại phụ thuộc vào cách xác định hay gọi 
tên. Mức tôn tại của nó khi phân tích ở tâng vi tế sẽ không có mà thay vào đó 
là sự chuyển hợp sinh diệt liên tục trong từng thời điểm cực ngắn. Quan điểm 
này ngày nay phù hợp với các kết quả thực nghiệm về cấu trúc hạ nguyên tử 

158 


Không có mấy khác nhau giữa tư tưởng Phật giáo và khoa học về 
những gì cấu trúc nên thế giới Vật chất. Trở lại, trong việc định nghĩa 
các đặc tính chủ chốt về thế giới hiện tượng thì đường như sẽ có hai xu 
hướng được ủng hộ rộng rãi từ hai truyền thống truy cứu này. Ta thấy 
các tính chất như là sự giãn nở, không thời gian địa phương, và vân vân 
— là các tính năng xác định của vật chất giới. Từ cái nhìn Phật giáo, 
cộng thêm vào các vật thể vật chất hiển nhiên này, các hiện tượng như 
các hạt vi mô, các trường (như điện từ trường) khác nhau, và các lực 
của tự nhiên (như trọng lực) thuộc về giới đầu tiên [vật chất giới] này 
của thực tại. Mặc dù vậy, đối với các triết gia Phật giáo, thực tại thì 
không chỉ có các nội dung từ giới này. 


Còn có thêm giới của các kinh nghiệm chủ quan, như là các tiến trình 
tư tưởng, các nhận thức thụ cảm, các thụ cảm, và nhiều loại xúc cảm rất 
phong phú. Từ quan điểm Phật giáo, nhiều thứ kinh nghiệm như thế 
cũng có thể tìm thấy ở các chúng sinh hữu tình khác. Mặc dù tùy thuộc 
rất lớn vào một cơ sở thể chất — bao gồm các mạng lưới thần kinh, các 
tế bào não, các cơ quan thụ cảm — tâm thức giới thụ hưởng một trạng 
thái tách biệt so với vật chất giới. Theo quan điểm Phật giáo thì tâm 
thức giới không thể quy giảm vào trong thế giới của vật chất, mặc đù 
nó có thê phụ thuộc vào thế giới đó đề hoạt hóa. Ngoại trừ một trường 
phái chủ trương duy vật duy nhất tại Ấn độ thì hầu hết các trường phái 
cổ Ẩn-độ và Tây Tạng đều cho nhất trí về việc bất khả quy giảm tinh 
thần vào trong một tập hợp con của vật chất. 


Dù thế, còn có thêm một giới thứ ba của thực tại, đó là các câu hợp trừu 
tượng, mà không thể được miêu tả như là vật chất theo ý nghĩa chúng là 
cầu hợp của các cấu trúc vật chất mà cũng không thể được miêu tả như 
là tính thần theo ý nghĩa là các kinh nghiệm chủ quan nội tâm. Bởi 
vậy, tôi muốn nói đến nhiều tính năng của thực tại được tích hợp thành 
hiểu biết của ta về thế giới. Các pháp như là thời gian, khái niệm, và 
các nguyên lý lập luận, mà chủ yếu được cấu thành từ tâm thức của 





trong Vật lý lượng tử. Để tránh gây ngộ nhận về chữ giả”, chúng tôi dùng 
chữ thể cấu hợp hay đơn giản cấu hợp. 
159 


chúng ta thì khác biệt với hai giới đầu. Phải thừa nhận rằng, tất cả các 
hiện tượng trong giới thứ ba này là tùy thuộc vào nội hàm của giới đầu 
hay giới thứ nhì — tức là vật chất hay tinh thần — nhưng chúng có riêng 
các đặc tính khác biệt với hai giới k1a. 


Tôi thu thập được rằng cách phân loại về thực tại này vốn có từ một 
giai đoạn sơ khai nhất của truyền thống triết học Phật giáo, thì lại hầu 
như y hệt với đề xuất của Karl Poper. Poper gọi chúng là “giới thứ 
nhất”, “giới thứ hai”, và “giới thứ ba”. Qua các điều này ông ta ám chỉ 
(1) thế giới của các sự vật và các vật thê vật chất; (2) thế giới của các 
kinh nghiệm chủ quan, bao gồm cả các tiến trình tư tưởng; và (3) thế 
giới của các mệnh đề về chính chúng — tức là nội dung của các tư tưởng 
tương phản với tiến trình tỉnh thần. Đáng kế đến là Popper, một người 
mà tôi biết là không hề có nền tảng tư tưởng Phật giáo lại đạt đến một 
sự phân chia hầu như trùng khớp về các kiểu thực tại. Nếu tôi biết 
được sự hội tụ giữa tư tưởng của Popper và Phật giáo trong những lần 
tôi gặp ông; thì tôi chắc chắn đã truy cứu điều đó với ông ta. 


Triết học Tây Phương và khoa học, về tổng thể, đã tìm cách để hiểu ý 
thức một cách riêng lẻ trong khuôn khổ của các chức năng não. Các 
tiếp cận này đặt lý lẽ từ nền tảng cho rằng bản chất và sự tồn tại của 
tâm thức trong dạng vật chất, theo chủ trương quy giảm về bản thể. 
Một số lại xem xét bộ não trong khuôn khổ của một mô hình điện toán, 
so sánh nó với trí thông minh nhân tạo; số khác có áp đặt lên một mô 
hình tiến hóa cho sự hình thành của nhiều phương diện của ý thức. 
Trong khoa thần kinh học hiện đại, có một câu hỏi sâu sắc là có phải 
chăng tâm thức và ý thức không chỉ đơn thuần là các vận hành của não 
bộ, phải chăng các thụ cảm và các xúc cảm thì khác hơn là các phản 
ứng hóa học. Trong phạm vi nào thì thế giới kinh nghiệm chủ quan 
phụ thuộc vào chất liệu và thứ tự vận hành của não bộ? Nó phải là một 
phạm vi quan trọng nào đó, nhưng liệu nó có thể là tất cả hay không? 
Điều kiện cần và đủ để làm nảy sinh các kinh nghiệm tỉnh thần chủ 
quan là gì? 


160 


Nhiều nhà khoa học đặc biệt là các chuyên gia trong ngành thần kinh 
sinh học, cho rằng ý thức là một loại tiễn trình vật lý đặc biệt khởi lên 
thông qua cấu trúc và động lực của não bộ. Tôi nhớ rất rõ một bàn luận 
với các nhà thần kinh học kiệt xuất tại một trường y khoa Hoa kỳ. Sau 
khi tử tế cho tham quan các thiết bị tối tân nhất để thăm dò sâu vào 
trong bộ não người, như là MRI (máy ảnh cộng hưởng từ) và ECG 
(máy điện tâm đồ) và cho tôi xem tiến trình của một cuộc giải phẫu não 
(với sự chuẩn thuận của gia đình), chúng tôi đã ngồi lại và thảo luận 
việc hiểu biết hiện nay của khoa học về ý thức. Tôi đã nói với một 
trong các nhà khoa học là: “Dường như có bằng chứng rõ ràng là do 
những thay đổi trong các tiến trình hóa học của não bộ, thì nhiều kinh 
nghiệm chủ quan của chúng ta như là nhận thức và cảm giác xảy ra. 
Người ta có thể đảo ngược tiến trình nhân quả này hay không? Người 
ta có thể giả thiết rằng một ý tưởng đơn thuần tự nó có thê gây hiệu ứng 
làm thay đổi các tiến trình hóa học của não bộ hay không?” Tôi đã 
được hỏi ít nhất là về mặt nhận thức, liệu chúng ta có thể nào cho phép 
khả năng xảy ra của hậu quả cả hướng đến lẫn hướng đảo ngược lại hay 
không? 


Câu trả lời của nhà khoa học thật bất ngờ. Ông ta cho rằng bởi vì các 
trạng thái tinh thần khởi lên từ các trạng thái vật lý, nên không thể có 
trường hợp hậu quả xảy ra theo hướng đảo ngược. Mặc dù vì lý do lịch 
sự tôi không đáp lời vào lúc đó, nhưng tôi đã và vẫn cho rằng chưa hề 
có một cơ sở khoa học nào cho một luận điểm như vậy. Quan điểm cho 
rằng tất cả các tiên trình tinh thần đều phải là các tiễn trình vật lý thì chỉ 
là một giả định siêu hình, không phải là một chứng liệu khoa học. Tôi 
cảm thấy rằng theo tỉnh thần truy cứu khoa học thì thật sự trọng yêu là 
chúng ta cho phép câu hỏi này vẫn được mở ngỏ, và không đúc kết các 
giả định của chúng ta như là chứng liệu thực nghiệm. 


Tôi nhận thây có một nhóm các khoa học gia và triÊt g1a có vẻ tin răng 


tư tưởng khoa học dẫn xuất từ vật lý lượng tử có thể cung ứng một lời 
giải thích vê ý thức. Tôi nhớ có một vài cuộc đàm thoại với David 


11 


Bohm về ý tưởng của một “trật tự bao hàm” s trong đó cả vật chất lẫn ý 
thức đều trình hiện theo cùng chung các nguyên lý. Vì chia sẻ cùng bản 
chất này, ông ta tranh luận rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi ta tìm 
thấy một sự tương tự to tát giữa ý thức và vật chất. Mặc dù tôi không 
bao giờ hoàn toàn hiểu được lý thuyết của Bohm về ý thức, sự nhấn 
mạnh về một hiểu biết tổng thê của thực tại của ông — bao gồm tâm 
thức và vật chất — chỉ ra một con đường để tìm kiếm cho một tri kiến 
đầy đủ về thế giới. 


Trong năm 2002 tôi gặp một nhóm các nhà khoa học tại đại học 
Canberra2 thuộc nước Úc về chủ đề tâm tiềm thức. Nhà vật lý thiên 
văn Paul Davies” tranh luận răng ông ta có thê hình dung được băng 


! David Bohm đề xuất một trật tự vũ trụ khác xa với ý tưởng được tiếp nhận 
thường thấy mà ông ta cho đó là sự phân biệt giữa trật tự nội ẩn và trật tự 
ngoại diễn. 

Trong trật tự nội ẩn thì không-thời gian không còn là các yếu tố bao trùm để 
xác định các mối quan hệ độc lập hay phụ thuộc giữa các thành tố. Đúng 
hơn là, từ cái nhìn thông thường của chúng ta về không-thời gian và cùng với 
các hạt vật chất tồn tại riêng lẻ, thì khả dĩ có một loại kết nối cơ bản giữa các 
thành tố khác hoàn toàn là trừu tượng như là các dạng dân xuất từ một trật 
tự sâu hơn. Những điều này thật ra trình hiện trong một trật tự gọi là "ngoại 
diễn” hay "trải mở”, mà làm một dạng đặc biệt và khác được bao hàm trong 
một toàn thể tổng quát của tất cả các trật tự tiềm ẩn. "Wholeness and the 
Implicate Order”. Wikipedia. Truy cập 2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Wholeness and the Implicate Order>. „ 

? Đại Học Canberra, viết tắt là UC tọa lạc tại Canberra thủ đô nước Úc. Đây 
là học viện lớn thứ nhì nước Úc được thành lập năm 1967 với tên Canberra 
College of Advanced Education, (Cao Đẳng Canberra về Giáo Dục Bậc Cao) 
được công nhận đại học vào tháng 1 1990. "University of Canberra”. 
Wikipedia. Truy cập 2009 

<http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_ Canberra>. 


3 Paul Charles William Davies AM (1946 -) là nhà vật lý người Anh, đồng 
thời cũng là tác giả và thông tín viên, hiện là giáo sư đại học Arizona Trước 
đây ông từng dạy ở các đại học như Cambridge, London, Newcastle upon 
Tyne, Adelaide và Macquarie. Ông nghiên cứu về các lãnh vực vũ trụ học, 

162 


cách nào người ta có thể tạo dựng một lý thuyết lượng tử về ý thức”. 
Tôi phải thú nhận rằng mỗi lần nghe một giải thích lượng tử về ý thức, 
thì tôi trở nên hoàn toàn tịt lối. Có thê thấy được rằng vật lý lượng tử 
với các khái niệm có tính thử thách trong lập luận của nó về tính phi địa 
phương”, các tính chất về sự chập chồng sóng và hạt, và nguyên lý bất 
định Heisenberg khả dĩ cống hiến một sự thấu suốt sâu SẮC. hơn vào các 
lãnh vực đặc biệt của hoạt động nhận thức. Dù thế, tôi vẫn không thê 
thấy ra làm cách nào mà một lý thuyết lượng tử về ý thức sẽ ôn thỏa 
hơn là một sự giải thích về thần kinh sinh học hay vê nhận thức có cơ 
sở trên hiểu biết cổ điển về các tiến trình vật lý trong bộ não. Sự khác 


trường lượng tử và vũ trụ sinh học (astrobiology). "Paul Davies”. Wikipedia. 
Truy cập 19/01/2010 
< http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Davies >. 


!_ Các thuyết Tâm Thức Lượng Tử dựa trên tiền đề cho rằng cơ học lượng 
tử là điều nhất thiết để hiểu biết đầy đủ về tâm thức và não bộ. Đặc biệt nó 
chú trọng đến sự giải thích về ý thức. Cách tiếp cận này được xem là ý kiến 
của một thiểu số trong khoa học. Lý thuyết này cho rằng cơ học cổ điển 
không thể giải thích hết được các hiện tượng ý thức và lên tiếng rằng các 
hiện tượng cơ học lượng tử như là hiệu ứng vướng lượng tử và nguyên lý 
chồng chập lượng tử có thể giữ một vai trò quan trọng trong chức năng của 
não bộ và có thể hình thành một cơ sở cho việc giải thích về ý thức. 
"Quantum Mind”. Wikipedia. Truy cập 2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_ mind>. 





?_Trong vật lý, tính phi địa phương là một ảnh hưởng trực tiếp của một vật 
thể lên một vật thể khác ở xa nó. Điều này ngược lại với nguyên lý địa 
phương cho rằng một vật thể chỉ có tác động trực tiếp lên các vùng lập tức ở 
xung quanh. Tuy nhiên, hiệu ứng vướng lượng tử lại là một đặc tính của 
trạng thái cơ lượng tử về một hệ thống của hai hay nhiều hơn các vật thể 
trong đó các trạng thái lượng tử về việc cấu hình các đối tượng được liên kết 
nhau sao cho vật thể đó không thể được mô tả thỏa đáng nếu hoàn toàn 
thiếu vắng việc đề cập đến các phần kia của nó. `*Non-local” và 
"Quantum_entanglement". Wikipedia. Truy cập 2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Non-local> 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_ entanglement> 





163 


nhau duy nhất giữa hai lối giải thích là mức vi mô của các cơ sở vật lý 
có sự tương quan đến các kinh nghiệm về ý thức. Tối thiểu, theo quan 
điểm của tôi, thì chừng nào kinh nghiệm chủ quan của ý thức còn chưa 
hoàn toàn được cứu xét thì khoảng cách giữa việc giải thích các tiến 
trình vật lý xảy ra trong bộ não và các tiến trình của ý thức vẫn còn rất 
Xã VỜI. 


Sinh học thần kinh đã có các thành tựu khổng lồ trong việc vẽ bản đồ 
não bộ và việc hiểu biết về các bộ phận thành phần của nó. Tiến trình 
này thật lôi cuốn và kết quả của nó thật lý thú. Nhưng ngay cả đến giờ 
bộ phận nào của bộ não mà ý thức thuộc vào qnếu có một chỗ như thế) 
vẫn còn trong bàn cãi. Một số cho là tiểu não', một số cho là vùng thần 


kinh lưới”, số khác cho là vùng thần kinh hải mặŠ. Cho dù với sự bất 





! Tiểu não (cerebellum) là một vùng của não bộ giữ vai trò quan trọng 


trong sự phối hợp của các nhận thức thụ cảm, phối hợp và điều khiển thân 
kinh vận động. Để phối hợp thần kinh vận động, có nhiều đường dẫn truyền 
thần kinh liên kết tiểu não với cấu trúc vỏ não vận động (là nơi gửi thông tin 
đến các cơ làm cho chúng chuyển động) và dãy tủy sống tiểu não (nơi cung 
cấp phản hồi cảm thụ về vị trí của thân thể trong không gian). Tiểu não phối 
hợp các đường dẫn truyền thần kinh này, như người hoa tiêu tàu hỏa, sử 
dụng các thông tin phản hồi thường xuyên từ thân thể chính mình để tinh 
chỉnh các vận động. "*Cerebellum”. Wikipedia. Truy cập 2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Cerebellum>. 


? Vùng thần kinh lưới (Reticular formation) là một phần của bộ não có liên 
hệ đến các hành vi như là chu kỳ thức, ngủ và lọc ra những kích thích đến để 
phân biệt với các kích thích nên không thích đáng. Nó là cốt lối cho việc quản 
trị một số chức năng cơ bản của các cơ phận cao cấp. "Reticular formation”. 
Wikipdia. Truy cập 2009. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Reticular_formation>. 


3 Vùng thần kinh hải mã (Hippocampus) là một bộ phận chính của não bộ 
người và các động vật hữu nhũ khác. Nó thuộc về hệ limbic và giữ vai trò 
quan trọng cho trí nhớ lâu dài và điều hướng không gian. Giống như vỏ não, 
nó là một cấu trúc có cặp, với các phần nửa ảnh phản chiếu nằm trong các 
phiá trái và phải của não bộ. "Hippocampus”. Wikipdia. Truy cập 2009. 

164 


đồng như thế, dường như có một giả định được được chia sẻ rộng rãi 
trong giới các nhà thân kinh học răng ý thức có thê được giải thích 
trong khuôn khô của các tiên trình sinh học thân kinh. 








Phát xạ ra sót TT 
vùng trên vo não — ¿ ` 
“à°¿ ` 
xúng lưới { ° * \ 
! | 
\ / 
Xà / 
SG 2” 
Xpch Mgre hen 


Ảnh Minh họa các phân vùng não bộ 


Hàm chứa trong giả định này là một sự tin tưởng rằng tất cả các trạng 
thái tinh thần kể cả các nhận thức lẫn các thụ cảm đều có thể được liên 
hệ vào các tiến trình trong não bộ. Với phát minh mới của các trang cụ 
mạnh, tri kiến thần kinh học về mối tương quan giữa các hoạt động 
nhận thức khác nhau và các tiến trình não đã đạt đến mức đáng kinh 
ngạc. Chăng hạn, một lần tại Hội Nghị Tâm Thức và Đời Sống, nhà 
tâm lý học Richard Davidson” đã trình diễn một mô tả chỉ tiết về nhiều 
xúc động tiêu cực như là sợ hãi và sân hận, xuất hiện liên đới một cách 





<http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocampus>. 

!_ Richard 1. Davidson (1951 --) Khoa học gia thuộc đại học Wisconsin— 
Madison Hoa Kỳ. Ông hiện là giám đốc phòng thí nghiệm về Thần Kinh Học 
Xúc Động và phòng thí nghiệm Waisman về Anh Não và Ưng Xử tại Đại học 
Wisconsin-Madison. Nghiên cứu của ông tập trung lên vùng vỏ não và dưới 
vỏ não vê các xúc động xáo trộn bao gôm suy nhược và lo âu. "Richard 
Davidson”. Wikipedia. Truy cập 19/01/2010 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_ Davidson>. 


165 


sâu sắc với một vùng của bộ não gọi là hạch hạnh nhân!. Sự liên đới 
giữa các trạng thái xúc động này với vùng não này mạnh mẽ đến nỗi 
khi các bệnh nhân có não bị tổn thương tại các vùng trên, thì các xúc 
động như sợ hãi và sự lãnh hội kế như văng mặt. 


Tôi nghĩ đến việc có một nhận xét là nếu các thí nghiệm biểu thị một 
cách thuyết phục rằng việc vô hiệu hóa vùng đó của bộ não sẽ không 
còn gây ra các hậu quả tốn thương đến cá nhân nữa thì việc cắt bỏ hạnh 
hạt nhân sẽ có thể chứng đắc được sự rèn luyện tinh thần hiệu quả nhất! 
Dĩ nhiên, tình thế thì không đơn giản như vậy. Nó cho thấy rằng, ngoài 
việc cung ứng một cơ sở thần kinh cho các xúc cảm tiêu cực, hạch hạnh 
nhân còn có các vai trò quan trọng khác, như là sự phát hiện ra hiểm 
nguy mà không có nó, chúng ta sẽ trở nên mất khả năng nhiều thứ. 


Cho dù với thành tựu to tát trong việc quan sát gần các mối tương quan 
giữa các bộ phận trong não bộ và các trạng thái tinh thần, tôi vẫn không 
nghĩ rằng khoa thần kinh học hiện nay có được lời giải thích thật sự 
đúng về ý thức. Thần kinh học có lẽ đủ khả năng nói cho ta biết khi 
nào sự hoạt động có thể quan sát thấy ở bộ phận này hay bộ phận kia 
của não bộ thì chủ thể phải đang trải nghiệm một trạng huống thế này 
hay thế kia. Nhưng câu hỏi tại sao xảy ra như thế thì sẻ vẫn còn mở 
ngỏ. Xa hơn nữa, thần kinh học sẽ không và không thể đủ khả năng 
giải thích tại sao khi một hoạt động não xảy ra thế này hay thế nọ, thì 
chủ thể lại trải qua một kinh nghiệm thế này và thế kia. Chắng hạn khi 
một chủ thể nhận thức màu xanh dương, thì sẽ không có được một lời 
giải thích nào của thần kinh học thấu triệt được tường tận nguyên do 
của kinh nghiệm này. Nó sẽ luôn luôn bỏ sót việc ta có cảm giác gì khi 
nhìn thấy màu xanh dương. Tương tự, một nhà thần kinh học sẽ có thê 
nói cho ta biết khi nào một chủ thê đang mơ, nhưng liệu có một miêu tả 





!_ Hạch hạnh nhân (z//gzz/ze) là là nhóm của các hạch có dạng hạnh 


nhân nằm sâu bên trong thuộc thùy thái dương trung gian của não bộ của 
các loại động vật có sương sống. Các nghiên cứu cho thấy nó đóng vai trong 
việc xử lý và nhớ các phản ứng cảm động. Hạch hạnh nhân được xem là một 
phần của hệ limbic. 

166 


thần kinh sinh học nào có thê giải thích nội dung của một cơn mộng my 
này hay không? 


Dù sao, có thể cần có sự phân biệt giữa một đề xuất có tính phương 
pháp luận và một giả định siêu hình cho rằng tâm thức không gì khác 
hơn chỉ là một chức năng hay một đặc tính được hiển lộ của vật chất. 
Nhưng việc giả thiết tâm có thê được quy về vật chất sẽ để lại một 
khoảng trống không lồ cho việc giải thích. Chúng ta sẽ giải thích thế 
nào về nảy sinh của ý thức? Điều gì đánh dầu sự chuyền hóa từ chúng 
sinh vô tình sang hữu tình? Một mô hình về mức phức tạp tăng trưởng 
dựa trên sự tiến hóa thông qua chọn lọc tự nhiên thì đơn thuần chỉ là 
một lý thuyết miêu tả, một loại nói khéo thay vì chữ “thần bí” và không 
là một lời giải thích thỏa đáng. 


Cốt lõi cho việc hiểu biết Phật học về khái niệm ý thức — và việc nó bác 
bỏ khả năng quy giảm của tâm thức vào vật chất — chính là thuyết nhân 
quả. Đề tải nhân quả từ lâu vốn đã là một sự chú tâm của triết học và 
thiền quán" trong Phật giáo. Phật giáo đề xuất hai loại nguyên nhân cơ 
bản. Đó là “nguyên nhân chính” và “nguyên nhân phụ hay bổ trợ”. Lấy 
thí dụ như cái ấm đất. Nguyên nhân chính là các “chất liệu” được 
chuyên thành một hiệu quả cụ thể, tức là, đất sét trở thành cái ấm. 
Tương phản với điều này, tác cả các nhân tố khác đóng góp phần vào 
việc đem đến cái ấm như là kỹ năng của người thợ, bản thân người thợ, 
và cái lò nung đất, đều là các bổ trợ mà chúng tạo khả năng cho đất sét 





!_ Thiền quán là phương pháp thiền mà hành giả dùng để phân tích sâu vào 
trong bản chất của đối tượng được quán chiếu qua đó hành giả sẽ có thể đạt 
được các hiểu biết đúng đắn thấu suốt về bản chất của sự vật. Phương pháp 
này thường đòi hỏi hành gia đã thành tựu trạng thái định, tức là trạng thái 
giữ vững được đối tượng của thiên định (mà thường là việc tập trung hình 
dung hóa một hình ảnh, một âm thanh hay một hiện tượng nào đó trong trí 
óc) một cách lâu bên mà không bị phân tán tư tưởng. 


167 


chuyên thành cái ấm. Sự phân biệt giữa nguyên nhân chính và nguyên 
nhân bổ trợ của một sự kiện hay một đối tượng cho trước là điều tối 
quan trọng cho việc hiểu biết triết lý Phật giáo về ý thức. Theo Phật 
giáo, mặc dù ý thức và vật chất có thể và có góp phần vào nguồn gốc 
[hình thành] của nhau nhưng phạm trù này không thê là nguyên nhân 
chính của phạm trù kia. 


Thật sự, bằng tiền đề này mà tư tưởng gia Phật giáo như Pháp Xứng đã 
lập luận nhằm bảo vệ cho thuyết lý về sự tái sinh. Luận điểm của Pháp 
Xứng có thể được cấu trúc như sau: Ý thức của trẻ sơ sinh vừa ra đời 
xảy đến từ thực thể tức thời trước đó của nhận thức, mà nhận thức đó 
lại là thực thê tức thời của ý thức, như là thời điểm có mặt của ý thức”. 


Vấn đề xoay quanh luận điểm rằng nhiều thực thể tức thời của ý thức 
mà ta kinh nghiệm hình thành vì sự có mặt của các thực thể tức thời 
trước đó của ý thức; và vì vật chất và ý thức có bản chất hoàn toàn khác 
nhau, nên trong thời điểm đầu tiên của ý thức của một chúng sinh mới, 
phải được đi liên trước đó bởi một nguyên nhân chính của nó, tức phải 
là một thời điểm của ý thức. 


Một số học giả Phật giáo như Thanh Biện sông vào thế kỷ thứ 6, đã cố 
gắng tranh luận cho sự tồn tại từ trước về cơ sở của các bản năng quen 
thuộc, như là các hiểu biết bản năng của các con bê vừa ra đời về việc 
tìm vú mẹ ở đâu và làm thế nào đề bú được sữa. Các tư tưởng gia này 
đặt trường hợp xảy ra mà không có giả thiết về một dạng nào đó của sự 
tồn tại từ trước, thì các hiện tượng về “hiểu biết bản năng” sẽ không 
được giải thích chặt chẽ. 


' Để hiểu điều này được dễ dàng hơn ta có thể hình dung ý thức thật sự chỉ 
là một chuỗi liên tục tương quan nhau của các trạng thái (hay thực thể) tâm 
tức thời. Chúng liên tục sinh và diệt trong thời điểm rất ngắn. Tâm tức thời 
đứng trước sẽ là nguyên nhân chính sinh ra tâm tức thời đứng sau và vì vật 
chất không thể sinh ra ý thức nên với một chúng sinh mới hình thành tâm 
thức, thì thực thể tâm tức thời đầu tiên của chúng sinh đó bắt buộc phải có 
một nguyên nhân chính từ một trạng thái tâm tức thời từ nơi khác đến. 

168 


Cho dù các luận điểm này có sức thuyết phục ra sao, thì đã có nhiều 
điển hình về những đứa trẻ nhớ rõ về “các tiền kiếp”, đây không đề cập 
về nhiều mẫu chuyện về các tiền kiếp của chính đứt Phật được tìm thấy 
trong các kinh điển. Tôi biết một trường hợp đáng ghi nhớ về một bé 
gái trẻ ở Kanpur trong bang Uttar Pradesh thuộc Án Độ vào đầu thập 
niên 1970. Mặc dù ban đầu cha mẹ em gạt bỏ mô tả của bé gái về một 
cặp cha mẹ khác tại một nơi đặc biệt mà cô bé đã miêu tả, giải thích của 
bé đã rất cụ thể khiến họ bắt đầu nghiêm túc nghe theo em. Khi hai 
người vốn được em xác nhận là cha mẹ trong kiếp sống trước đến gặp, 
cô bé đã kế với họ các chỉ tiết đặc biệt mà chỉ có những người thân 
trong gia đình mới có thê biết về cái chết của đứa con của họ. Kết quả 
là khi tôi gặp cô ta; hai cha mẹ kia cũng đã ôm chằm lấy cô như là 
thành viên trong gia đình họ. Đây chỉ là một chứng cứ nhỏ nhặt, nhưng 
những hiện tượng như thế thì không thể dễ dàng bỏ qua. 


Rất nhiều giấy mực đã được dùng để phân tích về hình thức lập luận 
này của Phật giáo, mà các khía cạnh kỹ thuật của nó vượt quá nội dung 
của việc bàn thảo hiện tại. Điểm mà tôi muốn nêu ở đây là Pháp Xứng 
rõ ràng không nghĩ rằng lý, thuyết tái sinh chỉ đơn thuần là vấn đề của 
lòng tin. Ngài cảm thấy vẫn đề đó thuộc „ phạm vi mà ngài đặc tả 
như là các hiện tượng “tương đối tiềm ẩn” có thể kiểm nghiệm qua 
các giá trị của suy luận. 


Một điêm quan yêu về việc nghiên cứu ý thức như là sự tương phản với 
việc nghiên cứu thê giới vật chât có liên hệ đên cách nhìn nhận của cá 


!_ Phật giáo chia hiện tượng giới theo biểu kiến thành 3 loại (#2 chủng pháp 
tướng): Loại hiển hiện rõ ràng, có thể trực tiếp nhận thức, loại không thể 
nhận thức rõ ràng nhưng có thể nhận thức được thông qua suy luận hợp lý, 
và loại hiện tượng hoàn toàn kín hay bí ẩn. Như vậy, theo Pháp Xứng, việc 
tái sinh là loại hiện tượng có thể suy luận ra. Cách phân chia nhận thức này 
còn tùy thuộc vào khả năng chủ thể của nhận thức có khi cùng một hiện 
tượng với chúng sinh này là hiển nhiên nhưng với chúng sinh khác là hoàn 
toàn bí ẩn (chẳng hạn việc nhận thức màu sắc đối với chúng sinh mù bẩm 
sinh so với chúng sinh có thị giác thông thường). 


169 


nhân về việc này. Trong việc kiểm nghiệm thế giới vật chất, hãy để 
qua một bên các nan đề về cơ học lý thuyết, chúng ta đang đối mặt với 
các hiện tượng vốn tự chúng thích hợp với phương pháp khoa học chủ 
đạo về tính khách quan, phương pháp truy cứu đứng trên ngôi nhân 
xưng thứ ba. Về tổng thể, chúng ta ý thức răng một giải thích khoa học 
về thế giới vật lý không loại trừ các yếu tố then chốt của lãnh vực đang 
được mô tả. Dù vậy, trong giới các kinh nghiệm chủ quan, vấn đề hoàn 
toàn khác. Khi ta lắng nghe trong ngôi thứ ba một cách đơn thuần, thì 
yêu tố “khách quan” tính đến của các trạng thái tinh thần, cho dù đó là 
một lý thuyết tâm lý học nhận thức, một lời giải thích về thần kinh sinh 
học, hay một thuyết tiễn hóa, đều làm ta cảm thấy rằng một chiều 
hướng rất quan trọng của chủ thê đã bị bỏ ra ngoài. Tôi muốn nói đến 
khía cạnh hiện tượng học của các hiện tượng tính thần, tức là các kinh 
nghiệm chủ quan của các cá nhân. 


Ngay cả với thảo luận lược yếu này, tôi cho rằng rõ ràng phương pháp 
ngôi nhân xưng thứ ba — mà được dùng trong khoa học một cách thật 
tốt đẹp trong rất nhiều lãnh vực — thì không đủ cho việc giải thích về ý 
thức. Điều đòi hỏi là, nếu khoa học muốn thành công để thăm dò bản 
chất của ý thức thì điều đó sẽ không kém chi một cuộc chuyển mẫu 
hình. Đó là quan điểm về phương pháp ngôi nhân xưng thứ ba, mà có 
thê dùng để đo đạc các hiện tượng từ vị trí của người quan sát độc lập, 
thì phải được tích hợp với quan điểm về phương pháp ngôi nhân xưng 
thứ nhất”, là điều vốn cho phép hợp nhất giữa tính chủ quan và các chất 
lượng được miêu tả bởi kinh nghiệm của ý thức. Tôi đang nói đến sự 
cần thiết của một phương pháp về việc khảo sát của chúng ta để tiếp 
cận đến đối tượng của sự truy cứu. Với giả thiết rằng một trong những 
đặc tính chính yêu của ý thức là sự chủ quan và bản chất kinh nghiệm 
của nó, thì một hệ thống nghiên cứu bất kỳ về nó phải tiếp nhận một 
phương pháp cho phép truy cập đến các chiều hướng của sự chủ quan 
và kinh nghiệm. 


!Ở đây đức DLLM muốn nói đến phương pháp nhìn nhận vấn đề theo 
phương tiện khách quan và phương tiện chủ quan phải được kết hợp chặt chế 
bổ xung nhau (ND). 

170 


Do đó, một nghiên cứu khoa học trọn vẹn về ý thức phải bao hàm cả 
các phương pháp ngôi nhân xưng thứ ba và thứ nhất, nó không thể bỏ 
qua thực tại hiện tượng học của kinh nghiệm chủ quan mà phải tuân 
theo tất cả các quy tắc về tính nghiêm ngặt khoa học. Vậy nên, câu hỏi 
sống còn là: Ta có thể hình dung được hay không một phương pháp 
học khoa học cho sự nghiên cứu về ý thức mà ở đó một phương pháp 
ngôi nhân xưng thứ nhất thiết thực vốn hoàn toàn công bằng đối với 
hiện tượng học về kinh nghiệm khả dĩ được kết hợp với quan điểm 
khách quan của sự nghiên cứu về não bộ? 


Ỏ đây tôi cảm thấy một sự cộng tác gần gũi giữa khoa học hiện đại và 
các truyền thống thiền định, như là Phật giáo, có thể chung đạt lợi ích. 
Phật giáo có một lịch sử lâu dài trong việc khảo cứu bản chất của tâm 
và nhiều phương diện khác của nó — đây là hệ quả của thiền định Phật 
giáo và câu trúc phân tích cặn kế của nó. Không như khoa học hiện đại, 
tiếp cận của Phật giáo vốn chủ yếu từ phương pháp ngôi nhân xưng thứ 
nhất. Phương pháp thiền định, được phát triển bởi Phật giáo là một ứng 
dụng thực nghiệm của sự tự quán kiểm" , được duy trì bởi việc rèn 
luyện nghiêm khắc trong kỹ năng và việc kiểm nghiệm chặt chẽ về độ 
tin cậy của kinh nghiệm. Tất cả các trải nghiệm chủ quan có hiệu lực 
do thiền định đều phải kiểm định được thông qua việc tái lập nhiều lần 
bởi cùng một hành giả và thông qua việc cả những cá nhân khác có thể 
đạt đến cùng một trạng thái với cùng một cách tu tập. Do đó, nếu chúng 
được kiêm định, các trạng thái như thế có thể xem là phổ dụng ở mọi 
hạng người. 


! Từ chữ introspection. Là khả năng mà trong đó thiền giả tự nhận thức 
được trạng thái hiện có của tâm mình một cách rõ ràng. Tương đương với 
thuật ngữ này, thường thấy trong các sách về thiên học là khái niệm tỉnh 
thức hay tỉnh giác (en. awake). Tỉnh thức và toàn tâm [chánh niệm] là hai 
yếu tố quan trọng có thể giúp một thiền giả giữ không bị phân tán. Trong 
đó, toàn tâm tức là yếu tố lưu giữ bên vững không bị quên lăn khỏi đối tượng 
thiền. 

171 


Hiểu biết Phật giáo về tâm chủ yêu rút ra từ các quan sát thực nghiệm 
đặt nền tảng trên hiện tượng học về kinh nghiệm vốn bao gồm các kỹ 
năng tu tập của thiền định. Các mô hình hoạt động của tâm thức cũng 
như là các khía cạnh và chức năng khác nhau của nó được tạo ra trên cơ 
sở [quan sát] này; sau đó, chúng trở thành đối tượng của việc duy trì sự 
quán chiếu có tính triết lý và phê phán và tính thử nghiệm thực nghiệm 
thông qua vừa thiền định vừa quan sát toàn tâm. Nếu muốn quan sát 
cách các nhận thức của ta vận hành, thì ta có thể rèn luyện tâm thức 
mình về sự chú tâm và học quan sát việc hình thành và tan biến của các 
tiễn trình nhận thức trên cơ sở từ thời điểm một. Đây là một tiễn trình 
thực nghiệm mà dẫn đến kết quả trực tiếp tri kiến của một khía cạnh 
chắc chắn về cách thức mà tâm vận hành. Chúng ta có thể dùng kiến 
thức này để làm giảm các hậu quả của các cảm xúc như nóng giận hay 
thù hận (đĩ nhiên các hành giả thiền định trong sự truy tầm khả năng 
vượt qua đau khổ tỉnh thần sẽ mong muốn làm điều này), nhưng điểm 
tôi muốn nêu ở đây là tiến trình này cung ứng một phương pháp thực 
nghiệm ở ngôi nhân xưng thứ nhất trong mối tương quan với tâm thức. 


Tôi biết là có sự ngờ vực sâu sắc về phương pháp ngôi nhân xưng thứ 
nhất trong khoa học hiện đại. Tôi đã nghe nói răng, với vẫn đề vốn có 
trong việc phát triển tiêu chuẩn khách quan đề phân xử giữa các luận 
điểm ngôi thứ nhất cạnh tranh nhau, thì sự tự quán kiểm như là một 
phương pháp để nghiên cứu tâm thức trong tâm lý học đã bị loại bỏ 
trong thế giới Tây Phương. Với địa vị thống trị của phương pháp khoa 
học ngôi nhân xưng thứ ba như là một mẫu hình cho việc gặt hái tri 
kiến, thì nỗi băn khoăn này hoàn toàn có thê hiểu được. 


Tôi đồng ý với nhà tâm lý Stephen Kosslyn' tại Harvard người đã tiến 
hành nghiên cứu tiên phong về vai trò của tự quán kiểm trong sự tưởng 





! Stephen Michael Kosslyn là nhà tâm lý học Hoa Kỳ nghiên cứu trong các 
lãnh vực về tâm lý học và thần kinh học nhận thức. Ông được biết đến nhiều 
nhất do nghiên cứu và lý thuyết về hình tượng tinh thần. Theo đó, ngược với 
các giả thiết thông thường, các hình tượng thần kinh không là một loại hiện 
tượng thống nhất. Nó bao gôm một tập hợp nhiều chức năng phân biệt; các 
172 


tượng; ông ấy tranh luận tại một hội nghị Tâm Thức và Đời Sống mới 
đây, chủ đề “Khảo sát Tâm Thức”, răng thật là quan trọng đề công 
nhận các biên giới bản năng của sự tự quán kiểm. Ông ta cho rằng bất 
kế một người có được rèn luyện đến đâu, chúng ta vẫn không có bằng 
chứng cho thấy sự tự quán kiểm của người đó có thể biểu lộ các phức 
tạp của mạng lưới thần kinh và sự cấu thành sinh hóa của não bộ con 
người, hay các quan hệ tương hỗ lý tính của các vận động tỉnh thần đặc 
biệt — tức là các thao tác được tiễn hành hầu như chính xác bởi quan sát 
thực nghiệm thông qua ứng dụng của các trang thiết bị mạnh. Dẫu sao 
một ứng dụng có kỷ luật của sự tự quán kiểm sẽ thích hợp nhất đề thử 
nghiệm các phương diện tâm lý và hiện tượng học về các trạng thái 
nhận thức và xúc cảm của chúng ta. 


Điều gì xảy ra suốt thời gian thiền quán trong một truyền thống như 
Phật giáo và điều gì xảy ra lúc tự quán kiểm trong ý nghĩa thông 
thường là hai việc khác hăn nhau. Trong khuôn khổ Phật giáo, sự tự 
quán kiểm được dùng với sự chú tâm cần thận đến các hiểm nguy của 
các chủ trương chủ quan cực đoan — như là các phóng tưởng và các ảo 
tưởng — và với sự nuôi dưỡng về một trạng thái có kỷ luật của tâm thức. 
Sự thanh lọc của chú tâm, trong khuôn khổ về sự bình ổn và sáng rõ, là 
một bước chuẩn bị rất quan trọng cho việc tiện ích hóa của tự quán 
kiểm nghiêm túc chặt chẽ nhiều giông như là một viễn vọng kính thì rất 
quan trọng cho sự kiểm soát chỉ ly vê các hiện tượng thiên văn. Cũng 
như trong khoa học, có một chuỗi các thủ tục và giao thức mà sự tự 
quán kiêm trong thiền phải dùng tới. Khi bước vào phòng thí nghiệm, 
những ai chưa được chỉ dẫn trong khoa học sẽ không biết phải nhìn vào 
vật gì, và sẽ không có khả năng nhận biết khi một dụng cụ nào đó được 
tìm thấy: trong cùng một kiêu cách, một tâm thức chưa được rèn luyện 
sẽ không có khả năng áp dụng sự tập trung có tính tự quán kiểm lên 
một đối tượng đã chọn trước và sẽ thất bại để nhận biết khi các tiến 
trình của tâm thức tự chúng thê hiện. Giống như các nhà khoa học đã 


chức năng này chịu trách nhiệm về các khía cạnh khác nhau của hình tượng. 
"Stephen Kosslyn”. Wikipedia. Truy cập 2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_ Kosslyn>. 

173 


được đào luyện, một tâm thức có kiêm soát sẽ có tri thức vê điêu gì đê 
tìm kiêm và có khả năng đê nhận biệt khi các phát hiện được tạo ra. 


Có thể rằng. các câu hỏi phải chăng ý thức có thể một cách tối hậu được 
quy giảm về các tiến trình vật lý hay phải chăng các kinh nghiệm chủ 
quan của chúng ta là các chức năng phi vật chất của thế giới, sẽ tồn 
đọng lại theo cách lựa chọn của triết học. Vấn đề mấu chốt ở đây là đề 
đóng ngoặc các câu hỏi siêu hình về tâm thức và vật chất, và để khảo 
sát với nhau cách thức để hiểu biết một cách khoa học các thể thức 
khác nhau của tâm. Tôi tin rằng có khả năng đề phật giáo và khoa học 
hiện đại tiến hành cộng tác nghiên cứu trong việc hiểu biết về ý thức 
trong khi để qua một bên câu hỏi triết lý phải chăng ý thức một cách tối 
hậu là vật chất. Bằng cách kết hợp hai dạng thức truy cứu, thì cả hai 
ngành có thê được phong phú hóa. Một nghiên cứu như vậy sẽ đóng 
góp không chỉ cho một tri kiến lớn hơn của nhân loại về ý thức mà cho 
cả một hiệu biết sâu hơn về động học của tâm thức người và quan hệ 
của nó với sự đau khổ. Đây là một cánh cửa quý giá để bước vào việc 
làm giảm nhẹ cho sự đau khổ vốn là điều mà tôi tin là một thao tác cơ 
bản cho địa cầu này. 


174 


- 


Chương 7: Hướng đến một Khoa học về ý thức 


s@ 


Đề cho việc nghiên cứu ý thức được hoàn tất, ta cần một phương pháp 
mà không những chỉ tính đến những gì xảy ra trong các cấp độ thần 
kinh học và hóa sinh học mà còn phải tính đến kinh nghiệm chủ quan 
của ý thức tự nó. Ngay cả khi kết hợp khoa thần kinh học và tâm lý 
học ứng xử cũng không đú để rọi đủ ánh sáng vào kinh nghiệm chủ 
quan, vì cả hai cách tiếp cận đều đặt nặng tầm quan trọng lên tính 
khách quan, cách nhìn theo ngôi nhân xưng thứ ba. Các truyền thống 
thiền quán đều có lịch sử nhắn mạnh đến tính chủ quan, tức là sự thâm 
tra có tính ngôi nhân xưng thứ nhất, qua việc rèn luyện tâm thức đề tập 
trung trong một cách thức có kỷ luật lên chính các trạng thái nội tại của 
nó. 


Trong kiểu phân tích này thì người quan sát, đối tượng, và các ý nghĩa 
về sự thẩm tra là tất cả các phương diện của cùng một sự việc, chính là 
tâm của cá nhân người thí nghiệm. Trong Phật giáo, rèn luyện tinh 
thần này được gọi là bhavana, thường được dịch thành “meditation” 
[tức là “thiền ”] trong Anh ngữ. Thuật ngữ Phạn gốc mang các nghĩa 
rộng về sự nuôi dưỡng, trong ý nghĩa của việc nuôi dưỡng một thói 
quen, trong khi thuật ngữ Tạng là gơmn, nghĩa là “làm cho quen thuộc”. 
Nên ý nghĩa ở đây là một rèn luyện tinh thần có kỷ luật về việc nuôi 
dưỡng sự thuần thục với một đối tượng chọn trước, không kể đó là đối 
tượng bên ngoài hay một kinh nghiệm nội tâm. 


Người ta thường hiểu thiền đơn giản chỉ là việc phủi trống tâm thức, 
hay là một thực hành thả lỏng, nhưng đó không phải là điều mà tôi có ý 
đề cập ở đây. Thực hành về gøm không chỉ hàm ý một một trạng thái 
bí ân hay huyền diệu hay một sự mê hồn chỉ mở ra cho một vài cá nhân 
thiên tài. Nó cũng không đòi hỏi việc không có suy niệm hay sự thiếu 
vắng của các hoạt động tinh thần. Thuật ngữ gøzn có cả ý nghĩa là một 


175 


phương tiện hay một tiến trình lẫn ý ý nghĩa là một trạng thái khả dĩ hình 
thành như là hậu quả của một tiến trình. Điều tôi quan tâm chủ yếu ở 
đây về gơm với nghĩa phương tiện, mà nó bao hàm một sự áp dụng chặt 
chẽ, tập trung, và có kỷ luật về sự tự quán kiểm và toàn lâm, để thử 
nghiệm sâu vào trong bản chất của đối tượng đã chọn trước. Theo 
quan điểm khoa học thì tiến trình này có thê sánh với sự quan sát thực 
nghiệm nghiêm ngặt. 


Sự khác nhau giữa quan điểm khoa học hiện tại và truyền thống truy 
cứu Phật giáo nằm trong việc thống trị của ngôi nhân xưng thứ ba, tức 
là phương pháp khách quan trong khoa học đối ứng với sự vi tế; và tiện 
ích của ngôi nhân xưng thứ nhất, tức là phương pháp tự quán kiểm 
trong sự quán chiếu Phật giáo. Theo cách nhìn của tôi, sự kết hợp của 
phương pháp ngôi thứ nhất và phương pháp ngôi thứ ba sẽ có một hứa 
hẹn vê một phát triển thật sự trong nghiên cứu khoa học về ý thức. 
Điều to tát có thê được hoàn thành bởi phương pháp ngôi thứ ba. Khi 
các kỹ thuật chụp ảnh não bộ trở nên hiệu quả hơn bao giờ, hết, thì có 
khả năng để quan sát tỉ mỉ các mối quan hệ vật lý về thế giới kinh 
nghiệm chủ quan phong phú của chúng ta — như là các liên kết thần 
kinh, các thay đổi sinh hóa, các vùng trong não bộ có liên hệ đến các 
vận động tinh thần đặc thù, và các tiến trình tạm thời (thường ở mức 
mili giây) mà bởi đó não bộ phản ứng với các kích thích ngoại vi. Tôi 
thật hứng thú được thấy điều này trực tiếp khi thăm viếng phòng thí 
nghiệm của Richard Davidson tại đại học WIsconsin ở Madison trong 
mùa xuân năm 2001. 


Đây là phòng thí nghiệm hoàn toàn mới với các trang cụ và kỹ thuật 
chụp ảnh não hiện đại. Davidson có một nhóm đồng nghiệp trẻ và hăng 
hái ở đó, và một trong các đề án gây hứng thú nhất cho tôi của ngài là 
một loạt các thí nghiệm lên các thiên giả. Ngài dẫn tôi tham quan và 
thuyết minh cho tôi các máy móc khác nhau. Ở đó có một thiết bị 





! Theo ý này thì đức Dalai Lama đề cập đến loại thiền quán. 


176 


EEGl (máy chụp điện não đồ), chủ yếu được dùng đề phát hiện các 
hoạt động điện tử trong não bộ. Việc này giống như một mũ chụp khít 
lên đầu với nhiều bộ cảm ứng gắn lên đó và đương nhiên thiết bị này 
trong phòng thí nghiệm của Davidson với 256 bộ cảm ứng, là một trong 
những thiết bị tỉnh xảo nhất thế giới. Thêm vào đó, còn có một máy 
MRI (máy chụp cộng hưởng từ), tôi đã được nghe nói rằng, sức mạnh 
của EEG chính là ở vận tốc của nó (thật đáng kinh ngạc là nó có thể 
phát hiện những thay đổi trong não bộ nội trong một phần ngàn của 
một giây), trong khi năng lực của MRI tùy thuộc vào khả năng định vị 
các vùng đang vận động của não trong vòng khoảng cách một mili mét. 





! Máy chụp ảnh điện não đồ (Electroencephalography -- EEG) là thiết bị 
ghi chép lại các hoạt động điện trên da đầu sinh ra bởi việc vận hành của các 
tế bào thần kinh trong não. Trong thần kinh học ứng dụng chẩn khám chính 
của EEG là dùng trong các chứng động kinh, hôn mê, các khối u, sốc, sự tập 
trung thần kinh và các bệnh não. Tuy nhiên, ứng dụng của EER giảm dần do 
sự có mặt của các kỹ thuật mới như MRI MRI và CT (xem chú thích kế tiếp vê 
MRI và CT). *EEG”. Wikipeida. Truy cập 04/09/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/EEG>. 


? Máy chụp cộng hưởng từ (Magnetic Resonance Imaging -- MRI) hay còn 
gọi là máy chụp hạt nhân cộng hưởng từ (nuclear magnetic resonance 
imaging -- NMRI), là kỹ thuật tương đối mới được dùng nhiều trong xạ trị để 
bản đồ hóa các cấu trúc bên trong và chức năng của thân thể. MRI cung ứng 
sự tương phản lớn giữa các mô mềm của thân thể hơn là X quang điện toán 
(computed tomography -- CT). MRI thật sự hữu dụng trong chụp ảnh thần 
kinh não, khung xương, tim mạch, và ung thư. Nếu như thiết bị CT dùng 
phóng xạ ion thì MRI dùng từ trường cực mạnh để sắp xếp sự từ hóa hạt 
nhân nguyên tử hydro của nước trong thân thể. Các trường tần số giao động 
radio được phát thay đổi một cách có hệ thống để điều chỉnh sự sắp xếp của 
sự từ hóa khiến cho hạt nhân của các nguyên tử hydro tạo thành một từ 
trường quay chuyển có thể phát hiện và đọc được bởi máy quét. Các tín hiệu 
nhận được (của máy quét) từ sự điều tiết của các từ trường giúp có đủ thông 
tin để tạo ra ảnh cấu trúc của thân. MRI đầu tiên phát hàh năm 1973. 
"Magnetic_resonance_imaging”. Wikipedia Truy cập 04/09/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_resonance_imaging>. 

177 


Một ngày trước chuyến viếng thăm, họ đã dùng những thiết bị này 
trong một thí nghiệm tỉ mỉ bao gồm cả một thiền giả có kinh nghiệm 
mà tôi biết từ lâu trong việc tiến hành nhiều tu tập thiền khác nhau. 
Davidson đã trình bày cho tôi xem một màn hình máy vi tính với nhiều 
ảnh máy quét của đối tượng não bộ, với các màu khác nhau cho thấy 
các loại vận động khác nhau. 


Trong ngày tiếp theo, chúng tôi có một buổi họp chính thức trong đó 
Davidson trình bày các kết quả có được từ trước về các nghiên cứu của 
ông. Nhà tâm lý Paul Ekman" tham dự các thảo luận và cung cấp một 
báo cáo các kết qủa đạt được trong các công việc đang tiễn hành trên 
một số lớn các nhóm đối tượng bao gồm cả các thiền giả. Thí nghiệm 
khoa học lên các thiền giả có một lịch sử khá lâu, kế từ các thí nghiệm 
được tiễn hành bởi Herbert Bensonˆ tại trường y khoa Havard trong 
thập niên 1980. Benson theo dõi các thay đổi sinh lý về thân nhiệt và 
lượng Oxygen tiêu thụ của các thiền giả khi tiến hành tu tập „no, có 
liên quan đến các sự việc khác nhau về sự phát nhiệt ở các điểm đặc 
biệt trong cơ thể. Như Benson, nhóm Richard Davidson đã tiễn hành 
các thí nghiệm lên các nhà tu ẩn dật trong dãy Hymalaya bao gồm cả 





! Paul Ekman (1934- ) là nhà tâm lý học Hoa Kỳ tiên phong trong nghiên 
cứu về các xúc cảm và mối quan hệ của chúng với các biểu lộ trên mặt. Ông 
được xem là một trong 100 nhà tâm lý học kiệt xuất nhất của thế kỷ 20. Nên 
tảng nghiên cứu của Ekman là phân tích sự phát triển của các bản tính người 
và các trạng thái qua thời gian. "Paul Ekman”. Wikipedia. Truy cập 
05/09/2009 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Ekman>. 


? Herbert Benson (1935 -- ) là chuyên gia tim mạch và sáng lập viên của 
Mind/Body Medical Institue (Học Viện Y Học về Thân và Tâm. Ông là giám 
đốc danh dự của Benson-Henry Institute, trưởng khoa Y Học tại Đại Học 
Harvard, là bác sĩ Tây Phương đầu tiên sử dụng yếu tố tinh thân và điều trị 
[Đông Phương] vào Tây y. Các công trình của ông là cầu nối giữa y học và 
tôn giáo, Đông và Tây, tâm và thân, và tín ngưỡng và khoa học. "Herbert 
Benson`". Wikipedia. Truy cập 05/09/2009. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Benson>. 

178 


các núi quanh Dharamsala. Vì việc tiến hành các thí nghiệm trong núi 
cân đên việc sử dụng trang thiệt bị di động, nên công việc này bị giới 
hạn, ít nhât cho đên khi công nghệ di động bắt kịp. 


Thí nghiệm khoa học lên các chủ thê con người nảy sinh nhiều vấn đề 
về đạo đức, đây là câu hỏi mà cộng đồng khoa học thật sự nghiên túc. 
Đối với các hành giả ân dật là những người lựa đã chọn một cuộc sống 
cô liêu trong núi non, thì lại có thêm một phức tạp là các thí nghiệm 
như thế tạo nên một sự xáo trộn sâu sắc vào cuộc sống và tu tập tinh 
thần của họ. Không có chi đáng ngạc nhiên vào lúc đầu nhiều người đã 
dè đặt. Một phần khác nữa là hầu như không ai hiểu được mục đích 
của công việc ngoại trừ việc thỏa mãn tính tò mò của những người kỳ 
quặc mang vác các thiết bị. Mặc dù thế, tôi cảm nhận rất mạnh (và tôi 
vân cảm thấy thê cho đến nay) rằng ứng dụng của khoa học để tìm hiểu 

về tâm thức của các thiền giả là tôi quan trọng, và tôi đã bỏ ra rất nhiều 
công sức để thuyết phục các thầy tu ân dật cho phép các thí nghiệm 
được tiến hành. Tôi đã luận răng họ nên tiến hành các thí nghiệm do 
lòng vị tha; nếu các hiệu quả tốt đẹp của việc bình lặng tâm thức và 
nuôi dưỡng các trạng thái tinh thần tốt đẹp có thể được biểu thị một 
cách khoa học, thì điều này có thể có các kết quả lợi ích cho những 
người khác. Tôi chí hy vọng là mình không áp lực quá nặng tay. Một 
sô đông đã được thuyết phục và chấp thuận, hy vọng đó là do lập luận 
của tôi chứ không phải đơn thuần do việc tuân theo thâm quyền của văn 
phòng làm việc của Dalai Lama. 


Tắt cả công việc này chỉ minh họa được một khía cạnh của bức tranh về 
ý thức. Song le, không như nghiên cứu của các vật thể không gian 3- 
chiều, nghiên cứu về ý thức, bao gôm toàn bộ phô các hiện tượng của 
nó và mọi thứ thuộc về nội hàm của kinh nghiệm chủ quan, bao gồm 
hai thành phần. Một là điều gì xảy ra với não bộ và với ứng xử của cá 
nhân (là những gì mà khoa não bộ học và tâm lý học ứng xử được 
chuẩn bị để thám sát), nhưng điều còn lại là kinh nghiệm tự thân có tính 
hiện tượng học về các trạng thái nhận thức, xúc cảm, và tâm lý. Đối 
với thành phần thứ hai này thì sự áp dụng của phương pháp ngôi nhân 


179 


xưng thứ nhất thật là thiết yếu. Nhìn theo một cách khác, thì đù kinh 
nghiệm về hạnh phúc có thê chắc chắn cùng lúc xảy ra với một số phản 
ứng hóa học trong não bộ, như là sự tăng cường serotonin', thì vẫn 
không có một mô tả hóa sinh và thần kinh sinh học nào có thê giải thích 
được hạnh phúc là gì. 


Trong khi truyền thống quán chiếu Phật giáo không hề truy cập đến các 
ý nghĩa khoa học của việc đạt được trí huệ trong các tiền trình não, thì 
nó đã có một hiểu biết sâu sắc về khả năng để chuyển hóa và thích nghỉ 
của tâm thức. Cho đến gần đây, tôi thu thập được rằng các nhà khoa 
học vẫn tin rằng sau khi trưởng thành, các chất liệu của não người sẽ 
trở nên bất biến một cách tương đối. Nhưng các phát hiện mới trong 
thần kinh sinh học đã tìm thấy một năng lực đáng kế về khả năng thay 
đổi được trong não bộ người ngay cả với những người trưởng thành, 
già như tôi. Tại hội nghị Mind and Life ở Dharamsala trong năm 2004, 
tôi đã tìm hiểu được về một phân khoa của thần kinh học nghiên cứu về 
vấn đề này gọi là “Thuyết linh hoạt não” %ã Sự kiện này nói lên cho tôi 





!_ Serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT, N-methyl-gamma) là một chất dẫn 
truyền thần kinh dạng đơn amine (monoamine) neurotransmitter. Chất này 
tìm thấy rất nhiêu trong đường tiêu hóa (ruột - dạ dày) các loài thú và có 
đến 80% - 90% serotonin trong các tế bào enterochromaffin cells (một dạng 
tế bào sản xuất hóc-môn thuộc đường tiêu hóa) trongruột người, được dùng 
điều tiết các chuyển dịch ruột. Phần nhỏ còn lại của serotonin được tổng hợp 
trong các tế bào thần kinh đặc biệt trong hệ thống trung ương thần kinh và 
có nhiều chức năng bao gồm việc điều tiết tâm trạng, sự ngon miệng, ngủ, 
sự co cơ và một số chức năng tư tưởng bao gồm trí nhớ và học hỏi. 
"Serotonin”. Wikipedia. Truy cập 12/09/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Serotonin>. 


? Thuyết linh hoạt thân kinh (Neuroplasticity) cũng gọi là lĩnh hoat não 
(brain plasticity), linh hoạt vỏ não (cortical plasticity) đề cập đến việc thay 
đổi của các tế bào thần kinh, tổ chức mạng liên kết của chúng, và chức năng 
của chúng bởi các thể nghiệm mới. Ý kiến này được đề xuất lần đầu vào 1892 
bởi Santiago Ramón y Cajal nhưng bị đa số bác bỏ trong suốt nửa thế kỷ. 
Thuật ngữ linh hoạt thần kinh được dùng lần đầu tiên bởi nhà thân kinh học 
Ba Lan Jerzy Konorski. Các tế bào thần kinh não nối kết nhau. Thuật ngữ 
180 


biết rằng các bẩm tính vốn được xem là có định như là nhân cách, cá 
tính, ngay cả tâm trạng đều không vĩnh viễn, và các sự luyện tập hay 
thay đối tinh thần trong môi trường có thể ảnh hưởng đến các bẩm tính 
này. Các thí nghiệm đã cho thấy các thiền giả cao thâm có sự vận động 
nhiều hơn trong bán cầu não trái, tức là bộ phận não liên hệ đến các 
cảm xúc tích cực chăng hạn như hạnh phúc, sung sướng, và dung 
thuận. Những phát hiện này hàm ý rằng hạnh phúc là thứ mà có thê 
nuôi dưỡng một cách chủ tâm thông qua các rèn luyện tinh thần ảnh 
hưởng đến não. 


Luận sư sống trong thế kỷ thứ bảy là Pháp Xứng! trình bày một luận 
điểm tinh tế hỗ trợ lập trường cho rằng thông qua việc tu tập kỷ luật 
thiền, các thay đổi căn bản có thể tạo ảnh hưởng trong ý thức con 
người, kể cả các cảm xúc. Một tiền đề nền tảng cho luận điểm của ông 
là định luật phổ dụng nhân quả, nói rằng những điều kiện ảnh hưởng 


Ninh hoạt” ám chỉ hoạt động học hỏi của não bao gồm việc thêm vào hay xóa 
bỏ bớt hay làm vững mạnh các mỗi liên kết, hay thêm các tế bào. Trong thế 
kỷ 20, các nhà thần kinh đều tin rằng các vùng sâu của não và tân vỏ não 
không thể biến đổi về cấu trúc sau giai đoạn trẻ thơ; điều này có nghĩa là 
việc học hỏi chỉ làm thay đổi sức mạnh của mối liên kết còn các vùng liên hệ 
đến cấu trúc hình thành của trí nhớ như vùng hải mã (hippocampus) và các 
nếp xếp là nơi mà các tế bào thần kinh mới sẽ không tạo thêm sau khi kết 
thúc tuổi thơ. Tuy nhiên, ý tưởng này đang bị lung lay do các tìm tòi mới cho 
thấy sự linh hoạt của chúng ngay cả sau tuổi thơ. Theo thuyết linh hoạt thần 
kinh này thì tư duy học hỏi và hoạt động thật sự làm thay đổi cả cấu trúc vật 
lý (giải phẫu) lần tổ chức chức năng (sinh lý) từ trên xuống. "Neuroplasticity". 
Wikipedia. Truy cập 12/09/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroplasticity >. 


!_ Pháp Xứng (skt. Dharmakirti, tib. chos grags) Một trong những Luận sư 
quan trọng nhất của triết học đạo Phật, đại điện quan điểm của Duy thức 
tông (sa. vijñanavadin) và Nhân minh học (sa. hetuvidy3), sống trong thế kỉ 
thứ 7 (~ 600-650) tại Nam Ấn Độ và là môn đệ của Hộ Pháp (sa. 
dharmapäla) tại Na-lan-đà. "Pháp Xứng”. Wikipedia. Truy cập 05/09/2009. 
<http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%oC3%A1p_X%E1%BB%oA9Ong>. 


181 


đến nguyên nhân sẽ có tác động không thể tránh khỏi lên hậu quả”. 
Nguyên lý này rất lâu đời trong Phật giáo — Đức Phật tự mình đã thuyết 
rằng nếu một người muốn tránh khỏi những loại hậu quả nào đó, thì 
người ấy cần thay đổi các điều kiện phát khởi lên chúng. Nên, nếu một 
ai thay đổi các điều kiện về trạng thái của tâm thức (mà thường - vốn sẽ 
tạo khởi các dạng thức ứng xử đặc trưng của hoạt động tính thân), thì 
người đó có thể thay đổi các bâm tính của ý thức mình và sẽ có kết quả 
trong thái độ và xúc cảm. 


Tiền đề nền tảng thứ nhì là định luật phổ dụng vô thường”, vốn là một 
phần trong nhiều giáo pháp đầu tiên của đức Phật. Luật này phát biểu 
rằng tất cả các sự vật và hiện tượng, do duyên khởi tạo ra, là biến đồi 
liên tục. Không có gì — ngay cả các thứ trong thế giới vật chất, mà ta 
vốn có xu hướng nhận thức chúng như là lâu bền — lưu giữ bất động 
hay thường hằng. Vậy nên, định luật này nói rằng mọi vật sinh ra do 
các nguyên nhân thì dễ biến đổi — và nêu người ta tạo ra những điều 
kiện đúng, thì một cách ý thức người ta có thể tạo trực tiếp thay đối như 
thế để chuyên hóa trạng thái tâm của mình. 


Tương tự các tư tưởng gia Phật giáo trước đó, Pháp Xứng viện dẫn lại 
điều có thê được gọi là “định luật tâm lý” trong đó ngài nhìn thấy nhiều 
trạng thái tâm lý, bao gồm các xúc cảm, như là một trường của các lực 
trong đó các họ của các trạng thái tinh thần đối ngẫu tương tác động lẫn 
nhau thường xuyên. Nội trong các xúc cảm, có thể có một họ bao gồm 
thù ghét, sân hận, chống đối và vân vân, trong khi đối ngẫu với nó là họ 
các xúc cảm tích cực, như yêu thương, từ bị, và cảm thông. Pháp Xứng 
tranh luận rằng nếu một phía bất kỳ trong lưỡng cực mạnh hơn, thì phía 
bên kia sẽ yếu hơn trong cá nhân cho trước nào đó ở một thời điểm nào 





!_ Định luật này được mô tả trong Phật giáo dưới dạng thuyết duyên khởi và 
nghiệp được đức Phật giảng sau khi vừa thành đạo xong tại vườn Lộc Uyển 
cho 6 đệ tử đầu tiên. 


? Luật vô thường được trình bày trong một phần của Tứ Diệu Đế cũng được 
đức Phật thuyết giảng lần đầu tại vườn Lộc Uyển khi vừa thành đạo. 
182 


đó. Vậy nên nếu một người hành động đề tăng cường, củng có, và làm 
mạnh các nhóm tích cực thì người đó sẽ một cách tương ứng làm suy 
yếu các nhóm tiêu cực, từ đó đem lại sự chuyển hóa một cách hiệu quả 
trong các suy nghĩ và cảm xúc của người đó. 


Pháp Xứng minh họa sự phức tạp của tiễn trình này bằng một chuỗi các 
tương tự rõ ràng từ kinh nghiệm hàng ngày. Các lực đối ngẫu có thê 
thấy như là nóng và lạnh, vốn không bao giờ cùng chung tồn tại mà 
không có chuyện một phía hủy hoại phía kia nhưng đồng thời cũng 
không bên nào có thê loại trừ bên kia lập tức - tiễn trình này là tiệm 
biến. Có khả năng Pháp Xứng đã rõ trong tâm ý hiệu ứng về việc đốt 
sáng ngọn lửa để làm âm gian phòng lạnh lẽo hay trận mưa rào trong 
mùa mưa làm mát vùng nhiệt đới nơi mà ngài cư ngụ. Nhưng ngược 
với thê, Pháp Xứng lại nói đến ánh sáng đèn lập tức xua tan bóng tối. 


Định luật này, mà nội dung là việc hai trạng thái đối ngẫu không thể 
cùng tồn tại mà không xảy ra việc trạng thái này loại trừ trạng thái kia, 
là một tiền đề then chốt trong luận điểm Phật giáo về khả năng chuyên 
hóa của ý thức — có nghĩa là việc nuôi dưỡng lòng từ bi có thể qua thời 
gian tiêu giảm sức mạnh của sân hận trong tâm thức. Xa hơn nữa, Pháp 
Xứng tranh luận rằng việc xóa bỏ một điều kiện cơ bản sẽ xóa bỏ các 
hậu quả của nó. Bởi đó, bằng việc xóa tan cái lạnh, chăng hạn, người ta 
cũng loại trừ một cách có hiệu quả tất cả các kết quả đi kèm như là 
dựng tóc, rùng mình, và răng lập cập. 


Pháp Xứng còn đi xa hơn và nói rằng, không như các khả năng thê 
chất, các phâm chất của tâm có năng lực phát triển vô biên. Việc tương 
phản giữa rèn luyện tỉnh thần với rèn luyện thể chất về điền kinh, đặc 
biệt các nhà nhảy xa; Ngài luận rằng trong kỹ năng điền kinh, mặc dù 
có thê có một phạm vi rộng các mức độ mà các điền kinh cá nhân khả 
dĩ mong mỏi, thì vẫn có một giới hạn không thể vượt qua bởi bản năng 
và cấu trúc của thân thể con người, bất kê một người có luyện tập đến 
đâu hay bản năng điền kinh của một người xuất sắc như thế nào. Ngay 
cả sử dụng các thuốc cắm trong điền kinh hiện đại, mà vốn có thể mở 


183 


rộng thêm đường biên giới hạn của thân thể, thật ra cũng không thê đầy 
thể chất con người xa khỏi các giới hạn nền tảng về bản chất của chính 
nó. Ngược lại, Pháp Xứng luận răng các ràng buộc của ý thức thì ít 
hơn nhiều và có thê xóa bỏ được, vậy nên vỆ nguyên tắc là khả dĩ cho 
một phâm chất tinh thần như từ bi phát triển đến mức vô lượng. Nói 
đúng ra, với Pháp Xứng, thì sự vỹ đại của đức Phật như một vị thầy 
tinh thần không nằm chủ yếu ở chỗ tri kiến bậc thầy của Người trong 
nhiều lãnh vực mà ở chỗ đã đạt tới một lòng từ bị vô hạn tuyệt hảo! cho 
toàn thê chúng sinh. 


Ngay cả trước Pháp Xứng, đã có một hiểu biết rộng rãi trong Phật giáo 
Ẩn-độ về khả năng chuyền hóa của tâm từ một trạng thái tiêu cực sang 
trạng thái tĩnh lặng và thuần khiết thiện đức. Một công trình Đại thừa 
vào thế kỷ thứ tư, Mật Điền Tói Thượng” được xem là của tôn giả Di- 
lặcŠ, và một tác phẩm ngắn hơn của Long Thụ tựa đề Tối Hậu Luận 
lán Tì ung”, cho rằng bản chất cốt lõi của tâm là thuần khiết và các ô 
nhiễm của nó có thể loại trừ được thông qua sự thanh lọc từ thiền. Các 


!_ Danh từ thường dùng trong Phật giáo là "đại từ bi”. 


Mật Điển Tối Thượng (Skt. Mahäyänottaratantra Šãstra; Tib. Gyủ Lama; 
Wyl. theg pa chen po rgyud bla maïi bstan bcos), là một trong năm bộ luận 
của Ngài Di-lặc, là một luận giải về các giáo pháp trong lần chuyển Pháp luân 
thứ 3 giải thích về Phật tính. Luận này được dịch sang Tây Tạng bởi Ngok 
Loden Sherab và Kashmiri pandita Sajjana. "Uttaratantra Shastra”. Wikipedia. 
Truy cập 20/09/2009 
<http://Aww.riqpawiki.org/index.php?title=Uttaratantra_shastra>. 





3_Diï-lặc (Skt. Maitreya, Pãl. Metteyya) hay Từ Thị là vị Phật tương lai của 
thế giới này. Trong các kinh A-di-đà và Liên Hoa gọi ngài là Vô Năng Thắng 
bồ-tát (a7). Ngài sẽ là vị Phật tương lai cuối cùng của trái đất vào khoảng 
30000 năm nữa. "Maitreya”. Wikipeida. 20/09/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Maitreya>. 


? Tên Phạn Ngữ Paramärthastava và Tạng ngữ: Bstod tshogs 
184 


giáo pháp này tự chúng miêu tả khái niệm về bản chất Phật”, là một 
năng lực tự nhiên tối hảo có sẵn trong tất cả chúng sinh hữu tỉnh (kê cả 
các loài thú) Mái Điển Tối Tì hượng và bài Tản Tụng của Long Thụ cung 
cấp hai nguyên lý cho việc chuyên hóa tâm hướng đến kết cục tích cực. 
Nguyên lý đầu là một tuyên ngôn rằng tất cả các đặc tính tiêu cực của 
tâm đều có thể được tỉnh lọc bằng cách áp dụng các phương thuốc trị 
đúng đắn. Điều này có nghĩa là những ô nhiễm của tâm không được 
xem như là cốt lõi hay có tự tính với nó và bản chất của lõi của tâm vốn 
thuần khiết. Từ cái nhìn khoa học, các điều này là những giả định siêu 
hình. Nguyên lý thứ đến là khả năng chuyền hóa tích cực một cách bản 
chất nằm trong cấu trúc của chính tâm - tiếp sau luận điểm đầu. 


Các bản luận về bản chất Phật [hay Phật tính| dùng ấn dụ để minh họa 
chủ đề về sự thuần khiết nội tại của bản chất cốt lõi của tâm. 7i /Tâu 
Luận Tán Tụng của Long Thụ mở ra bằng một chuỗi hình ảnh đậm nét 
về tương phản giữa sự thuần khiết cốt lõi của tâm với các ô nhiễm và 
phiền não của nó. Long Thụ ví sự thuần khiết bản chất này như là bơ 
chưa trích ly trong sữa mới, như là ngọn đèn dầu bị che kín trong một 
cái bình, như ngọc lam? trong đá, và như là hạt mầm bị bao phủ bởi vỏ 
của nó. Khi sữa được đánh lên thì lớp bơ lộ ra; các lỗ tạo ra khi đục 
thủng bình thì ánh sáng đèn tỏa thoát ra ngoài; khi viên đá quý được 
đục ra, thì ánh biếc của ngọc lam sẽ long lanh; khi vỏ bị tách rời, thì 
mầm hạt có thê nảy chỗồi. Trong cùng một dạng thức, khi phiền não của 
ta được rửa sạch thông qua sự nuôi dưỡng bảo trì của trí huệ thấu suốt 
được bản chất tối hậu của thực tại, sự thuần khiết nội tại của tâm — mà 
được Long Thụ gọi là “Tối hậu luận” — trở nên hiển lộ 





!_Tùy theo trường phái Phật giáo chữ này có thể được dịch khác nhau. Nhiều 
tài liệu dịch là Phật tính, tâm tịnh quang, bản chất của tâm, ... 


? Chữ nguyên bản lapis lazuli, một loại đá quý hiếm có với màu xanh lam. 
*Lapis lazuli”. Wikipedia. Truy cập 03/10/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Lapis_ lazuli> 

185 


1ô ối Hậu Luận Tán Tụng đi một bước xa hơn và khẳng định như là nước 
ngầm vẫn giữ sự thuần khiết của nó là nước, vậy nên ngay cả trong 
phiền não thì trí huệ ba-la-mật của một tâm thức giác ngộ vẫn có thê 
được tìm thấy. Mật Điển Tối Thượng mô tả sự ngăn trở của sự thuần 
khiết bản chất của tâm thức chúng ta tương tự như một vị Phật đang 
ngôi trong một hoa sen vấy bùn, như mật bị che phủ bởi tổ ong, như 
miêng vàng rơi trong đồng rác, như kho báu chôn dưới nền nhà của một 
kẻ ăn xin, như một cây có tiềm năng trưởng thành trong một chồi non, 
và như một ảnh đức Phật bị ẩn trong một miếng giẻ. 


Đối với tôi, hai tác phẩm Ân-độ cổ điển này và nhiều công trình thuộc 
cùng một loại được viết trong một ngôn ngữ đầy tính thơ và hàm ý, đã 
là một sự tương phản dịu mát so với các bản luận có hệ thống và lập 
luận chặt chẽ vôn là một bộ phận của truyền thống triết học Phật giáo. 
Đối với các Phật tử, giáo thuyết về Phật tính — tức là quan điểm về bản 
năng của sự tối hảo tiềm tàng bên trong chúng ta — là một khái niệm gợi 
hứng liên tục và sâu lắng. 


Ý tôi không muốn nói rằng chúng ta có thể dùng phương tiện khoa học 
đề chứng minh tính hiệu lực của triết thuyết về Phật tính mà đơn thuần 
để chỉ ra vài cách thức mà trong đó truyền thống Phật giáo đã toan liệu 
để miêu tả sự chuyên hóa của ý thức. Phật giáo từ lâu đã có một lý 
thuyết về điều mà trong thần kinh học được gọi là “sự linh hoạt của 
não”. Những thuật ngữ Phật học mà khái niệm này được đóng khung 
lại khác hắn với các định nghĩa được sử dụng trong khoa học về tư 
tưởng, nhưng điều quan trọng ở đây là cả hai đều nhìn nhận ý thức có 





! Từ chữ cognitive: được nhiều nơi dịch là nhận thức (chữ Anh ngữ tương 
ứng của chữ nhận thức là perception). Tuy nhiên, theo đúng nội hàm của 
chữ này thì nó thuộc về các tiến trình xử lý thông tin của não bộ. Nó không 
chỉ bó hẹp trong nghĩa của các tiến trình nhận biết và hiểu thông tin, nên 
chúng tôi tạm dùng chữ tư tưởng hay tư lường cho nghĩa của chữ cognitive. 
*Cognition” và "Perception”. Wikipedia, Truy cập 08/11/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Cognition> 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Perception >. 





186 


khả năng đáp ứng rất cao theo sự thay đổi [của điều kiện tác động bên 
ngoài]. Khái niệm về sự linh hoạt thân kinh nói lên rằng não bộ rất dễ 
uốn nắn và sẵn sàng thay đổi liên tục như là hậu quả của sự trải 
nghiệm, cho nên các mối liên kết mới giữa các tế bào thần kinh có thê 
đã được hình thành và ngay cả các tế bào thền kinh hoàn toàn mới đã 
được tạo ra. Nghiên cứu trong lãnh vực này đặc biệt bao gồm các hoạt 
động các chuyên gia về điền kinh, chơi cờ, và các nhạc sĩ — là những 
người đang luyện tập mãnh liệt đã cho thấy kết quả về các thay đổi 
quan sát được trong bộ não. Các loại chủ thể này có tính song hành 
một cách lý thú so với các thiền giả có kỹ năng, vốn cũng là các chuyên 
Ø1a, Và SỰ cống hiến của họ cho rèn luyện liên hệ đến một cam kết về 
thời gian và nô lực. 


Cho dù là chúng ta nói về sự chuyền hóa của ý thức hay về sự phân tích 
thực nghiệm tự quán kiểm xây ra trong tâm thức, người thực hành cần 
một loạt các kỹ năng, được mài dũa cân thận qua sự tái lập nhiều lần và 
trui rèn, và được áp dụng trong khuôn thức nghiêm khắc và kỷ luật. 
Tất cả những rèn luyện này đều giả định rằng có một khả năng chắc 
chắn để định hướng tâm thức của một người lên một đối tượng được 
chọn về việc giữ sự chú tâm ở đó trong một khoảng thời gian dù ngắn. 
Một tiền đề cũng được thừa nhận trước là thông qua thói quen thành 
thục, thì tâm cũng học được cách để nâng cao phẩm chất của năng lực 
chủ yếu đang được áp dụng, bất kế đó là sự chú tâm, lập luận, hay 
tưởng tượng. Ta hiểu rằng qua sự luyện tập thường xuyên và kéo dài 
như thế, thì khả năng để thực hiện sự luyện tập sẽ hầu như trở thành 
một bản năng thứ câp. Ở đây, sự song hành cùng với các nhà điền kinh 
hay nhạc sĩ rất rõ ràng, nhưng người ta có thể suy nghĩ một cách tương 
tự về việc học bơi hay tập lái xe đạp. Ban đầu, thì thiệt sự khó, gần như 
là các hoạt động không tự nhiên chút nào, nhưng một khi bạn đã làm 
chủ được kỹ năng, chúng sẽ trở nên khá dễ dàng. 


187 


Một : trong những rèn luyện tỉnh thần cơ bản nhất là sự nuôi dưỡng toàn 
tâm”, đặc biệt được thi hành trên cơ sở của việc quan sát hơi thở. Toàn 
tâm l cốt lõi nêu một người trở nên nhận biết một cách ý thức trong 
một khuôn thức kỷ luật vê hiện tượng có thê xảy đến nội trong tâm thức 
hay nội trong môi trường thiền vào thời điểm đó của thiền giả. Thông 
thường, hầu như tâm thức chúng ta lưu lại trong trạng thái không tập 
trung và tư tưởng ta chuyển hướng từ đối tượng này sang đối tượng 
khác theo một khuôn thức ngâu nhiên và phân tán. Bằng việc nuôi 
dưỡng toàn tâm, trước tiên ta học để trở nên nhận biết được về tiến 
trình của sự phân tán này, để có thê tỉnh tế điều chỉnh tâm mình theo 
một lộ trình định hướng hơn vào các đối tượng mà chúng ta mong 
muốn tập trung vào. Theo truyền thống, hơi thở dường như là một trang 
bị lý tưởng cho rèn luyện toàn tâm. Lợi điểm to tát của việc chọn hơi 
thở của chính mình làm đối tượng cho việc luyện tập toàn tâm là vì nó 
là một hoạt động bản năng không cần nỗ lực, là thứ mà ta vẫn làm 
chừng nào còn sông, nên không cân phải cật lực đề tìm ra đối tượng 
của sự luyện tập kiểu này. Trong hình thức phát triển của mình, toàn 
tâm cũng đem lại một độ nhạy cảm rất tỉnh tÊ về mọi việc xảy ra từng 
phút giây trong vùng lân cận tức thời và trong tâm thức thiền giả. 


Một trong những thành tố khẩn thiết của việc rèn luyện toàn tâm là việc 
phát triển và ứng dụng của sự chú tâm. Chúng ta biết rằng trong thế 
giới hiện nay, có một tỉ lệ phần trăm cao của các trẻ em chịu đựng các 
khó khăn về việc thiếu khả năng tập trung, đặc biệt là trong các cộng 
đồng chịu nhiều ảnh hưởng của vật chất. Tôi nghe rằng đã có các nỗ 
lực lớn để tìm hiểu về tính năng của sự chú tâm và các nguyên nhân 
động của nó. Ở đây Phật giáo với lịch sử lâu dài về luyện tập sự chú 
tâm có thể đóng góp phần mình. Trong tâm lý học Phật giáo, chú tâm 





!_ Theo tác phẩm "Lamrim Chenmo” của ngài Tsongkhapa phần Định chương 
1 và 2 có ghi rõ toàn tâm là đặc tính mà tâm không bị phân tán, hành giả tập 
trung sự chú tâm vào đối tượng và giữ nguyên sự chú tâm đó liên tục không 
quên đối tượng. Theo bản dịch Anh ngữ *The Great Treaties on the Stages of 
the Path to Enlightenment”. Tsongkhapa. Snow Lion Publications 2002. 


188 


được định nghĩa như là tính năng hỗ trợ sự định hướng tâm thức lên 
một đối tượng trong vô vàn các thông tin thụ cảm mà ta trải nghiệm 
trong từng thời điểm. Ở đây chúng ta sẽ không lưu tâm đến các vấn đề 
lý thuyết phức tạp chung quanh đề tài định nghĩa chính xác sự chú tâm 
là gì — nó có là một cơ chế duy nhất hay bao gôm nhiều loại, hay liệu 
nó có cùng một áp dụng được. điều khiên của tư tưởng. Thay vào đó, 
hãy bàn đến một sự chú tâm cố ý — giúp ta lựa chọn một khía cạnh hay 
một đặc tính đặc biệt của một đối tượng. Một áp dụng liên tục tự 
nguyện của chú tâm là điều giúp ta bảo tồn một sự tập trung được duy 
trì lên một đối tượng chọn trước. 


Luyện tập chú tâm liên quan gần gũi với việc học hỏi cách điều khiển 
các tiến trình tỉnh thần của ta. Tôi chắc rằng hầu hết giới trẻ ngày nay 
ngay cả VỚI nhiều người đã được khám nghiệm là đang bị các rôi loạn 

về khả năng chú tâm, đều có thê hưởng thụ một cuốn phim hấp dẫn mà 
không hề bị phân tán. Khó khăn của họ là khả năng để định hướng chú 
tâm của mình một cách chủ động khi có nhiều hơn một sự kiện xây 
đến. Một nhân tố khác liên can đến thói quen. Sự quen thuộc của ta 
càng ít, thì càng cần nhiều nỗ lực và áp dụng có chủ ý hơn vào việc 
định hướng sự chú tâm và vào việc giữ nó lên một đối tượng hay thao 
tác. Dù sao, qua sự thành thục, có được từ rèn luyện, chúng ta trở nên 
bớt phụ thuộc vào nỗ lực cố ý như thể. Chúng ta biết được từ kinh 
nghiệm cá nhân rằng, thông qua rèn luyện, ngay cả các thao tác ban đầu 
tưởng chừng vô cùng khó đều có thể trở nên hầu như tự động. Tâm lý 
học Phật giáo hiểu được điều đó thông qua sự áp dụng luyện tập duy 
trì, có kỷ luật của một người về sự chú tâm mà ban đầu vôn bao hàm 
một nỗ lực lớn lao, sau đó là có được một cách thức tiến hành thao tác 
đó nhưng vẫn còn hạn chế và đòi hỏi một số nỗ lực để thực hiện, và 
cuối cùng thì thao tác trở nên tự động và không cần đến sự cô gắng nảo. 


Một rèn luyện khác để phát triển sự chú tâm là tập trung nhất tâm. Ở 
đây người tu tập có thể chọn bất kỳ đối tượng nào trừu tượng hay cụ 
thể, nhưng phải là thứ mà người đó có thê dễ dàng hình dung ra hình 
ảnh của nó. Sự luyện tập tiễn hành bằng cách cố ý đặt sự chú tâm của 


189 


mình lên [ảnh hình dung hóa của] đối tượng đã chọn và gắng SỨC gIỮ SỰ 
chú tâm đó càng lâu càng tốt. Sự luyện tập này chủ yếu bao gồm việc 
Sử dụng hai tính năng toàn tâm (vốn buộc tâm chặt vào đối tượng) và 
tỉnh giác tự quán kiểm, vốn để nhận thấy liệu rằng sự phân tâm có xảy 
ra trong tâm thức hay có chăng sự sáng rõ của sự tập trung của tâm đã 
trở nên lỏng léo”. Trọng tâm của thực hành này là sự phát triển của hai 
phẩm chất về điều phục tâm — độ bền vững của sự chú tâm kéo dài và 
nét rõ ràng hay độ sáng rõ mà tâm có thể nhận thức về đối tượng. 
Thêm vào đó thiền giả cần học cách bảo dưỡng sự tĩnh lặng, sao cho 
người đó không áp dụng quá nhiều tự quán kiểm đến đối tượng, vốn sẽ 
gây biến dạng đối tượng hay gây bất ồn lên sự bình lặng tỉnh thần. 


Theo hệ quả của sự tự quán kiểm, khi hành giả nhận thấy mình trở nên 
bị phân tán, thì người đó cần tế nhị mang tâm mình trở lại với đối 
tượng. Ban đầu, khoảng thời gian lúc bị phân tán và lúc phát hiện ra sự 
phân tán này có thể tương đối đài, nhưng sau khi rèn luyện đều đặn, nó 

sẽ trở nên ngắn dần. Trong hình thức phát triển này, việc luyện tập cho 
phép hành giả đặt yên tĩnh lên đối tượng đã chọn trong các khoảng thời 
gian lâu, cho đến khi thấy những thay đổi bất kỳ có thể xảy đến với đối 
tượng hay với tâm thức. Xa hơn nữa, hành giả được gọi là đã thành tựu 
một phẩm chất nhu hoạt” về tinh thần, mà trong đó tâm trở nên khả 
dụng một cách dễ dàng và có thê được định hướng không hạn chế lên 
đối tượng bất kỳ. Trạng thái này được miêu tả như là sự thành tựu về 
định [lực] của tâm (ýđmafha trong Phạn ngữ và shỉ ne trong Tạng ngữ). 


!_ Theo tác phẩm "Lamrim Chenmo” của ngài Tsongkhapa phần Định thì yếu 
tố tỉnh thức rất quan trọng giúp hành giả nhận ra được tâm mình đang bị 
phân tán hay đang bị lỏng lẻo không còn sáng tỏ bám chặt vào đối tượng 
nữa. Thuật ngữ thiền học để chỉ trạng thái phân tâm là "trạo cử” và trạng 
thái yếu hay suy giảm tập trung vào đối tượng gọi là "hôn trầm”. Xem bản 
dịch Anh ngữ "The Great Treaties on the Stages of the Path to 
Enlightenment”. Tsongkhapa. Snow Lion Publications 2002. 
? Chữ trong nguyên bản là `pliancy”, nhiều tài liệu dịch chữ này thành "khinh 
an”. Tuy nhiên, nghĩa Anh ngữ của nó là *adaptability of mind” tức là khả 
năng đáp ứng mềm dẻo linh hoạt của tâm 

190 


Có các xác nhận trong các kinh luận thiền Phật giáo rằng một thiền giả 
thiện xảo có thê làm chủ kỹ năng này đến mức người đó có thể lưu giữ 
sự chú tâm của mình một cách không gợn sóng một lúc bốn giờ đồng 
hồ. Tôi có quen biết một thiền giả Tây Tạng nôi tiếng là đã đạt thành 
tựu này. Không may, ông ấy đã qua đời; nếu không sẽ vô cùng lý thú 
đề kiêm nghiệm ông ấy trong khi đang ở trạng thái này bằng tất cả các 
máy móc tinh vi của phòng thí nghiệm của Richard Davidson. Một lãnh 
vực đầy thành quả của sự tìm tòi trong phạm vi các nghiên cứu về sự 
chú tâm trong tâm lý học Tây Phương sẽ là các trường hợp thử nghiệm 
[lên các thiền giả thiện xảo] như thế này tương phản với hiểu biết hiện 
tại về sự chú tâm của con người mà tôi tìn răng các khoảng thời gian tối 
đa lại không lâu hơn vài phút. 


Các rèn luyện thiền trang bị một trạng thái tâm ồn định và nề nếp, 
nhưng nếu mục tiêu của chúng ta là để đào sâu vào trong sự truy cứu 
chủ thể thì chỉ với một tâm thức tập trung sẽ không đủ. Chúng ta phải 
đạt tới một kỹ năng để thăm dò bản chất và các đặc tính của đối tượng 
được quán chiếu với độ chính xác tối đa khả dĩ. Việc rèn luyện cấp độ 
lên nhì này được biết đến trong kinh luận Phật giáo như là tuệ giác [hay 
ơn giản là tuệ] (vipasyana trong Phạn ngữ và /hak thong trong Tạng 
nmỊ Trong định các yêu tô nhân mạnh là việc bảo lưu sự tập trung 
không bị phân tâm, và yêu tố nhất tâm là phẩm chất then chốt được 
mưu cầu. Trong tuệ điểm nhấn mạnh là sự truy cứu phân biệt và phân 
tích trong khi vẫn lưu giữ nhất tâm không bị phân tán. 





! Chữ wipaá4/anã đôi khi được dịch thành thiền minh sát” hay `thiền quán”. 
Rèn luyện Tuệ giác là cấp độ người tu học sau khi đã có đủ định lực và 
chuyển sang phát triển khả năng thấu suốt thật chất của Pháp (từ Giới đến 
Định và sau cùng là Tuệ). "Vipassana”. Wikipedia. Truy cập 2009 

< http://en.wikipedia.org/wiki/Vipassana>. 


191 


Trong tác phẩm cô điển “Các Giai Trình Tị hiền”, đại sư Phật giáo Ẩn- 
độ Liên Hoa Giới! đã có lời giải thích chỉ tiết về cách thức để nuôi 
dưỡng một cách có hệ thống cho cả định và tuệ. Các điều này được kết 
hợp sao cho chúng có thê được áp dụng đề đào sâu hiểu biết về các tính 
năng đặc biệt của thực tại, cho đến mức hiểu biết về các tác động của tư 
tưởng, xúc cảm, và hành xử. Ngài đặc biệt nhắn mạnh sự cần thiết của 
việc bảo lưu một sự thăng bằng tinh tế giữa một phía là sự xác lập nhất 
tâm và sự áp dụng việc quán chiếu tập trung phân tích của phía bên kia. 
Đó là vì chúng là các tiến trình tỉnh thần khác nhau có khả năng làm 
suy yếu lẫn nhau. Định lực nhất tâm lên một đối tượng đòi hỏi lưu giữ 
tâm lên đối tượng với rất ít chao động và là một loại dung hợp, trong 
khi tuệ giác quán chiếu đòi hỏi một hành vi định hướng một cách chắc 
chắn trong đó tâm dịch chuyển từ một khía cạnh này của đối tượng 
sang một khía cạnh khác. 


Khi nuôi đưỡng tuệ giác, Liên Hoa Giới khuyên rằng ta nên bắt đầu sự 
khảo sát với sự truy cứu càng bén nhạy càng tốt và rằng sau đó ta có thể 
có găng giữ nhất tâm lên tuệ giác kết quả càng lâu càng tốt. Khi hành 
giả bắt đầu mất dần áp lực của tuệ giác, thì ngài dạy hãy bắt đầu lại tiễn 
trình phân tích. Thao tác luân phiên này có thê dẫn đến mức cao hơn 
của khả năng tinh thần, mà ở đó cả quán chiếu lẫn định lực tương đối 
trở thành không tốn công sức. 


Như trong bất kì sự trui rèn khác, các công cụ giúp người thực nghiệm 
tập trung vào sự khảo sát của người đó. Vì kinh nghiệm chủ quan có 
thể đễ dàng lạc lỗi do tưởng tượng hay ảo tưởng, các công cụ thiền như 
là phân tích cấu trúc đã được phát triên nhằm tập trung sự thám sát suy 


! Liên Hoa Giới (713-763) là một đại sư Ấn-độ thuộc truyền thừa Nalanda. 
Ngài tháp tùng theo sư phụ là Sãntaraksita (725— 788) đến Tây Tạng hoằng 
hóa theo yêu cầu của Trhisongdetsen trong nhiều năm. Ngài đã góp phân rất 
lớn phổ biến giáo lý Trung Quán tại Tây Tạng. Tác phẩm `*Gác Gia/ Trinh 
Thiền" bao gồm ba phần là luận giải toát yếu về trình tự và cấp độ tu tập để 
đạt giác ngộ đặc biệt là các tu tập về định và tuệ. Xem thêm "Stages of 
Meditation“”. Dalai Lama 2001. Snow Lion Pubilications. 

192 


tư. Thường thì các chủ đề phân tích được mô tả từ trước. Hành giả có 
thê lựa chọn trong số các chủ đề để tập trung lên đó. Một trong số đó là 
về bản chất vô thường về sự tồn tại của chúng ta. Vô thường được 
chọn như là một đối tượng thiền Phật giáo có giá trị vì mặc dù hiểu nó 
một cách trí óc, thì chúng ta hầu như vẫn chưa ứng xử như là ta đã nhập 
tâm được sự thấy biết này. Một sự kết hợp giữa phân tích và tập trung 
tinh thần về đề tài này sẽ mang lại trí huệ cho cuộc sông khiến ta nhận 
thức được sự quý giá của từng thời điểm của đời sống mình. 


Đề bắt đầu ta thiết lập sự toàn tâm của thân và hơi thở trong trạng thái 
bình lặng, ta nuôi dưỡng sự thấy biết về mọi thay đổi vi tế xảy ra trong 
tâm và thân trong suốt chu kỳ tu tập, ngay cả giữa khi hít vào và thở ra. 
Bằng cách này, một sự thấy biết trải nghiệm phát sinh rằng không có gì 
trong sự tồn tại của ta là tĩnh hay không đổi. Khi rèn luyện này được vi 
chỉnh, thì sự thấy biết về sự thay đối trở nên ngắn ngủi và năng động 
hơn bao giờ hết. Chẳng hạn, một tiếp cận nhằm quán chiếu mạng lưới 
phức tạp của các trạng huống giữ gìn sự sinh tồn của ta, dẫn đến nhận 
thức sâu sắc hơn về tính mong manh của sự tồn tại liên tục của chúng 
ta. Một tiếp cận khác là sự kiểm nghiệm sinh động hơn về các tiễn 
trình và hoạt động của thể chất, đặc biệt là tuôi Ø1ả và sự suy tàn. Nếu 
thiền giả có một kiến thức sâu rộng về sinh học, thì có thể thấy được 
rằng sẽ có một nội dung đặc biệt phong phú cho kinh nghiệm của người 
đó về thực hành này. 


Những thực nghiệm tư tưởng này đã được tiến hành lập đi lập lại qua 
nhiều thế kỷ, và các kết quả đã được xác nhận bởi hàng ngàn thiền giả 
vỹ đại. Các tu tập Phật giáo được thử nghiệm về tính hiệu quả và được 
kiểm nghiệm bởi các tâm thức khả tín trước khi chúng trở thành các 
công cụ đề ứng dụng thiên. 

Nếu mục tiêu của chúng ta là nhằm kết hợp chặt chẽ quan điểm ngôi 
nhân xưng thứ nhất với phương pháp khoa học để tuần tự phát triển 


một phương tiện nghiên cứu về ý thức, thì may mắn là chúng ta không 
cần giữ vững tu tập này một cách tuyệt hảo kéo dài trong bốn giờ đồng 


193 


hồ. Điều cần thiết chỉ là một mức độ nào đó của sự kết hợp hai kỹ 
năng — nhất tâm và quán chiếu. Kỷ luật rèn luyện là chìa khóa. Một 
nhà vật lý cần trải qua các luyện tập bao gồm cả các kỹ năng như là 
toán, khả năng sử dụng các trang thiết bị khác nhau, tính năng tối yếu 
để biết được lúc nào một thí nghiệm được thiết kế đúng và lúc nào các 
kết quả hỗ trợ cho lý thuyết, cũng như là sự thành thạo trong việc diễn 
dịch các kết quả của những thí nghiệm đã tiến hành. Các kỹ năng này 
chỉ có thê đạt được và phát triển thông qua một thời gian lâu dài. Ai đó 
mong muốn học hỏi các kỹ năng vê phương pháp ngôi nhân xưng thứ 
nhất cần dành ra một khoảng thời gian và nỗ lực đáng kể. Điểm quan 
trọng cần nhấn mạnh ở đây là giống như việc luyện tập của một nhà vật 
lý, sự tiếp thu các kỹ năng tinh thân là vấn đề của tác ý và nỗ lực tập 
trung: nó không phải là tài năng huyền diệu đặc biệt của một số ít 


người. 


Có nhiều hình thức khác của thiền trong truyền thống Phật giáo, bao 
gồm một lượng khổng lồ các tu tập có liên quan đến việc sử dụng và 
nâng cao vệ sự hình dung hóa và tưởng tượng, và nhiều kỹ năng cho 
việc điều tiết các nguôn năng lực quan trọng trong thân thể để đem lại 
một cách tuần tự các trạng thái sâu lăng và vi tế hơn của tâm, mà được 
miêu tả qua việc tăng cao việc thoát khỏi ràng buộc của sự thiết lập 
khái niệm. Các trạng thái và tu tập này có thể là một lãnh vực lý thú 
của nghiên cứu và thí nghiệm khoa học, trong đó chúng có thê đề xuất 
những khả năng và năng lực bất ngờ trong tâm thức người. 


Một lãnh vực nghiên cứu về thiền có thể là điều mà truyền thống Tây 
Tạng mô tả như là trải nghiệm của trạng thái tịnh quang. Đây là trạng 
thái ý thức được hiểu là một tâm trạng cực kỳ vi tế hiển lộ một cách 
ngăn ngủi trên tất cả con người vào thời điểm chết lâm sàng” ._ Có 





!_ Danh từ Phật học của trạng thái này là `'trung ấm” hay trung hữu”. Riêng 
trạng thái trung ấm trong lúc chuyển tiếp sang một kiếp sống khác được chú 
trọng nhiều hơn vì tầm quan trọng của nó. Về mặt sinh học, thời điểm này có 
thể xem như đã bắt đầu chết lâm sàng. Theo tác phẩm *How to Practice” thì 
tiến trình của sự chết, là trạng thái trung ấm giữa kiếp sống này và kiếp sau; 
194 


những tương tự rất ngắn ngủi với trạng thái này có thể xảy ra một cách 
tự nhiên vào những lúc khác như là trong lúc hắt hơi, ngất xỉu, ngủ sâu, 
và ở cực khoái của tình dục. Đặc tính nền tảng của trạng thái này là sự 
tự phát hoàn toàn, không có ý thức về ngã hay ngã chấp. Với thiền giả 
kinh nghiệm, thì trạng thái này có thể tạo ra một cách chủ tâm qua các 
kỹ năng thiền, và khi nó xảy ra một cách tự nhiên vào lúc lìa đời thì 
một cá nhân như thế có thê duy trì trạng thái này trong khi vẫn bảo lưu 
toàn tâm trong một thời gian dài. 


Người thầy của tôi Ling Rinpoche đã ở trong tịnh quang của trung. ấm 
đến 13 ngày; mặc dù ngài đã chết lâm sàng và đã ngừng thở, ngài vẫn ở 
lại trong tư thế thiền và thân thể ngài không có một chỉ dấu nào của sự 
thối rữa. Một thiền giả giác ngộ khác lưu lại trong trạng thái này ]7 
ngày trong cái nóng nhiệt đới của giữa hè miễn đông An-độ. Sẽ lý thú 
vô cùng để hiểu biết những gì xảy ra trong cấp độ của tâm lý học trong 
suốt thời gian này, và nếu có thê có những tín hiệu thăm dò được ở cấp 
độ hóa sinh. Khi nhóm của Richard Davidson đến Dharamsala, họ đã 
thiết tha để tiến hành vài thí nghiệm về hiện tượng này, nhưng khi họ 
đến đó — Tôi không biết nên nói là rủi hay may — đã không có thiền giả 
nảo qua đời. 


Dù sao, từ khía cạnh về việc đóng góp vào sự xuất hiện của một 
phương pháp khoa học có nền tảng của phương pháp nghiêm ngặt về 
ngôi nhân xưng thứ nhất, các loại thực hành này không hoàn toàn thích 
hợp. Trong việc luyện tập chính mình để xem ý thức tự nó như là một 
đối tượng của sự thấm tra ngôi nhân xưng thứ nhất, chúng ta đầu tiên 
phải bình ô ồn được tâm. Kinh nghiệm về việc chỉ chú tâm vào hiện tiền 
rất hữu ích cho rèn luyện. Việc tập trung của lối rèn luyện này là một 





và là tiến trình tái sinh khỏi trạng thái trung ấm. Sự chuyển giao của nghiệp 
từ kiếp sống này đến kiếp khác xảy ra lúc chết thông qua một tâm rất vị tế 
gọi là Tịnh Quang. Mặc dù mức độ sâu nhất này của tâm vân có mặt trong 
suốt sự sống, nó hiển lộ ở lúc chết. Nghiệp lực đặc biệt trong trạng thái 
chuyển tiếp gọi là "cận tử nghiệp”. "How to Practice”. His Holiness the Dalai 
Lama 2003. Atria. 2003. ISBN: 0743453360 

195 


sự tập luyện duy trì nhằm nuôi dưỡng khả năng lưu giữ tâm một cách 
không phân tán lên sự trải nghiệm chủ quan tức thì của ý thức. Điêu 
này được tiên hành như sau. 


Trước khi bắt đầu buổi ngôi thiền chính thức, thiền giả nuôi dưỡng một 
sự chú tâm cần trọng không cho phép tâm bị phân tán bởi các hồi tưởng 
về trải nghiệm quá khứ hay bởi các hy vọng, ước đoán, và lo sợ vỆ các 
sự kiện trong tương. lai. Điều này được tiễn hành qua một thệ nguyện 
thầm rằng trong suốt buổi thiền này tâm sẽ không bị quyến rũ bởi các 
tơ tưởng về quá khứ hay tương lai và sẽ lưu lại hoàn toàn tập trung vào 
sự tỉnh thức về hiện tại. Điều này thật quan trọng vì trong các trạng 
thái bình thường hàng ngày ta thường có khuynh hướng trói mình vào 
các hồi tưởng và các dấu vết của quá khứ hay vào các hy vọng và lo sợ 
về tương lai. Ta thường sống với quá khứ hay tương lai và rất hiếm khi 
hoàn toàn ở lại với hiện tại. 


Khi một người thật sự trong buổi thiền, có thể 
sẽ hữu ích khi quay mặt vào một bức tường 
không có các sắc màu hay các dạng hình 
tương phản có khả năng gây phân tán sự chú 
ý. Các gam màu lắng dịu như màu kem hay 
nâu phớt vàng nhạt có thê thuận lợi, vì chúng 
giúp tạo một phông nền đơn giản. Khi một 
Bôige người thật sự nhập thiền, điều tối yếu là 
không dụng côngŠ. Đúng hơn là thiên giả 
! Trong bài giảng Các Giai Trình về Thiền, đức Dalai Lama còn nhắc đến 
ngoài việc từ bỏ các tơ tưởng đến quá khứ và tương lai mà còn loại bỏ luôn 
các cảm tưởng thu thập từ các giác quan như nhãn, nhĩ, tỉ thiệt,... để tránh bị 
thu hút bởi các kích thích từ môi trường. 
? Chữ trong nguyên bản là *beige”. Gần giống như màu sữa pha chút cà 
phê. Gam màu này có thể đậm hay lợt hơn hình minh họa một chút. 


3 Tức là không dùng nỗ lực để cột giữ tâm, theo phương pháp quán tâm này, 
vì sự nỗ lực rất dễ dẫn đến các phân tâm sai lạc thứ cấp do chính nỗ lực kêm 
giữ gây nên. 

196 


phải đơn thuần quan sát tâm an nghỉ lên trạng thái của chính nó một 
cách tự nhiên. 


Khi ngồi, ta sẽ bắt đầu nhận thấy cả loạt các ý tưởng phát khởi trong 
tâm, tựa như một dòng suối đầy bóng nước chuyên động không bao giờ 
ngưng róc rách bên trong hay như một sự hối hả của dòng lưu thông xe 
cộ không ngớt. Thiền giả nên cho phép các ý tưởng đó phát khởi tự 
nhiên, bât kê có nhận thấy đó là tốt đẹp hay xâu xa. Đừng củng có hay 
đè nén chúng hay đem ra làm chủ thể cho việc phân định đánh giá. 
Mọi đáp ứng bất kỳ này sẽ tạo thêm sự tăng trưởng của tư tưởng, vì 
chúng sẽ cung câp thêm nhiên liệu để lưu giữ dòng phản ứng dây 
chuyên tiếp diễn. Thiền giả phải quan sát tư tưởng một cách đơn thuần. 
Khi làm được điều này, thì giống như là các bong bóng hình thành và 
tan biến trong nước, các tiễn trình tơ tưởng không liên tục đơn thuần 
chỉ phát khởi và tan biến trong tâm. 


Dần dà, từ trong màn sương mờ của tiếng ồn, thiền giả sẽ bắt đầu cảm 
xúc loáng thoáng một điều gì tựa như một sự vắng bặt, tâm trạng có nội 
dung đặc thù, không thể xác định. Ban đầu, các trạng thái như thế có 
thể chỉ là các trải nghiệm vút nhanh. Mặc dù thế, khi trở nên đủ kinh 
nghiệm hơn trong tu tập này, thiền giả có thể kéo dài các khoảng thời 
gian này trong sự gia tăng bình thường của tư tưởng hành giả. Một khi 
điều này xảy ra, sẽ có một cơ hội thật sự đề tri kiến bằng thực nghiệm ' 
điều được mô tả trong định nghĩa của Phật giáo về ý thức như là ' 'sáng 
rõ và thấy biết”. Bằng cách này, thiền giả sẽ từ từ có khả năng đề “năm 
chặt” kinh nghiệm cơ sở về ý thức và lây đó làm đối tượng cho sự quán 
chiếu thiền. 


Ý thức là một đối tượng rất khó nắm bắt, và trong ý nghĩa này nó thật 
không giống như việc nghiên cứu lên một đối tượng vật chất, như là 
các tiên trình sinh hóa. Nhưng sự khó nắm bắt này có thể so sánh được 


! Chữ thường dùng trong thiền học là cứng nghiệm. Ở đây, là bước sơ khởi 
của chứng nghiệm về Tính Không. 


197 


với một số đối tượng của vật lý học và sinh học, như là các hạt hạ 
nguyên tử hay các gen di truyền. Giờ đây, các phương pháp và giao 
thức cho sự nghiên cứu về chúng đã được xác lập hoàn toàn, các đối 
tượng này dường như quen thuộc và ngay cả tương đối không mâu 
thuẫn nhau. Tắt cả các nghiên cứu này ở dạng quan trắc tương thuộc, 
trong đó, bất kế các quan điểm triết học khả dĩ áp dụng lên thí nghiệm 
cho trước bất kỳ - thì trong phân tích tối hậu, chính các quan trắc thực 
nghiệm dựa trên bằng chứng và phát hiện của hiện tượng vẫn phải là 
điều xác định thật tính. Tương tự, cho dù quan điểm triết lý của chúng 
ta về bản chất của ý thức ra sao, cho đù cuối cùng nó có là vật chất hay 
không, thì thông qua phương tiện nghiêm khắc về ngôi nhân xưng thứ 
nhất, chúng ta có thê học hỏi việc quan sát hiện tượng bao gồm các tính 
năng và động thái nhân quả của chúng. 


Trên cơ sở này, tôi dự phóng một khả năng về việc mở rộng nội hàm 
của khoa học vê ý thức và việc phong phú hóa tri kiến thu thập được 
của chúng ta vệ tâm thức con người trong khuôn khổ khoa học, 
Francisco Varela^ đã nói với tôi răng một triết gia, Edmund HusserlỶ, 
đã nêu ra một sự tiếp cận tương tự để nghiên cứu về ý thức. Ngài mô tả 
phương pháp về việc xúc tiến từ một kinh nghiệm cảm xúc, mà không 





!_ Mô hình nghiên cứu tùy thuộc vào các quan sát để đưa ra các chỉnh hướng 
mới của nghiên cứu 

?_Francisco Javier Varela García (1946 — 2001) là nhà sinh học, triết học, 
và thần kinh học Chi Lê, Ông được biết đến do công trình nhập môn về khái 
niệm "tự sinh” trong sinh học. *Francisco Varela". Wikipedia. Truy cập 
19/01/2009 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_ Javier_Varela_Garc%C3%ADa> 


3 Edmund Husserl (1859-1938) người Đức là sáng lập nền tảng của khoa 
hiện tượng học ở Tây Phương; ông là một trong những triết gia có nhiêu ảnh 
hưởng nhất trong thế kỷ 20 đã có nhiều đóng góp quan trọng đến hầu hết 
các lãnh vực triết học và các ý tưởng đến những ngành tương quan như ngôn 
ngữ học, xã hội học, và tâm lý học tư tưởng. "*Edmund Husserl”. 
Stanford Encyclopedia of Philosophy. 26/10/2009 
<http://plato.stanford.edu/entries/husserl/ >. 

198 


áp đặt thêm vào trong sự kiêm nghiệm này tham số của các giả định 
siêu hình, như là một hành vi của việc “lây đặc tính siêu hình”, ra khỏi 
các truy cứu có tính hiện tượng học. Điều này không có nghĩa là cá 
nhân [người nghiên cứu] không có một vị thế triết học mà đúng hơn là 
người đó ngừng các tín điều cá nhân một cách có chủ ý cho mục tiêu 
của sự phân tích. Hậu quả là một điều chỉ tương tự như việc bỏ vào 
trong dấu ngoặc này đã có mặt trong khoa học hiện đại. 


Chẳng hạn, sinh học đã có các bước phát triển lớn lao trong việc cung 
cập cho chúng ta hiểu biết về sự sống cũng như là các hình thức và các 
câu trúc đa dạng của nó bất kể câu hỏi về triết học và quan niệm của sự 
sống thì vẫn còn chưa khép lại. Cũng thế, các kỳ công đáng ghi dấu về 
vật lý (đặc biệt trong cơ học lượng tử) đã thành tựu mà không có câu 
trả lời rõ ràng cho vân đề Thực tại là gì? Và trong khi nhiều vấn đề về 
nhận thức liên quan đến việc diễn dịch của chúng vẫn còn chưa được 
giải quyết. 


Ở một mức độ nào đó, tôi cho rằng trải nghiệm được rèn luyện thật sự 
về một số kỹ năng của tu tập tinh thần (hay các loại khác giống như 
thế) sẽ trở thành một hợp phần về việc rèn luyện của nhà nghiên cứu về 
nhận thức nếu khoa học thật sự nghiêm túc vê việc đạt đến khả năng 
truy cập được toàn bộ các dạng phương tiện cần thiết cho một nghiên 
cứu đầy đủ về ý thức. Thật sự, tôi sẽ đồng ý với Varela rằng nếu 
nghiên cứu khoa học về ý thức phát triển toàn thiện — với giả thiết rằng 
tính chủ quan là một thành phần cơ bản của ý thức - thì nó sẽ phải kết 
hợp với một phương pháp phát triên và mạnh mẽ hoàn toàn của chủ 
trương thực nghiệm ngôi nhân xưng thứ nhất. Tôi cảm thấy trong lãnh 
vực này có tiềm năng không lồ cho các truyền thống quán chiếu đã 
được xác lập như là Phật giáo nhằm đóng góp phần trọng yêu cho sự 
giàu mạnh của khoa học và các phương tiện của nó. Hơn thế nữa, khả 
dĩ cũng có các nguồn quan trọng trong chính truyền thống triết học Tây 
Phương để hỗ trợ khoa học hiện đại phát triển các phương pháp hướng 
đến một sự điều nghỉ của quan điểm về ngôi nhân xưng thứ nhất. Bằng 
cách này, chúng ta có thể mở rộng chân trời tri thức lớn lao về các 


199 


phẩm chất chủ chốt đặc trưng cho sự tồn tại của nhân loại, tức là ý 
thức. 


200 


Chương 8: Phổ của ý thức 


@ 


Trong việc hình thành khoa học về ý thức và sự khảo sát về tâm cũng 
như là nhiều thể trạng của nó, Phật giáo và khoa học tư tưởng tiến hành 
theo các tiếp cận khác nhau. Khoa học tư tưởng hướng sự nghiên cứu 
này chủ yêu vào cơ sở các cấu trúc thần kinh sinh học và các chức năng 
hóa sinh của não bộ, trong khi sự khảo sát Phật giáo về ý thức vận hành 
chủ yếu trên điều được gọi là quan điểm ngôi nhân xưng thứ nhất. Đối 
thoại giữa hai bên có thê mở ra một con đường mới về việc khảo sát ý 
thức. Sự tiếp cận cốt lõi của tâm lý học Phật giáo bao gồm một sự kết 
hợp của truyền thống quán chiếu thiền, vốn có thể được mô tả như là 
một sự truy cứu có tính hiện tượng học; sự theo dõi của động cơ thúc 
đây được biểu lộ qua các xúc cảm, các dạng thức của tư tưởng và ứng 
xử; và sự phân tích quán chiếu lập luận triết học. 


Mục tiêu nền tảng của tâm lý học Phật giáo không phải để tạo thành 
danh mục của tâm hay ngay cả không phải để mô tả cách mà tâm hoạt 
động; đúng hơn sự quan tâm chủ yêu của nó là để vượt qua khổ đau, 
đặc biệt là các đau khổ về cảm xúc và tâm lý, và để tây sạch các đau 
khổ đó. Trong các nguồn kinh văn Phật giáo, cô, có ba ngành nghiên 
cứu ý thức. Vi Diệu Pháp tập trung vào sự kiểm nghiệm các tiến trình 
nhân quả của hàng trăm trạng thái cảm xúc và tỉnh thần, các trải 
nghiệm chủ quan của các trạng thái đó, và các hiệu ứng của chúng lên 
tư tưởng và ứng xử của chúng ta. Nó quan hệ đến điều được gọi là tâm 
lý học (bao gồm trị liệu về tư lường) và hiện tượng học. Thứ đến là Tri 
thức học Phật giáo phân tích bản chất và tính năng của nhận thức, hiểu 
biết, và quan hệ giữa ngôn ngữ ý tưởng để tuần tự phát triển một khung 
khái niệm cho việc hiểu biết về nhiều phương diện khác nhau của ý 
thức — gồm ý tưởng, cảm xúc và vân vân. Cuối cùng, Kim Cương thừa 
sử dụng sự hình dung hóa, tư tưởng, xúc cảm, và nhiều kỹ năng thể 
chất khác nhau (như là các rèn luyện du-già) trong một nỗ lực thiền 


201 


mãnh liệt để đây bật các phương tiện thiện đức của chúng sinh và để 
chuyên hóa các đau khổ của tâm. Nó không phải nhằm phát hiện một 
thực thê thường hằng độc lập gọi là “tâm” mà là để tìm hiểu bản chất 
của tâm thức ở trạng thái thông thường và để chuyền hóa nó hiệu quả 
sang trạng thái rõ ràng hơn và không bị đau khô. 


Sự tiếp cận Phật giáo để nghiên cứu ý thức dựa trên hiểu biết về các 
chức năng và thể trạng của tâm và động thái nhân quả của chúng — và 
đây chính là một lãnh vực mà hiểu biết Phật giáo hầu như sẵn sàng giao 
diện với tiếp cận khoa học, vì giống như khoa học, đa phần sự khảo sát 
Phật giáo về ý thức đều có cơ sở thực nghiệm. 


Tôi bắt đầu nghiên cứu về các phương diện khác nhau của tâm như là 
một phần nhập môn của ngành học được gọi là /o rig, có nghĩa là “tinh 
thức và trí huệ”. Đề tài này được dạy cho các tu sĩ thực tập — thường là 
vào trang lứa chín hay mười tuổi, sau thời gian vừa xuất gia vào độ tám 
tuổi. Đâu tiên, những người thầy của tôi — lúc đó chủ yêu là Ling 
Rinpoche — đã khiến cho tôi nhớ được một định nghĩa đúng về bản chất 
của các sự kiện tinh thần và các phân lớp của các trạng thái cảm xúc và 
tư tưởng. Dù rằng không biết rõ nó có nghĩa gì vào lúc đó, tôi cũng đã 
biết rằng định nghĩa Phật giáo chuẩn về tỉnh thần, tương phản vê vật 
chất, được đặc trưng bởi tính chất chủ quan. Các đối tượng vật chất 
một cách đặc trưng có kích thước không gian và nó có thể ngăn trở tầm 
mắt thấy các đối tượng vật chất khác. Các hiện tương tỉnh thần, ngược 
lại, phải được hiểu biết trong bối cảnh về chuỗi thời gian xảy ra của 
chúng và bản chất trải nghiệm [tinh thần] của chúng. 


Tôi đã dùng rất nhiều thì giờ nghiên cứu về sự phân biệt giữa kinh 
nghiệm thụ cảm và kinh nghiệm tính thần. Một định nghĩa chuẩn mực 
về kinh nghiệm thụ cảm là cơ hội để xảy đến của nó thuộc về một cơ 
quan thụ cảm riêng biệt — như mắt, tai, vân vân. Có một sự nhận biết 
rõ ràng rằng mỗi nhận thức thụ cảm thì phân biệt với các nhận thức 
khác và có một phạm vi riêng biệt, cho nên mắt không thể truy cập 
được âm thanh hay tai không thê nếm được và vân vân. Như được lưu 


202 


ý bởi các tư tưởng gia Phật giáo thời trước, bao gồm Thánh Thiên và 
Pháp Xứng, thì có những khác biệt quan trọng trong các tiến trình 
không-thời gian bao gồm trong việc cảm thấy được các đối tượng trong 
các phạm vi thụ cảm khác nhau. Nhận thức thị giác của một đối tượng 
có thể xảy ra trong một khoảng cách rất lớn, việc nghe được âm thanh 
từ khoảng cách nhỏ hơn, trong khi kinh nghiệm về một mùi hương đặc 
biệt xảy ra chỉ nội trong một tầm ngắn hơn nữa. Điều tương phản hơn 
nữa là hai thụ cảm còn lại — phát khởi từ vị giác và xúc giác — cần có 
trực tiếp tiếp xúc giữa các cơ quan thụ cảm này và các đối tượng tương 
ứng của chúng. Theo ngôn ngữ khoa học, tôi đoán rằng, các khác nhau 
này sẽ được giải thích trong khuôn khổ của các phương thức mà các 
thực thể vật lý như là các lượng tử ánh sáng và các sóng âm thoát ra từ 
các đối tượng kích thích lên các cơ quan thụ cảm. 


Đặc tính định nghĩa của kinh nghiệm tinh thần là việc thiêu văng các cơ 
quan thụ cảm thể chất. Băng thể nghiệm tinh thần, vốn là một tính 
năng hiệu lực thứ sáu thêm vào với năm giác quan thụ cảm, giáo thuyết 
Phật giáo về tâm không có chút gì giấu giếm hay thần bí. Đúng hơn, 
nêu người ta ngắm một đóa hoa tươi đẹp, thì nhận thức trực tiếp về đóa 
hoa, với tất cả độ sắc nét của nó như màu sắc và hình dáng thuộc về 
kinh nghiệm thị giác. Nếu tiếp tục nhìn ngắm, thì có khởi sinh chuỗi kế 
tiếp lặp lại về cùng một nhận thức thị giác. Tuy nhiên, tại thời điểm tư 
tưởng xảy đến trong khi đang nhìn đóa hoa đó — chắng hạn, việc hướng 
tập trung lên một khía cạnh hay một phẩm chất đặc biệt, như là độ sâu 
của màu sắc hay nét uốn lượn của cánh hoa — thì người ta đã khởi tác ý 
thức tinh thần. Ý thức tinh thần bao gồm toàn bộ nội hàm của điều mà 
chúng ta gọi là các tiễn trình tư tưởng — bao gồm trí nhớ, nhận biết, 
phân biệt, chủ tâm, mong muốn, tư duy khái niệm và trừu tượng, các 
giấc mộng. 


Kinh nghiệm thụ cảm thì lập tức và bao trùm trọn vẹn. Chúng ta ngửi 
mùi hoa hồng, chúng ta thấy màu sắc, ta cảm nhận đau nhói từ một cái 
gai đâm mà không có bất kỳ suy tưởng ý thức nào thâm nhập vào trong 
sự trải nghiệm. N tưởng, ngược lại, vận hành một cách chọn lọc, ngay 


203 


cả đôi khi dường như độc đoán, qua việc lưu lại vào một khía cạnh hay 
một tính chất đặc biệt của một hiện tượng xảy ra nào đó. Trong khi 
chăm chú lên đóa hồng, ta có thể tìm thấy các ý tưởng bất chợt thâm 
nhập vào tâm thức mình: mùi hương là vị chanh và sự tươi mát thoang 
thoảng, màu phớt hồng dễ chịu, gai nhọn và cân trọng. Thêm vảo đó, 
các tư tưởng khái niệm đều có liên quan đến các đối tượng thông qua 
một phương tiện như là ngôn ngữ và các khái niệm. Khi ta thấy một 
đóa hoa màu sắc đẹp đẽ; như các loài hoa đỗ quyên đỏ thắm bao phủ 
núi đồi quanh Dharamsala trong mùa xuân, kinh nghiệm này rất lộng 
lẫy nhưng là kinh nghiệm không phân biệt; thế nhưng một khi các ý 
tưởng khởi hiện về các đặc tính của hoa này như là “nó thơm ngát” hay 
“các cánh hoa của nó to”, thì sự trải nghiệm này bị thu hẹp hơn nhiều 
nhưng lại tập trung hơn. 


Một sự tương tự tuyệt vời, thường được dành cho các học sinh trẻ, là 
việc cằm một tách trà. Kinh nghiệm thụ cảm như là việc giữ tách trả 
bằng tay không, trong khi ý tưởng giống như việc cầm tách bằng tay 
được đeo găng vải. Sự khác nhau về chất giữa hai trải nghiệm đó là 
trực tiếp. Bao tay vải là một ấn dụ cho các khái niệm và ngôn ngữ vốn 
đến giữa người quan sát và đối tượng khi ý tưởng vận hành. 


Có một phân tích triết học rất chỉ tiết về vai trò của ngôn ngữ trong mối 
quan hệ đến ý tưởng trong tri thức học Phật giáo, mà vôn nhiều luận 
điểm của nó được phát triển trong khuôn khổ rộng lớn hơn của sự tranh 
luận triết học với nhiều trường phái tư tưởng phi Phật giáo khác nhau. 
Hai nhân vật trong những điển hình Phật giáo có tầm ảnh hưởng nhất là 
các luận giả Ấn Trằn-na và Pháp Xứng vào thế kỷ thứ năm và thứ bảy. 
Trong suốt thời gian rèn luyện về luận lý và tri thức học, tôi đã phải 
thuộc các phần cốt lõi của nghiên cứu nỗi tiếng của Pháp Xứng là 
Lượng Thích Luận (Pramäfavartrika), một giáo pháp triết lý được soạn 
thảo dưới dạng kệ và chú giải cho kiểu thức văn chương tỉnh yêu của 
nó. Tôi thu thập được là triết học phương Tây đã quan tâm nhiều đến 
mối quan hệ giữa ngôn ngữ và ý tưởng, và với câu hỏi nền tảng là liệu 
rằng ý tưởng có tùy thuộc hoàn toàn vào ngôn ngữ hay không. Các 


204 


triết gia Phật giáo trong khi _công nhận mối quan hệ mật thiết giữa 
chúng trong con người, thì vẫn công nhận về nguyên lý khả năng của 
[một] ý tưởng mà không có đặc tính ngôn ngữ — chẳng hạn các loài thú 
được tin là có các suy nghĩ trực tiếp qua các khái niệm (dù là thô sơ) 
nhưng không bởi ngôn ngữ trong ý nghĩa là chúng ta hiểu được nó. 


Tôi đã bị ngạc nhiên khi phát hiện rằng trong tâm lý học Tây Phương 
hiện đại không có ý niệm được phát triển về một tính năng tinh thần 
không thụ cảm. Tôi thu thập được rằng với nhiều người thì biểu hiện 
“giác quan thứ sáu” bao hàm một loại khả năng tâm lý khác thường. 
Nhưng trong Phật giáo nó thuộc địa hạt tinh thần, bao gồm các ý tưởng, 
các chú tâm, và các khái niệm. Trong giới Tây Phương có các ý niệm 
như là linh hồn trong những người hữu thần hay là bản ngã trong các 
nhà phân tích tâm lý, nhằm lấp bớt một khoảng cách mào đó, nhưng 
điều dường như thiếu văng ở đây là một sự nhận biết về một tính năng 
đặc biệt năm bắt các hiện tượng tỉnh thần. Các hiện tượng đó bao gồm 
một dãy rộng các kinh nghiệm tư tướng, như là trí nhớ và sự gợi nhớ, 
mà vốn từ quan điểm Phật giáo, thì có khác về phẩm chất với kinh 
nghiệm thụ cảm. 


Cho rằng mô hình thần kinh sinh học về sự nhận thức và tư lường là 
một giải thích về các hiện tượng này trong khuôn khổ về các tiến trình 
sinh học và hóa học của não bộ. Tôi có thê thấy được lý do khiến quan 
điểm khoa học lại không có sự phân biệt cần thiết về mô tả giữa các 
tiến trình khái niệm và thụ cảm. Điều đó cho thấy rằng bộ phận não 
hầu như liên hệ đến các nhận thức thị giác thì cũng là bộ phận hoạt 
động mạnh nhất trong sự hình dung hóa các suy tưởng. Trong chừng 
mức quan tâm đến não bộ, thì dường như không có sự khác nhau giữa 
việc một người đang, thấy điều gì đó bằng mắt thật hay bằng “mắt của 
tâm”. Theo quan điểm Phật giáo, vấn đề là ở chỗ giải thích của thần 
kinh sinh học đã bỏ sót một thành phần quan trọng của các sự kiện tinh 
thần này — là kinh nghiệm chủ quan. 


205 


Mô hình tri thức học Phật giáo cô đã không cho thấy một sự nồi bật về 
não trong hoạt động tư tưởng, như là nhận thức. Dù rằng có sự nhấn 
mạnh của triết học Phật giáo và dù rằng nền y học cỗ Ẩn-độ đã có hiểu 
biết tỉ mi về giải phẫu học người, thì thật là ngạc nhiên là vẫn chưa có 
sự công nhận rõ ràng về vai trò của bộ não như là cấu trúc cơ phận cốt 
lõi trong thân thê. Đặc biệt trong mối tương quan giữa nhận thức và tư 
tưởng. Dẫu sao thì Phật giáo Kim Cang thừa có nói về đường dẫn 
truyền được đặt ở đỉnh đầu như là trung tâm năng lực điều tiết cho kinh 
nghiệm chủ quan. 


Trong khoa học về nhận thức và tư tưởng, tôi có thể hình dung được 
một sự cộng tác đầy thành quả giữa Phật giáo và khoa thần kinh học. 
Phật giáo có nhiều điều để học hỏi về các cơ chế não có quan hệ đến 
các sự kiện tính thần — đó là các tiến trình thần kinh học và hóa học, sự 
hình thành của các mối giao tiếp thần kinh, qua hệ tương hỗ giữa các 
trạng thái tư tưởng đặc trưng và các vùng đặc thù của não bộ. Thêm 
vào đó, có nhiều giá trị trong tri thức về y học và dược sinh học hiện 
đang được hình thành về việc các bộ não hoạt động như thế nào khi mà 
các phần của nó đã bị hư hại và bằng cách nào các chất liệu chắc chắn 
làm nảy sinh các trạng thái đặc biệt. 


Tại một trong các hội nghị Mind and Life, Francisco Varela đã chỉ cho 
tôi một chuỗi các ảnh MRI, chụp các mặt cắt bình diện của một bộ não 
với các phần được tô bởi các màu khác nhau cho thấy hoạt động thần 
kinh tương quan và hóa học có liên hệ đến các kinh nghiệm thụ cảm. 
Những bức ảnh này là kết quả của các thí nghiệm mà trong đó chủ thể 
đã được đặt trong các kích thích thụ cảm khác nhau (như là âm nhạc 
hay các đối tượng thị giác) và sau đó ghi chép lại trong các đáp ứng 
khác nhau (chẳng hạn như khi đôi mắt mở và nhắm). Thật sự rất thuyết 
phục khi thấy được mối tương quan gần gũi giữa các thay đổi khả kiến, 
có thê đo đạc được trong bộ não và điều xảy ra của các nhận thức thụ 
cảm đặc trưng. Chính mức độ chính xác vê kỹ thuật và các khả năng 
tận dụng của các trang bị như thế đánh dấu tiêm năng to tát của công 
việc khoa học. Khi cách khảo sát chặt chẽ có tính chất ngôi nhân xưng 


206 


thứ ba kết hợp với phương tiện truy cứu nghiêm túc mang tính ngôi 
nhân xưng thứ nhất, thì chúng ta có thể hy vọng có phương pháp toàn 
diện hơn về việc nghiên cứu ý thức. 


Theo tri thức học Phật giáo, có một giới hạn gắn liền trong khả năng 
tâm thức con người cho việc năm bắt các đối tượng của nó. Giới hạn 
này ở mức tạm thời như là một tâm thức bình thường chưa được tôi 
luyện trong áp dụng có chủ ý về sự chú tâm thiền, có thể chỉ nắm bắt 
được một sự kiện mà vốn được kéo dài trong một khoảng thời gian nhất 
định vào khoảng thời gian của một búng tay hay một cái nháy mất. Các 
sự kiện ngắn hơn có thể được nhận thức nhưng không thể được ghi 
nhận toàn bộ hiểu theo nghĩa chúng không là đối tượng phi nhớ của ý 
thức. Một đặc tính nữa vê nhận thức của con người là sự cân thiết của 
chúng ta chỉ tùy theo sự vật và hiện tượng trong khuôn khổ về bản chất 
câu hợp của chúng. Chăng hạn, nếu tôi quan sát một cái cái bình, tôi sẽ 
thấy một dạng bầu với đáy phẳng và các chạm vẽ trang trí. Tôi không 
thấy được các nguyên tử và các phân tử riêng lẻ hay các không gian 
giữa chúng, mà cùng nhau chúng tạo nên hiện tượng cấu hợp mà tôi 
đang quan sát. Vậy nên khi nhận thức xảy ra, nó không phải là trường 
hợp phản ánh đơn giản trong tâm thức về sự vật bên ngoài mà đúng 
hơn là một tiễn trình phức tạp của sự nhận biết xảy ra để hiểu về điều 
mà một cách chuyên môn có đến vô hạn thông tin. 


Tiến trình về cấu trúc tạo hình này cũng vận hành trên mức độ tạm thời. 
Trong việc nhận thức một sự kiện ngay cả trong khoảnh khắc của một 
cái búng ngón tay, mà thật ra lại bao gôm vô sô các dãy thời gian ngắn 
ngủi, chúng ta kết hợp các “thời điểm” này vào trong một dòng liên tục. 
Một so sánh tương tự cho điều này, được trích dẫn bởi Nguyệt Xứng và 
được dạy cho các đệ tử trong các cao đăng Phật giáo, là khi vào ban 
đêm bạn quay tròn một ngọn. đuốc, người quan sát sẽ thấy thành một 
vòng lửa. Nếu quan sát kỹ cái “vòng” này, bạn sẽ thấy rằng nó được tạo 
thành bởi các chuỗi thời điểm ngắn tỏa sáng. Nghĩ về thời trẻ thơ của 
mình, khi đã tường tận được cơ chế của máy chiếu phim, tôi ngộ ra 
rằng ảnh chuyển động của một cuốn phim trên màn hình thật ra tạo 


207 


thành bởi các chuỗi hình bất động. Nhưng chúng ta lại nhận thức phim 
ảnh như là sự chuyên động thay đôi. 


Các câu hỏi về phương thức các nhận thức khởi lên và đặc biệt là mối 
quan hệ nào giữa một sự kiện nhận thức và các đối tượng của nó đã là 
các lãnh vực chính cho sự quan tâm của các triết gia Ân-độ và Tây 
Tạng. Đã có sự tranh luận lâu dài nội trong thuyết lý tri thức học Phật 
giáo về việc làm thế nào nhận thức vê một đối tượng cho trước khởi 
phát. Có ba luận điểm nên tảng nỗi trội. Một trường phái tư tưởng duy 
trì quan điểm rằng chỉ như có một con số lớn về màu sắc trong một đôi 
tượng nhiều màu, thì cũng có một số lượng lớn các nhận thức trong trải 
nghiệm thị giác về việc quan sát nó. Quan điểm thứ hai cho rằng nhận 
thức thì tốt nhất là khi so sánh với việc cắt một quả trứng đã luộc kỹ. 
Khi trứng bị cắt xẻ làm đôi, sẽ có hai nửa giống hệt; tương tự vậy, khi ý 
tưởng tiếp xúc với các đối tượng tương ứng của nó, thì một sự kiện 
nhận thức duy nhất tách thành một nửa chủ thể và một nửa khách thể. 
Luận điểm thứ ba, theo truyền thống chính là lập trường của các tư 
tưởng gia Tây Tạng, luận rằng bất kê về sự đa dạng về các khía cạnh 
của một đối tượng của nhận thức cho trước, thì kinh nghiệm nhận thức 
thật sự là một sự kiện đơn nhất không thê chia cắt. 


Một lãnh vực quan trọng được bàn thảo trong tri thức học Phật giáo là 
sự phân tích về các nhận thức đúng và sai. Với Phật giáo, tri kiên, hay 

sự thấu suốt đúng" giúp tránh khỏi các trạng thái ảo tưởng của tâm, nên 
sự chú tâm chu đáo được dành ra để hiểu biết điều gì cầu trúc nên tri 
kiến. Do đó sự phân biệt giữa hiểu biết thật sự và hiểu biết sai SÓI trỞ 
thành điều quan tâm chính. Có một sự phân tích rộng lớn về tất cả các 
loại kinh nghiệm nhận thức và nhiều loại nguyên do của các sai lạc về 
nhận thức. Nếu một người đứng trên một con thuyền di chuyền theo 
con sông và nhận thức thấy các cây trên bờ đang dịch chuyền, thì ảo 
giác thị giác thuộc về điều kiện bên ngoài là thuyền đang dịch chuyền. 
Nếu một người mắc chứng vàng da, thì có thể thấy thậm chí cả các đối 





!_ Danh từ chuyên môn trong Phật giáo là chánh kiến hay tuệ giác. Ngược với 
chánh kiến là tà kiến. 
208 


tượng màu trắng như vỏ sò như có màu vàng; ở đây điều kiện của ảo 
giác là bên trong. Nếu một người thấy cuộn dây thừng trong tối tại một 
nơi được biết là có nhiều rắn độc, người đó có thể nhận thức nó như là 
con rắn; trong trường hợp này điều kiện của ảo tưởng là cả bên trong 
(đó là sự sơ hãi của người đó về rắn) và bên ngoài (đó là trong cấu hình 
có cuộn dây và tầm nhìn thấy thấp) 


Đây là tất cả các trường hợp mà ảo giác được tạo duyên bởi các tình 
huống rất trực diện. Nhưng cũng có cả một lớp các điệu kiện phức tạp 
hơn cho các ý tưởng sai lạc, như là lòng tin vào cái ta! tự tại hay lòng 
tin Tăng ngã hay các hiện tượng duyên sinh khác là vĩnh hằng. Trong 
suốt lúc trải nghiệm, không có cách nào để phân biệt nhận thức đúng và 
nhận thức sai lạc. Chỉ có nhận thức sau đó thì ta mới có thê thấy được 
sự phân biệt này. Hậu quả là các kinh nghiệm tiếp sau nhận được từ các 
nhận thức như thế có thể giúp để xác định răng chúng có hiệu lực hay 
không. Thật là lý thú để biết được răng liệu thần kinh học sẽ có thê 
phân biệt được giữa các nhận thức chính xác và không chính xác ở mức 
độ hoạt động não. 


Trong nhiều dịp, tôi đã đặt vấn đề này với các nhà thần kinh học. Cho 
đến nay, theo hiểu biết của tôi, không có một thí nghiệm nào như thế 
được tiến hành. Trên mức độ hiện tượng học, ta có thể thấy rõ tiễn trình 
mà bởi đó tâm thức ta có thê đi qua các chuyển tiếp giữa nhiều [trạng 
thái] khác nhau, mà trong một số trường hợp là đôi nghịch nhau một 
cách chéo ngoe. Thí dụ như hãy hỏi xem liệu rằng Neil ArmstrongF 
vào năm 1969 đã đặt chân lên mặt trăng hay lên hỏa tính. Một người 
có thê bắt đầu bằng niềm tin mạnh mẽ rằng đó là sao hỏa. Sau đó như 


!_ Danh từ chuyên môn trong Phật giáo là ngã hay bản ngã. 


?_Neil Alden Armstrong (1930 - ) Giáo sư đại học, phi công và là phi hành 
gia tiên phong. Ông là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng trong phi vụ 
Apollo 11 đổ bộ lên cung trăng ngày 20 tháng 07 năm 1969 với trọng trách 
phi hành đoàn trưởng. Chuyến phi hành đầu tiên của ông là Gemini 8 năm 
1966. 

209 


là kết quả của việc nghe thấy về việc thử nghiệm cuối cùng trÊn sao 
hỏa, thì ông hay bà ta có thể bắt đầu dao động trong sự cả quyết này. 
Một khi nó trở nên rõ ràng rằng chưa có sứ mạng đồ bộ nào được thi 
hành lên hỏa tỉnh, người đó có thể hướng đến một kết luận đúng rằng 
Neil Armstrong đã đáp lên mặt trăng. Cuối cùng do kết qủa của việc 
nói chuyện với người khác và việc đọc các giải thích về tác vụ Apollo, 
cá nhân có thê đạt đến câu trả lời đúng cho câu hỏi ban đầu. Trong 
trường hợp như thế này, chúng ta có thê thấy rằng tâm thức đi từ trạng 
thái hoàn toàn sai thông qua một trạng thái lưỡng lự đến lòng tin đúng 
đắn và sau chót là tri kiến đúng đắn. 


Nói chung, truyền thống tri thức học Tây Tạng phân thành bảy loại 
trạng thái tâm: trực tiếp nhận thức, ý tưởng suy luận, ý tưởng hệ quả, 
giả thiết đúng, nhận thức không chú tâm, nghi ngờ, và ý tưởng xáo 
trộn". Các sư sãi trẻ phải học định nghĩa của bảy trạng thái tỉnh thần 
này và các tương quan phức tạp của chúng; lợi ích của việc nghiên cứu 
các trạng thái này là qua việc hiểu biết chúng, người ta có thể nhạy cảm 
hơn rất nhiều với hàng loạt và sự phức tạp của kinh nghiệm chủ quan 
của con người. Quen thuộc với các trạng thái này giúp cho sự nghiên 
cứu về ý thức đễ sử dụng hơn. 


! Theo các thuật ngữ chuyên môn thì bảy trạng thái này lần lượt tương ứng 
VỚI: 
1. /#đện lượng (pratyaksapramãna): là năng lực nhận thức cảm tính, trực tiếp 
thông qua các giác quan 
2. 7ỷ Lượng (anumãnapramãna): là cái biết bằng so sánh; đó là khả năng 
nhận thức lí tính, gián tiếp thông qua các quá trình của tư duy, trừu tượng 
như phán đoán, suy luận, chứng minh, bác bỏ. 
3. 7Ø ý lượng: là sự suy lường tư duy không đầy đủ không chính xác 
4. Chân tỷ lượng: Là sự suy diễn có cơ sở, suy luận đúng hợp lý từ các tiền 
đề (hiện lượng hay tỷ lượng) đúng 
5. Chân hiện lượng: Nhận thức không mang theo sự chú tâm 
6. 7ợ ñiện lượng: Nhận thức nhưng có đi kèm với tư lự phân biệt. 
7. Phí lượng (abhãvapramana): Sự suy nghĩ sai sót trộn lần các trạng thái 
trên 

210 


Nhiều phần sau này trong việc học của tôi là nghiên cứu về tâm lý học 
Phật giáo như nó được hệ thống hóa bởi các tư tưởng gia vỹ đại Ấn độ 
Vô Trước và Thế Thân. Ngày nay, nhiều công trình của các tác giả này 
bằng Phạn ngữ đã bị thất truyền nhưng nhờ vào các nỗ lực to tát của 
các thế hệ dịch giả Tây Tạng và các cộng sự Ấn Độ, chúng còn lưu lại 
bằng Tạng ngữ. Theo một số bằng hữu người Ấn vốn là các chuyên gia 
Phạn ngữ của tôi, các phiên dịch Tạng ngữ của những tác phẩm cổ Ấn 
Độ này chính xác đến nỗi người ta có thể hầu như tưởng tượng được 
các bản luận Phạn ngữ có thể giống đến như thế nào. Tác phẩm ƒ¡ Diệu 
Pháp Tập Luận của Vô Trước và tác phẫm V¡ Diệu Pháp Báu Luận do 
bào đệ ông soạn thảo (bản Báu Luận hiện còn trong Phạn ngữ, trong 
khi bản Tập Luận thì chỉ có các phần nhỏ của nó còn lưu lại trong Phạn 
ngữ nguyên thủy) trở thành các nhập môn của tâm lý học Phật giáo ở 
Tây Tạng từ rất sớm. Chúng được công nhận như là các chánh văn của 
điều mà truyền thống Tây Tạng định nghĩa lần lượt như là trường phái 
“Vị Diệu Pháp Bậc Cao” của Vô Trước và “Vi Diệu Pháp Bậc Thấp” 
của Thế Thân. Trên cơ sở của những bản luận này mà kiến thức của tôi 
dựa trên bản chất, phân lớp, và các chức năng của các tiến trình tinh 
thần làm nền tảng căn bản. 


Cả trong Phạn lẫn Tạng ngữ đều không có thuật ngữ “xúc cảm” như 
khái niệm được dùng trong các ngôn ngữ và văn hóa hiện đại. Ở đây 
không nói là ý tưởng về xúc cảm không tồn tại mà cũng không hàm ý là 
người Ấn và Tạng không có các xúc cảm trải nghiệm. Cũng như người 
Tây Phương cảm thấy vui sướng với tin tốt lành, buồn lo với mất mát 
cá nhân, và sợ hãi khi đối diện hiểm nguy, thì người Ấn và Tạng cũng 
thế. Có lẽ lý do cho việc thiếu một từ vựng như thê liên can đến lịch sử 
tư duy triết học và phân tích tâm lý học ở Ấn Độ và Tây Tạng. Triết 
học Phật giáo không phân biệt tư tưởng từ các trạng thái xúc cảm như 
trong cách nghĩ mà người Tây Phương đã phân biệt các cảm xúc mạnh 
từ nguyên do. Theo cái nhìn Phật giáo, sự phân biệt giữa các trạng thái 
tinh thần khổ đau và không đau khổ quan trọng hơn là sự khác nhau 
giữa tư tưởng và các cảm xúc. Trí thông minh nhận thức liên hệ gần 
gũi với nguyên nhân, có thể là đau khổ (chăng hạn sự khôn ranh lập 


211 


mưu bày kế cho hành vi giết người), trong khi trạng thái cảm xúc nồng 
nàn của tâm như là lòng từ ái tràn ngập có thể là một trạng thái thiện 
đức cao và không phiền não. Hơn nữa, các cảm xúc vê cả vui sướng 
lẫn đau đớn có thê là phiền não hay không, tác hại hay lợi ích phụ thuộc 
vào bối cảnh mà trong đó chúng khởi sinh. 


Trong tâm lý học Phật giáo, một sự phân biệt quan trọng được miêu tả 
giữa ý thức và nhiều cơ chế khác nhau mà qua đó nó biểu lộ, mà các 
thuật ngữ chuyên môn Phật giáo gọi là “các yêu tố tâm thức '” Chẳng 
hạn khi tôi thấy một người bạn từ xa, điều này sẽ cấu trúc một tình tiết 
mà có thê xảy như là một sự kiện đơn nhất nhưng thật tế lại là một quá 
trình phức tạp cao. Có năm yếu tố phổ dụng trong tất cả các sự kiện 
tinh thần — đó là thọ cảm (trường hơp này là vui sướng), nhận biết, tác 
ý, chú tâm, và tiếp xúc” lên đối tượng. Trong thí dụ này có thể có thêm 


! Các yếu tố này là các yếu tố phụ thuộc gắn liền với tâm thức (một số tài 
liệu viết là tâm vương) còn gọi là "tâm sở”. 


? Năm yếu tố này là các tâm sở luôn luôn có mặt trong tất cả các tiến trình 
của tâm, danh từ tâm lý học Phật giáo gọi là 7á sở Đ/ến hành (sarvatraga). 
Ở đây người dịch dựa theo tài liệu "Buddhist Psychology” của Geshe Tashi 
Tsering (Wisdom Publication. 2006 ISBN0-86171-272-2. Forword by Lama 
Zopa Rinpoche) để phân định các tâm sở biến hành theo quan điểm Phật giáo 
Tây Tạng như sau: 
Thọ cảm hay thụ (feeling — vedana): cảm xúc thật ra gây điều khiển tâm lý 
của ta lên đối tượng. Có ba loại thọ cảm chính là hấp dẫn, khước từ, và trung 
tính 
Nhận biết hay tưởng (recognition, discernment — sz/n/7): thông qua tiếp xúc 
tâm nhận được thông tin thô, tiếp theo đó là yếu tố lưu ý đến các đặc điểm 
của đối tượng, để nhận diện và dùng nó như cơ sở cho trí nhớ. Nếu yếu tố 
này mạnh sẽ giúp tăng cường sự nhớ và ngược lại. 
7ác ý: (intention, engagement — aaskãra) có nhiệm vụ định hướng và 
hướng dân hoạt động của từng yếu tố khác của tâm thức trong sự chú trọng 
đến đối tượng. Tác ý thật sự chịu trách nhiệm cho tất cả đau khổ và sung 
Sướng về sau. 

212 


các yếu tố khác như là tham chấp hay hứng khởi tùy thuộc vào tâm 
trạng của người quan sát vào thời điểm đó và đối tượng đặc thù đang 
trình hiện. Các yếu tố tâm thức không nên được xem xét như là các 
thực thể tách biệt mà đúng hơn chúng là các khía cạnh, hay các tiến 
trình của cùng một tình tiết tâm thức, được phân biệt trong khuôn khổ 
các chức năng của nó. Các xúc cảm thuộc về lớp của các yêu tố tâm 
thức, tương phản với lớp ý thức [hay tâm vương] tự nó. 


Mặc dù có nhiều hệ thống phân loại, danh mục chuẩn được tham chiếu 
bởi người Tạng là bảng được hệ thống hóa bởi Vô Trước, bao gồm năm 
mươi mốt yếu tố tâm then chốt. Thêm vào với năm yêu tố phố dụng 
(thọ cảm, nhận biết, tác ý, chú tâm, và tiếp xúc), năm yếu tô thấu suốt — 
là mong ước, hiểu rõ, toàn tâm, tập trung, và trí tuệ! — có mặt khi tâm 





Chú tâm hay tư (attention — cetanä): Hướng tập trung tâm thức lên một đối 
tượng đặc biệt và loại trừ các đối tượng khác. Đây là yếu tố lọc lựa thông tin 
trong vô vàn các thông tin nhận được từ các cơ quan thụ cảm. 
Tiếp xúc hay xúc (contact — spará4a): Là hành vi đầu tiên khi tâm tiếp xúc với 
đối tượng. Chức năng của nó là tạo mối tiếp xúc với đối tượng. 


!_ Cũng dựa theo tài liệu "Buddhist Psychology” của Geshe Tashi Tsering thì 
có thêm năm yếu tố tâm khác tùy theo trạng huống mà có mặt hay không gọi 
là các yếu tố thấu suốt hay tâm sở biệt cảnh ( v⁄⁄⁄2ta): 
Mong ước hay đục (aspiration, attachment — chanz2) là tâm thức mong ước 
để tiến hành một hoạt động đặc biệt nào đó và có hứng thú mạnh trong tiến 
trình tâm. Nó khác 'tác ý“ ở chỗ nó không phải luôn luôn có mặt và là kết quả 
của nhiều tiến trình tâm. Đây là nên tảng cho tâm tinh tấn trong thực hành 
phật giáo. 
Hiểu rõ hay thắng giải (appreciation, attraction — ađ#/moksa) là yếu tố phát 
triển của tâm. Thấy được chắc chắn về đối tượng có các chất lượng nào đó. 
Yếu tố này ổn định quan hệ với đối tượng bằng cách buộc tâm hướng đến 
nó. 
Toản tâm hay niệm (recollection — smr/fj) là khả năng của tâm thức quay trở 
lại với đối tượng. Việc liên tục áp dụng yếu tố này là cơ sở cho sự tập trung 
Tập trung hay đính (concentration — samađ#) là khả năng của tâm duy trì lên 
đối tượng. 

213 


biết chắc về một đối tượng. Xa hơn, có mười một yêu tố tâm thiện có 
mặt khi tâm ở một trạng thái tích cực. Đấy là lòng tin hay tín tâm, h. 
tưởng mắc cỡ, lương tri (được định nghĩa như là một cân nhắc đến 
người khác), không tham chấp, không thù ghét (bao hàm từ ái), không 
ảo tưởng (bao hàm trí huệ), hăng hái, nhu hoạt, cân trọng, bình thản, và 
không gây hại”. Nội trong danh mục này, ta tìm thấy nhiều [trạng thái] 
tương ưng với các xúc cảm tích cực — đáng lưu ý là từ ái và bi mân. 
Mắc cỡ và lương tri thật lý thú do nhân tố đầu nói đến khả năng cảm 
nhận vết nhơ xấu bởi hành vi hay tư tưởng của chính mình, trong khi 
lương tri trong nội dung này là phẩm chất khiến cho một người kiềm 
chế các hành vi hay ý tưởng không tốt trong việc quan tâm đến tha 
nhân. Cả hai do đó đều có một thành tố xúc cảm. 





Trí tuệ hay huệ (intelligence, insight — øra/2) là khả năng của tâm để kiểm 
nghiệm đối tượng và xác định giá trị của nó bằng cách nhìn xem đối tượng có 
các đặc tính nào làm cho nó hấp dẫn hay khó chịu hay trung tính. Các trạng 
thái tâm khác tập hợp các thông tin về đối tượng; trạng thái tâm này đưa ra 
quyết định dựa trên đó. 


!_So sánh nguyên bản Anh ngữ và tài liệu "Buddhist Psychology” của Geshe 
Tashi Tsering thì các thuật ngữ này gần như thống nhất vê ý nhưng khi so 
với những thuật ngữ được phổ biến trong nhiều tài liệu Việt ngữ dùng chữ 
Hán-Việt vê chỉ tiết lại có vài chỗ hơi khác ý. Các khái niệm tương ứng là (các 
chữ Việt ngữ gạch dưới cho thấy có khác biệt về ý): 

(1) Tín ~ tín tâm (faith — šraddh3); 

(2) Tâm ~ mắc cố (sense of shame, self respect — //7); 

(3) Quý ~ lương trí (conscience — apaträpya); 

(4) Vô tham ~ không tham chấp (nonattachment — alobha); 

(5) Vô sân ~ không thủ ghét (non-hate — advesa); 

(6) Vô sĩ ~ không ảo tưởng (nondelusion, nonignorance — ano/a); 

(7) Tính tấn ~ hãng hái (vigor, enthusiasm — v72); 

(8) Kính an ~ nhu Kinh an ~ nhụ ñnoaf (pliancy, suppleness — øraárabđii); 

(9) Bất phóng dật ~ cẩn trong (heedfulness — apramãda); 

(10) Xả ~ nh thản (equanimity - upeké3); 

(11) 8á? hại ~ không gây hại (non-hamrfulnes, noviolence — aw/nsä) 


214 


Khi chuyên Sang các tiến trình tỉnh thần phiền não, thì danh sách đầy 
đặn hơn, phần lớn là vì trong Phật giáo các điều này cần được thanh lọc 
bởi những ai mong muôn giác ngộ. Có sáu phiền não tỉnh thần gốc: 
tham chấp hay thèm khát, sân hận (bao hàm thù ghét), kiêu mạn hay tự 
phụ, sĩ mê, nghi ngờ phiền não, và quan điểm phiền não. Trong số 
này, ba yếu tô đầu tiên là một thành phần xúc cảm mạnh mẽ. Sau đó là 
hai mươi phiền não dẫn xuất: phần nộ, oán hận, thù hẳn, ghen tuông 
hay ty hiềm, và ác nghiệt (5 dẫn xuất từ sân hận); ích kỷ, tự mãn, phần 
khích bao gồm ngạc nhiên, giấu giêm che đậy sự xấu xa của mình, và u 
tối tỉnh thân (5 dẫn xuất từ tham chấp); thiếu tự tin, lười biếng, hay 
quên, và thiếu tập trung (4 dẫn xuất từ sỉ mê); giả dối, lừa đảo, . không 
biết hồ thẹn, thiếu suy tư đến tha nhân, bất cần, và phân tán (6 dẫn xuất 
từ sự kết hợp của s¡ mê và tham chấp). Rõ ràng có nhiều yếu tố tâm 
thức được liệt kê ở đây có thể được nhận diện từ các xúc cảm”. Cuối 
cùng trong danh mục của năm mươi mốt, có một nhóm bốn yếu tố tinh 


! Tên khác là tâm sở phiền não căn bản bao gồm 

(1) 75am (raga); 

(2) n (pratigha); 

(3) Mạn (mầna); 

(4) Vô mính (avidy3); 

(5) Nghi (vicikitsã); 

(6) £Zn (drsti) cũng được gọi là Ác kiến. 

"Tâm Sở”. Wikipeida. Truy cập 25/11/2009 
<http://vi.wikipedia.org/wiki/T%oC3%A2m_ s%E1%BB%9F>. 





? Tên Hán-Việt tương ứng của các phiền não dẫn xuất (hay tâm sở phiền 
não) tùy theo nhóm là các chữ gạch dưới có nghĩa không hoàn toàn giống với 
mô tả trong sách này: 

Phẫn (krodha); hận (upanäha); \ão (oradãsa); Tật (rsy3); Ác (vihimsã) 

Xan (mãtsarya); K/êu (mada); 7rzao cử(auddhatya); Øú (mraksa); “ôn trầm 
(styana) 

Bất tín (äšraddhy8); Giải đãi (kausidya); Thấf niệm (musitasmrtitä); Øáf chứnh 
tr (asamprajanya) 

Xiểm (mãyã); Cưống (sãthya); Vô tàm (ãhrikya), Vô guý (anapaträpya, 
anapatrap8); Øhóng dát (pramãda}; Tán loạn (viksepa) 


215 


thần được định nghĩa là “khả biến” Ì. Đó là ngủ, hối hận, truy cứu và 


phân tích ngắn. Chúng gọi là khả biến vì tùy thuộc vào trạng thái của 
tâm, chúng có thê là thiện, bât thiện, hay trung tính. 


Điều quan trọng nhất là cần nhạy cảm với sự khác biệt về ngữ cảnh mà 
trong đó tâm lý học Phật giáo và Tâm lý học Tây Phương cung ứng 
cách nhìn về các cảm xúc. Chúng ta không được lẫn lộn sự phân biệt 
của Phật giáo về các cảm xúc thiện và bất thiện so với sự phân biệt của 
tâm lý học Tây Phương giữa các cảm xúc tích cực và tiêu cực. Trong tư 
tưởng triết lý Tây Phương, tích cực và tiêu cực được định nghĩa trong 
khuôn khổ một người cảm thấy như thế nào khi các xúc cảm đặc biệt 
xảy đến. Chăng hạn, sợ hãi là tiêu cực vì nó đem đến một cảm giác 
không thoải mái về sự xáo trộn. Sự khác nhau về Phật học giữa bất 
thiện, hay phiền não và các yêu tố tinh thần thiện đức được dựa trên 
những vai trò của các yếu tố này trong mối quan hệ với các hành vi mà 
chúng được khởi phát — nói cách khác, là trạng thái hoàn thiện đạo đức 
của một người. Chẳng hạn, tham chấp có thể cho cảm giác vui sướng 
nhưng nó được xem xét như là phiền não vì nó bao hàm loại bám chấp 
mù quáng dựa trên việc xem mình là trung tâm, mà có thê làm động lực 
cho hành vi tai hại. Sợ hãi là trung tính và quả thật là khả biến theo 
nghĩa là nó có thê kích khởi đến việc ứng xử thiện hay bắt thiện tùy vào 
các hoàn cảnh. Vai trò của các cảm xúc này như là các nhân tố động 
lực trong hành vi con người là rất phức tạp và thu hút sự chú tâm rộng 
khắp trong các giáo pháp Phật giáo. Thuật ngữ Tây Tạng nguyên thủy 
của phiền não là myönmong và Phạn ngữ tương đương là keýz bao hàm 
điều gì đó ưu phiền từ bên trong. Một đặc tính then chốt của các trạng 
thái tỉnh thần là hiệu quả của chúng trong việc tạo ra xáo trộn và một 
thất bại trong sự tự kiềm chế. Khi chúng khởi phát, chúng ta có xu 





! Tên Hán-Việt là tâm sở bất định, tương ứng với danh mục trong sách là các 
yếu tố: 
(1) Miên (middha); 
(2) “ới (kaukrtya); 
(3) 7m (vitarka); 
(4) 7ứ(vicara). 
216 


hướng đánh mắt tự do của mình để hành động theo các ước muốn của 
mình và bị trói buộc trong tư duy bị bóp méo. Được biết rằng chúng có 
nguồn góc tối hậu một cách sâu xa từ cách thức xem mình là trung tâm 
trong quan hệ với người khác và trong thê giới rộng lớn, khi các phiền 
não khởi phát, thì tầm nhìn của chúng ta có xu hướng trở nên thu hẹp. 


Có các phân tích sâu rộng ` về bản chất, các hoán chuyên, các phân chia, 
các mỗi quan hệ tương hỗ, và động thái nhân quả của các yếu tố tâm 
thức trong các công trình nghiên cứu của cả tâm lý học Phật giáo Tây 
Tạng lẫn Ân Độ. Danh mục của Vô Trước được trình bày ở đây không 
phải để xem xét như là toàn bộ — chăng hạn, sợ hãi và lo âu không có 
xuất hiện, mặc dù chúng có mặt trong các khuôn khổ khác và các danh 
mục khác. Bất kế những khác biệt giữa các hệ thống phân chia, cách 
cấu tạo của các danh mục về những yếu tố tâm thức phản ánh đối tượng 
bên dưới về việc nhận diện và xóa bỏ các cảm xúc tiêu cực cũng như là 
việc nuôi dưỡng các trạng thái tích cực của tâm. 


Từ lâu, tôi đã ngạc nhiên về cách thức mà chúng ta có thể liên hệ cơ 
cấu tâm lý học Phật giáo về các tiễn trình tâm thức thiện và bất thiện 
với tri kiến về các xúc cảm được phát triển bởi khoa học Tây Phương. 
Hội nghị Mind and Lif& lần thứ 10 vào tháng 03 năm 2000 đã cho tôi 
một cơ hội để suy nghĩ sâu hơn về lãnh vực này vì chủ đề của hội nghị 
là các xúc cảm hủy hoại, và một số lớn các chuyên gia về xúc cảm từ 

cộng đồng khoa học Tây Phương đã đến trong một tuần lễ dài để bàn 
thảo tại Dharamsala. Diễn tiến đã được điều khiến bởi Daniel 
Goleman", người mà tôi đã quen trong thời gian dài. Chính Dan là 
người đầu tiên trình bày với tôi nhiều công trình khoa học nói lên mối 


'_ Daniel Goleman (1946 - ) là nhà tâm lý học, tác giả, và viết báo khoa 
học. Ông làm việc cho tờ New York Times đặc biệt trong ngành tâm lý và các 
khoa học về não. Ông cũng là đồng sáng lập viên của phân khoa Nghiên Cứu 
Trẻ Em (Child Studies Cente) Đại học Yale và là thành viên trong ban giám 
đốc học viện Mind and Life. "Daniel_Goleman”. Wikipedia. Truy cập 
20/01/2010 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman>. 

217 


quan hệ gần giữa hầu hết các trạng thái tâm thức của một cá nhân với 
sức khỏe thể chất của người đó. Hội nghị này là nơi tôi được gặp Paul 
Ekman, một nhà nhân loại học và tâm lý học đã bỏ ra nhiều thập miên 
để nghiên cứu về các xúc cảm. Tôi lập tức đã có cảm tình với ngài và 
cảm nhận một động lực đạo đức chân thành ẩn sau các công trình của 
ông, trong đó, nếu chúng ta hiểu được bản chất các xúc cảm của mình 
và tính phố dụng của chúng tốt hơn, thì ta có thê phát triển một ý nghĩa 
to tát hơn về quan hệ thân thuộc trong nhân loại. Paul cũng nói chuyện 
một cách không quá nhanh để tôi có thê theo dõi sự trình bày của ông 
trong Anh ngữ mà không gặp khó. 


Tôi học được nhiều điều từ Paul về các hiểu biết khoa học mới nhất về 
các xúc cảm. Tôi biết được rằng khoa học tư tưởng hiện đại miêu tả sự 
khác nhau giữa hai lớp xúc cảm nên tảng — các xúc cảm cơ bản . điều 
mà người ta định nghĩa như là “các xúc cảm tư lường cao cấp”. “Xúc 
cảm cơ bản”, mà các nhà khoa học giải thích, là những xúc cảm được 
cho là phổ dụng và bẩm sinh. Như trong các danh mục Phật giáo, sự 
phân chia chính xác khác nhau tùy nhà nghiên cứu, nhưng Ekman đề 
cập có đến mười loại bao gồm sân hận, sợ hãi, buồn lo, ghê tởm, khinh 
rẻ, ngạc nhiên, hưởng thụ, xấu hồ, tội lỗi, và mắc cỡ. Như các yếu tố 
tinh thần Phật giáo, mỗi yêu tố này dường như đại diện cho một họ các 
cảm giác. Các nhà khoa học giải thích “các xúc cảm tư lường cao cấp” 
là các xúc cảm cũng có tính phổ dụng nhưng sự biểu lộ của nó có sự 
biến đổi có thể xem xét được tùy theo văn hóa. Các thí dụ bao gồm yêu 
thương, tự hào, và ghen ty. Những người tiến hành thí nghiệm đã quan 
sát được rằng trong khi các xúc cảm cơ bản có vẻ phần lớn được xử lý 
trong các cấu trúc dưới vỏ não, thì các xúc cảm tư lường cao cấp liên 
hệ nhiều với vùng tân vỏ não — là vùng não được phát triển hầu như 
theo sự tiến hóa của loài người và vận hành nhiều nhất trong các hoạt 
động tư lường phức tạp như là việc lập luận. Tôi ngộ ra rằng tất cả điều 
này biểu hiện những kết quả rất sớm của một bộ môn [khoa học] đang 


218 


xảy ra và tiên hóa rât nhanh, mà khả dĩ mỹ mãn trải qua một cuộc dịch 
chuyên mẫu hình trước khi nó đạt được sự đông thuận chung'. 


Phật giáo cho răng các phiền não về tỉnh thần có tính phổ quát trong tất 
cả chúng sinh hữu tình. Các phiền não chính được thấy như là các biêu 
lộ của tham, sân, và si. Với một số loài động vật, như người các biểu lộ 
này phức tạp hơn, trong khi với một số loài thú sự hiển lộ của chúng Sẽ 
sơ đăng và dữ tợn hoang dã hơn. Càng đơn giản bao nhiêu, thì các tiễn 
trình đó càng được xem xét như là bản năng và càng ít phụ thuộc vào tư 
duy ý thức. Ngược lại, các biểu thị phức tạp của cảm xúc cho thấy 
chúng càng nhạy ứng với điều kiện bao gồm ngôn ngữ và các khái 
niệm. Vậy nên theo cách phân chia của khoa học hiện đại, thì khả năng 
mà các xúc cảm cơ bản liên quan đến các vùng của não bộ vốn lâu đời 
hơn nhiều trong khuôn khổ tiên hóa và [các xúc cảm đó] cũng có chung 
ở các loài thú cho thấy một phát triển song song mạmh mẽ cùng với 
hiểu biết của Phật giáo. 


Từ một quan điểm về kinh nghiệm, điểm phân biệt giữa các xúc cảm 
phiền não như là thù ghét với các trạng thái thiện đức như là từ bi là các 
phiền não có khuynh hướng giữ chặt tâm vào một mục tiêu cụ thể — 
như là khi một người mà ta chấp vào một mùi hương hay âm thanh mà 
ta muốn xua đuổi. Ngược lại, các xúc cảm thiện đức có thể bao quát 
hơn, nên sự tập trung không hạn chế vào một người hay một đối tượng. 
Do đó, trong tâm lý học Phật giáo có một quan niệm răng các trạng thái 
tâm thiện đức sẽ có nhiều thành phần tư lường cao câp hơn so với các 
xúc cảm tiêu cực. Lần nữa, điều này có thê minh chứng cho một lãnh 
vực về việc so sánh và nghiên cứu lý thú cho khoa học Tây Phương. 





!_Ở đây, ta thấy đức Dalai Lama qua việc chỉ rõ những điểm chung, ngài 
nhắc đến việc hình thành có thể của bộ môn mới nghiên cứu về tâm thức là 
sự kết hợp giữa truyền thống Phật giáo và các nghiên cứu khoa học. Tuy 
nhiên, điều này lại đòi hỏi sự đổi mới rất sâu trong phương pháp và cách nghĩ 
từ phía các khoa học gia (xem lại chú thích về thuật ngữ chuyển mẫu hình 
trong sách này). 

219 


Cho rằng khoa học hiện đại về các xúc cảm có nền tảng từ thần kinh 
sinh học, quan điểm tiến hóa lại bị giới hạn lại trong khuôn khổ khái 
niệm bám chấp '. Điều này có nghĩa là thêm vào với những thăm dò 
CỦa CƠ SỞ thần kinh sinh học về các cảm xúc cá thể, các nỗ lực sẽ được 
tiến hành để hiểu được sự nảy sinh các xúc cảm đặc biệt trong khuôn 
khổ các vai trò của chúng trong chọn lọc tự nhiên. Tôi nghe nói rằng 
thật ra có cả một bộ môn gọi là “tâm lý học tiến hóa”. Về mặt nào đó, 
có thê thấy được bằng cách nào các giải thích về thuyết tiễn hóa có thể 
là tiền đề cho sự hình thành các xúc cảm cơ bản như tham chấp, sân 
hận, và sợ hãi. Tuy nhiên, như trong đề án thần kinh sinh học cô gắng 
cột chặt các xúc cảm cụ thể vào các vùng đặc biệt của não bộ, tôi không 
thể hình dung được làm thế nào để cách tiếp cận theo thuyết tiễn hóa lại 
có thể phán quyết cho sự phong phú của thế giới cảm xúc và phẩm chất 
chủ quan của kinh nghiệm. 


Một điểm rất đáng lưu tâm nữa nảy sinh từ các thảo luận của tôi với 
Paul Ekman về sự phân biệt giữa một bên là các xúc cảm và bên kia là 
các tâm trạng và bản tính. Các cảm xúc được nhận thấy tức thì, trong 
khi các tâm trạng có thê lưu lại lâu hơn — ngay cả kéo dài đến cả ngày 
và bản tính thì càng lâu hơn nữa, đôi khi được mang theo cả đời. Vui 
và buồn chẳng hạn là các xúc cảm khởi lên từ các kích thích cụ thể; 
trong khi hạnh phúc và bất hạnh nên là các tâm trạng mà nguyên nhân 
trực tiếp của chúng có thể không dể nhận diện. Tương tự, sợ hãi là một 
cảm xúc nhưng lo ngại lại là tâm trạng tương ứng trong khi một cá 
nhân có thể có một thiên hướng rất dễ trở nên lo âu vốn là một đặc 
điểm bản tính. Mặc dù tâm lý học Phật giáo không đặt ra sự phân biệt 
chính thức giữa các tâm trạng và cảm xúc, nó lại nhận biết sự khác 
nhau giữa các trạng thái tỉnh thần, cho cả tức thì và lâu dài, và cả các 
thiên hướng bên dưới của chúng. 


!_ Xem lại phần phê phán của đức Dalai Lama về khiếm khuyết của thuyết 
tiến hóa chỉ đơn thuần dựa trên các lập luận về chọn lọc tự nhiên do yếu tố 
sinh tôn mà không tính đến các yếu tố khác như lòng từ bi... 

220 


Các ý niệm về những cảm xúc cụ thê có thể phát khởi từ một thiên 
hướng bắm sinh, về các cảm xúc riêng biệt khả dĩ làm nảy sinh cho một 
sô loại ứng xử, và riêng giả thiết cho rằng các cảm xúc tích cực nhận 
trọng trách nhiều hơn cho các tiến trình tư tưởng là rất quan trọng cho 
thực hành quản tưởng Phật giáo. Các tu tập then chốt như là nuôi 
dưỡng từ ái và bi mân, hay vượt qua các cảm xúc hủy hoại như là sân 
hận và thù ghét có nguồn gốc và phụ thuộc vào sự thấu suốt về tâm lý 
học. Một khía cạnh quan trọng của các tu tập này là một phân tích 
ngăn về động thái nhân quả của các tiễn trình tâm thức đặc biệt — các 
điều kiện bên ngoài của chúng, các trạng thái nội tâm trước đó và có 
mặt, và mối quan hệ đến các sự kiện cảm xúc và tư tưởng. Trong nhiều 
địp, tôi có những cuộc thảo luận với các nhà tâm lý và phân tích tâm lý 
trong một lãnh vực lớn về các bộ môn trị liệu, và tôi nhận thấy một mỗi 
quan tâm song hành về các xúc cảm nhân quả. Với việc ứng dụng tâm 
lý của các bộ môn này được quan tâm trong phạm vi làm nhẹ bớt khổ 
đau, thì tôi cho răng chúng chia sẻ cùng một mục tiêu nền tảng với Phật 
giáo. 

Mục đích chính của thực hành quán chiếu Phật giáo là để giảm nhẹ khổ 
đau. Khoa học như ta thấy, đã cống hiến rất lớn cho việc làm giảm đau 
khổ, đặc biệt là trong phạm vi thê chất. Đây là một mưu cầu tuyệt vời 
mà tôi hy vọng là tất cả chúng ta sẽ tiếp tục được lợi ích. Nhưng khi 
khoa học phát triển xa hơn thì nó đứng trước một đe dọa. Năng lực của 
khoa học ảnh hưởng đến môi trường, quả là làm thay đổi toàn bộ hướng 
đi của nhân loại, đã phát triển to tát. Kết quả là, lần đầu tiên trong lịch 
sử, chính sự sinh tồn đòi hỏi chúng ta bắt đầu xem xét tới trách nhiệm 
đạo đức không chỉ trong ứng dụng khoa học mà cả trong chiều hướng 
nghiên cứu và phát triển của các thực tại và công nghệ mới nữa. _Áp 
dụng nghiên cứu vê thần kinh sinh học, tâm lý học và ngay cả triết lý 
Phật giáo về tâm thức để nỗ lực trở thành hạnh phúc hơn, để thay đôi 
tâm thức chúng ta thông qua việc nuôi dưỡng có cân nhắc các trạng thái 
tích cực của tâm là một việc. Nhưng việc bắt đầu điều chỉnh các mã di 
truyền cho chính chúng ta và cả thế giới tự nhiên mà chúng ta đang 
sông thì tiến hành bao nhiêu là quá nhiều? Đây là vấn đề phải được 
cứu xét bởi các khoa học gia cũng như bởi công chúng rộng lớn. 


221 


222 


Chương 9: Đạo Đức và Tân Di Truyền Học 


s@ 


Nhiều người trong chúng ta có theo dõi về sự phát triển của ngành di 
truyền học mới. đều biết đến sự sôi nổi của công chúng tập trung vào 
chủ đề này. Mối quan tâm được khơi dậy do liên can đên nhiều việc từ 
việc sao chép cho đến chỉnh sửa gen di truyền. Đã có một làn sóng 
phản đối mạnh trên toàn thế giới về công nghệ di truyền lên thực phẩm. 
Ngày nay người ta đã có thể tạo ra các giông cây mới với năng suất cao 
hơn rất nhiều và khả năng nhạy cảm thấp với các chứng bệnh để nhận 
được sản lượng thực phẩm tối đa trong thế giới đang tăng dân số rất cần 
thức ăn. Các ích lợi thì rõ ràng và tuyệt vời. Dưa hấu không hạt, táo 
không còn chỉ tươi trên sạp ngăn ngày, lúa mì và ngũ côc miễn dịch 
khỏi sâu bọ khi lớn lên ngoài đông — những điều này không còn là khoa 
học giả tưởng. Tôi đọc được rằng các khoa học gia đang thí nghiệm 
phát triển các sản phẩm nông nghiệp như cà chua được cấy gen từ các 
loài khác hay từ nhện. 


Bằng những cách như thế này, chúng ta đang thay đổi cấu trúc gen và 
liệu rằng chúng ta đã thật sự hiểu biết về các tác động lâu dài sẽ xảy 
đến với các loài thực vật, với thổ nhưỡng, và với môi trường không? 
Hiển nhiên có các lợi ích về mặt thương mãi. Nhưng làm thê nào để 
chúng ta phán quyết được điều gì thật sự hữu dụng? Mạng lưới phức 
tạp tương thuộc nhau biểu thị đặc điểm môi trường làm cho điều [phán 
quyết] đó thật sự vượt quá khả năng suy đoán của chúng ta. 


Các thay đổi gen đã diễn biến một cách lâu dài qua nhiều ngàn năm. Sự 
tiến hóa của não người xảy ra hơn nhiều triệu năm. Qua việc chủ động 
điều chỉnh gen, chúng ta đang ở tột đỉnh của việc bắt buộc một tốc độ 
thay đổi nhanh chóng phi tự nhiên trong các giới động và thực vật cũng 
như trong chính nhân loại. Ở đây không phải nhằm bảo ban chúng ta 
quay lưng với các phát triển trong lĩnh vực này — mà đơn giản là đề chỉ 


223 


ra rằng chúng ta phải tỉnh thức đến các tiềm tàng đáng kinh khiếp về 
lãnh vực mới này của khoa học. 


Các vấn đề cấp bách nhất được nảy sinh liên can nhiều đến đạo đức 
hơn là khoa học tự nó cùng với việc áp dụng đúng đắn kiến thức và 
năng lực của chúng ta trong mối quan hệ đến các khả năng có được do 
việc sao chép di truyền, do việc mở khóa được mã di truyền, và do các 
thành tựu khác. Những khó khăn này quan hệ đến các khả năng điều 
chỉnh gen di truyền không những với con người và thú vật mà cả với 
cây cỏ và môi trường mà tất cả chúng ta là các thành phần. Trung tâm 
của vấn đề là mối quan hệ giữa một bên là tri thức và năng lực còn bên 
kia là trách nhiệm của ta. 


Đột phá khoa học mới bất kỳ nào có đem lại các viễn tượng thương 
nghiệp cũng đều thu hút sự hứng thú và đầu tư không lồ từ cả giới kinh 
doanh tư nhân lẫn công cộng. Lượng tri thức khoa học và phạm vi của 
các khả năng công nghệ thật to lớn đến mức những giới hạn của những 
gì chúng ta làm chỉ có thể là các kết quả của sự phóng tưởng không đầy 
đủ. Chính việc đạt đến tri thức và năng lực chưa từng thấy này đã đặt 
chúng ta vào trong một vị thế nguy câp vào thời điểm hiện nay. Tri 
kiến và khả năng càng cao, càng cần phải nhạy cảm với trách nhiệm 
đạo đức. 


Nếu chúng ta kiểm tra cơ sở triết lý sâu xa bên dưới của đạo đức nhân 
bản, thì một nhận thức rõ ràng về mặt nguyên lý rằng mối quan hệ 
tương hỗ — giữa tri thức cũng như là năng lực cao hơn, và một nhu cầu 
về trách nhiệm đạo đức lớn hơn — sẽ phục vụ như là một nên tảng mẫu 
chốt. Cho đến nay chúng ta có thể nói rằng nguyên lý này đã có hiệu 
lực cao. Khả năng luận lý về đạo đức nhân loại đã giữ được nhịp độ 
với các phát triển về tri thức và năng lực của nó. Nhưng với kỷ nguyên 
mới trong khoa sinh học di truyền, thì khoảng cách giữa luận lý đạo 
đức và các khả năng về công nghệ của chúng ta đã đạt đến điểm cực 
hạn. Sự tăng trưởng nhanh về tri thức và các khả năng công nghệ của 
nhân loại đang nổi cộm trong khoa di truyền học đến nổi hiện hầu như 


224 


không thê có nổi một ý tưởng đạo đức để giữ đồng nhịp cùng với 
những thay đổi này. Rất nhiều trong những điêu khả đĩ sẽ nhanh chóng 
xảy đến lại ít khi thuộc về dạng thức của các đột phá hay các mẫu hình 
mới trong khoa học mà phần nhiều là thuộc về các chọn lựa công nghệ 
có kết hợp với các tính toán tài chánh của thương nghiệp và các tính 
toán chính trị cũng như kinh tế của các chính phú. Vấn đề giờ không 
còn là chuyện ta có nên hay không tiếp thu kiến thức và khảo sát các 
tiềm năng công nghệ của nó. Mà đúng hơn, vấn đề là làm thế nào để sử 
dụng tri kiến và năng lực mới này trong phương thức có lợi và có tránh 
nhiệm về đạo đức nhất. 


Lãnh vực chịu tác động của cuộc cách mạng về di truyền học một cách 
trực tiếp nhất ở thời điểm hiện tại thuộc vào ngành y học. Ngày nay, 
tôi thu thập được răng nhiều người trong ngành y học tin là việc đọc lại 
mã di truyền của con người sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, mà trong đó 
khả đĩ xảy ra một sự dịch chuyền ra khỏi mô hình điều trị hóa sinh sang 
một mô hình có cơ sở dựa trên gen di truyền. Chính các định nghĩa về 
nhiều chứng bệnh, từ trong các khái niệm của chúng, đang được thay 
đổi sang thành các khuyết tật được tìm thấy, là do chương trình mã di 
truyền của người hay thú. Trong khi việc trị liệu gen thành công từ các 
điều kiện thê này thì có thể còn xa, thì nó cũng không còn quá tầm mức 
có thể làm được. Ngay đến nay, vấn đề trị liệu di truyền và câu hỏi liên 
hệ về điều chỉnh gen, đặc biệt ở mức phôi người đang thách thức mạnh 
đến sự dung chứa của tư tưởng đạo đức của chúng ta. 


Một khía cạnh sâu sắc của vấn đề, theo tôi có vẻ bao hàm trong câu hỏi 
về việc hành xử thế nào với tri kiến mới của chúng ta. Trước khi chúng 
ta biết được các gen đặc trưng chịu trách nhiệm cho chứng mất trí lão 
suy, ung thư, hay ngay cả lão hóa, thì chúng ta mỗi cá nhân đều cho 
răng mình sẽ không bị phiền hà bởi các vấn đề này, mà chỉ phản ứng 
khi ta đã mắc phải chúng. Nhưng hiện giờ, hay một tương lai rất gần, 
di truyền học có thể cho biết những cá nhân hay gia đình nào có các 
sen có khả năng gây tử vong hay tật nguyễn trong lúc thơ â ấu, lúc còn 
trẻ, hay trung niên. Kiến thức này có thể làm thay đổi tận gốc rễ các 


225 


định nghĩa của chúng ta về sức khỏe và bệnh tật. Chăng hạn, vải người 
nào đó có thể hiện đang khỏe mạnh nhưng lại ở vị thế sở hữu một gen 
cụ thể có khả năng được ghi nhận như là “trước sau rồi sẽ mắc bệnh”. 
Chúng ta nên làm gì với các kiến thức như vậy, và làm thế nào để xử lý 
nó trong phương cách từ ái nhất? Ai nên có quyền sử dụng các hiểu 
biết này, mà trong đó, bao hàm các quan hệ của cá nhân và xã hội đến 
bảo hiểm, công ăn việc làm, các mối liên hệ thân thuộc cũng như là 
việc sinh con đẻ cái? Phải chăng cá nhân người có mang loại gen như 
thế chịu tránh nhiệm tiết lộ sự thật cho thân nhân của mình? Đây chỉ là 
vài câu hỏi nảy sinh từ một nghiên cứu di truyền như th. 


Tôi còn thu thập được về một điểm phức tạp gia thêm vào hàng loạt các 
vẫn đề vốn rối ren là vì loại dự báo đi truyền này không thể bảo đảm 
được sự chính xác. Đôi khi chắc chắn là một sự xáo trộn gen cụ thể 
quan sát được trong phôi bào sẽ khiến gây ra bệnh tật cho trẻ em hay 
người lớn, nhưng điều đó thường là vấn đề về các khả năng tương đối 
mà thôi. Cách sống, ăn uống, và các yếu tổ môi trường khác cũng có 
vai trò trong đó. Nên trong khi chúng ta có thê biết được rằng một phôi 
bào cụ thể mang một gen bệnh, thì chúng ta không thể chắc chăn là 
bệnh đó sẽ nảy sinh. 


Các lựa chọn về cuộc sống của con người và đặc tính bản ngã của họ 
quả có thê chịu ảnh hưởng quan trọng bởi quan điểm của họ về tính rủi 
ro trong di truyền, nhưng các nhận thức đó có thể không đúng và sự rủi 
ro có thể không xảy đến. Liệu chúng ta có nên trả giá cho một kiến 
thức có tính xác suất như thế chăng? Nhiều trường hợp khi một thành 
viên trong gia đình được tìm thấy là có sự xáo trộn gen về loại này, thì 
có nên chăng tất cả các thành viên khác vốn có thể thụ hưởng cùng một 
gen di truyền cùng được thông báo? Có nên chăng hiểu biết này cho 
phép được biết rộng rãi hơn trong cộng đồng — chẳng hạn, đối với các 
công ty bảo hiểm sức khỏe? Những người mang các gen nào đó có thê 
bị loại trừ khỏi việc bảo hiểm và do vậy bị loại ra khỏi ngay cả vIỆc sử 
dụng tất cả dạng chăm sóc sức khỏe bởi vì có khả năng về một chứng 
bệnh được biểu thị qua chính gen đó. Các vấn đề ở đây không chỉ là y 


226 


học mà cả đạo đức và có thê ảnh hưởng đến sự hoàn thiện về tâm lý của 
những người được lưu tâm. Khi các xáo trộn di truyền được tìm thấy 
trong phôi bào (như là trường hợp có gia trọng) thì có nên chăng cha 
mẹ (hay cộng đồng) có quyên ra quyết định để sớm hủy diệt sự sống 
của phôi bào đó? Vấn đề này còn trở nên phức tạp hơn bởi sự thật là 
các phương pháp mới để lo liệu các bệnh về gen và các dược phẩm mới 
được tìm thấy một cách nhanh chóng tương đương với việc nhận diện 
ra các bệnh di truyền cá nhân này. Người ta có thể nghĩ tưởng đến một 
tình huống mà trong đó một em bé với căn bệnh có thê bộc phát trong 
vòng hai mươi năm sau lại bị phá thai trong khi cách chữa cho chứng 
bệnh đó lại được tìm ra chỉ trong vòng một thập niên. 


Nhiều người khắp nơi trên thế giới đặc biệt là các nhà thực nghiệm của 
bộ môn mới hình thành về đạo đức sinh học vật lộn với các đặc tả về 
các vấn đề này. Vốn không chuyên môn trong các lãnh vực đó, tôi 
không có gì cụ thể để cống hiến cho bất kỳ câu hỏi nào — đặc biệt là về 
các đữ liệu thực nghiệm đang thay đổi nhanh chóng. Dẫu SaO, điều tôi 
mong mỏi thực hiện là hãy suy nghĩ xuyên suốt về một số các vấn đề 
then chốt mà tôi cảm thấy những ai năm rõ tình hình trong thế giới này 
cần phải suy tư đến, và đề nghị vài nguyên lý chung có thê tạo áp lực 
thay đổi lên việc ứng phó với các thách thức về đạo đức này. Tôi tin 
rằng trọng tâm của thách thức mà chúng ta đối mặt thật sự là vấn đề về 
cách chọn lựa của chúng ta trong phương diện các khả năng đang lớn 
mạnh mà khoa học và công nghệ cung ứng được cho mình. 


222211 





Ảnh: cừu Dolly, sản phám nhân bản di truyền đâu tiên. 


Kèm theo VỚI những giới hạn mới về nền y học có cơ sở gen di truyền 
là một loạt vấn đề xa hơn mà lại cũng làm nảy sinh các câu hỏi sâu sắc 
và khó khăn về đạo đức. Ở đây tôi chủ yếu đang đề cập về việc nhân 
bản. Hiện đã nhiều năm kẻ từ khi thế giới được giới thiệu về một sinh 
vật hoàn toàn do nhân bản vô tính, đó là chú cừu nổi tiếng Dolly". Từ 


! Nhân bản vô tính hay gọn hơn nhân bản trong sinh học là tiến trình để 
tái tạo các cá thể có cùng một bộ gen di truyền. Tiến trình này có xảy ra 
trong thiên nhiên đối với các sinh thể như là vi khuẩn, côn trùng hay các thảo 
mộc tự tái sinh một cách vô tính. Việc nhân bản trong công nghệ sinh học 
được định nghĩa là các tiến trình được áp dụng để tạo ra các bản sao của các 
mảng DNA (gọi là nhân bản phân tử), các tế bào (nhân bản tế bào), hay các 
sinh thể. 


Dolly là một con cừu cái gia cầm đánh dấu lần đầu một chúng sinh được 
nhân bản từ một tế bào thân (somatic) sử dụng tiến trình chuyển nhân tế 
bào. Con cừu này. được nhân bản bởi lan Wilmut, Keith Campbell Và các 
cộng sự tại Học viện Roslin Institute thuộc Scotland. Nó ra đời vào ngày 5 
tháng Bảy 1996 và sống đến 6 tuổi. Điều này chứng minh rằng một tế bào 
từ một bộ phận có thể tái tạo lại toàn thể cá thể đó. 

228 


đó đã có một lượng thông tin không lồ về việc nhân bản người. Chúng 
ta đều biết nhân bản phôi người lần đầu đã được tiễn hành. Hãy để cơn 
sốt về truyền thông qua một bên, thì vấn đề về nhân bản rất phức tạp. 
Tôi được nghe là có hai loại nhân bản - trị liệu và tái tạo sinh. Trong 
việc nhân bản trị liệu, có việc sử dụng công nghệ nhân bản để tái sinh 
các tế bào và một tiềm năng tạo ra các bán-sinh- vật" chỉ đơn thuần 
nhắm vào mục đích tạo ra các bộ phận của thân thể dùng trong ghép 
mô. Việc nhân bản tái tạo sinh cơ bản là để làm ra một bản sao giống 
hệt. 


Về nguyên tắc, tôi không phản đối việc nhân bản như là một công cụ 
kỹ nghệ cho các mục tiêu trị liệu và y học. Như trong tất cả các trường 
hợp trên, điều phải chi phối lên quyết định của một người là câu hỏi về 
động lực từ ái. Dù sao, về ý định chủ tâm tạo dưỡng các bán-sinh-vật 
để có các cơ phận thay thế, thì tự nhiên tôi lập tức cảm thấy tởm lợm. 
Có lần tôi xem một tài liệu của chương trình BBC về việc mô phỏng 
bằng hoạt hình máy tính các sinh vật như vậy với vài chức năng con 
người nhận thấy được một cách phân biệt. Tôi đã thật sự kinh sợ. Một 
sô người có thê cảm thấy đây là một phản ứng thiếu suy lý không cần 
phải lấy làm nghiêm trọng. Nhưng tôi cho rằng chúng ta phải tin vào 
các cảm xúc ghê tởm một cách bản năng của mình, vì chúng phát khởi 
từ cơ sở nhân đạo của chúng ta. Một khi chúng ta cho phép khai thác 
các loài bán-nhân lai tạo như thế, thì điều gì có thể ngăn chúng ta 
không làm cùng một trò này lên chính các đồng loại, là những con 
người mà vôn các guỗồng máy xã hội có thê cho là còn thiếu hoàn thiện 
vê mặt nào đó? Sự khao khát để vượt qua các ngưỡng tự nhiên là điều 
thường dẫn nhân loại đến chỗ can dự vào những sự bạo tàn kinh tởm. 


Dù răng việc tái tạo nhân bản không kinh khiêp theo cách như trên, 
trong một sô phương diện nào đó các kêt quả của nó còn xa mới đạt 


! Dịch từ chữ semi-sentient beings — có nghĩa là các sinh thể thật sự chỉ là 
một phần của một sinh vật nào đó nhưng không hoàn toàn có đủ các chức 
năng của một sinh vật sống. 

229 


đến. Khi công nghệ trở nên khả thị, có thê có các cha mẹ hết sức mong 
cho có con cái mà không thê được, có thể tìm cách để có một mụn con 
thông qua nhân bản. Thực hành này sẽ tác động thế nào đến các nhóm 
gen di truyền trong tương lai? Đến sự phân hóa vốn đã là cốt lõi cho sự 
tiến hóa? 


Cũng có những người mong muốn sống vượt khỏi các khả năng sinh 
học, có thể lựa chọn nhân bản cho chính mình vì tin rằng họ sẽ tiếp tục 
sống mãi với chúng sinh mới được nhân bản. Trong trường hợp này tôi 
thấy khó bào chữa cho các động lực — từ quan điêm Phật giáo, đó có 
thể là cùng một thân thê như nhau, nhưng sẽ là hai ý thức khác nhau. 
Và cả hai cũng sẽ chết. 


Một trong những hậu quả xã hội và văn hóa của các công nghệ di 
truyền mới là hậu quả vỆ sự truyền giống tiếp tục của chúng ta, qua sự 
can thiệp bằng tiến trình tái tạo sinh. Là việc làm đúng hay không 
trong lựa chọn giới tính của một đứa con mà vốn tôi tin là có thê làm 
được trong lúc này? Nếu không thì các lựa chọn vì lý do sức khỏe 
(chẳng hạn một cặp vợ chồng mà đứa con của họ có thể nguy cơ bị 
chứng loạn dưỡng cơ hay chứng máu không đông) là đúng hay không? 
Liệu rằng có chấp nhận được việc cấy thêm các gen vào trong tinh 
trùng hay trứng người trong phòng thí nghiệm? Chúng ta nên đi xa đến 


! Bệnh loạn dưỡng cơ (Muscular dystrophy) là chứng bệnh rối loạn chức 
năng một nhóm cơ hay toàn cơ của cơ thể khiến năng lực cơ bắp trở nên yếu 
kém và bệnh có thể trở nặng theo thời gian. 


Chứng máu không đông (Hemophilia) là chứng bệnh khiến cho bệnh nhân 
khi bị các vết thương chảy máu thì máu sẽ rất khó hay chậm đông và có thể 
gây tử vong. 


Cả hai chứng bệnh trên được biệt là có liên can đến gen di truyền. "Muscular 
dystrophy” và "Hemophilia”. Wikipedia. Truy cập 20/01/2010 

< http://en.wikipedia.org/wiki/Hemophilia > 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Muscular_ dystrophy>. 





230 


chừng mực nào trong chiều hướng tạo sinh các thai nhỉ “lý tưởng” hay 
“thiên tài” — chẳng. hạn, các phôi bào đã được chọn lựa trong phòng thí 
nghiệm để cung cấp các phân tử hay các hợp chất đặc biệt bị thiếu 
trong bộ gen của người anh em ruột yếu thê chất đề tuần tự khi các đứa 
trẻ ra đời từ các phôi bào như thế có thể hiển tủy hay thận nhằm chữa 
trị cho anh hay em mình? Chúng ta có thể đi bao xa trong việc lựa 
chọn các thai nhi nhân tạo có các bẩm tính đặc biệt nhằm tăng cường sự 
thông minh hay sức mạnh thể chất hay màu mắt đặc biệt chẳng hạn? 


Khi các công nghệ như thế được ứng dụng vào các nguyên do y học — 
như là việc điều trị một loại thiếu sót gen đi truyền — TPƯỜI ta CÓ thể 
cảm thông sâu xa. Mặc dù thế, thì việc chọn lựa một thê tính bẩm sinh, 
đặc biệt được tiễn hành chủ yếu là vì các lý do thể thao điền kinh, thì có 
thể không đến từ lợi ích của chính đứa trẻ. Ngay cả khi các bậc cha mẹ 
cho răng họ đang lựa chọn các bầm tính ảnh hưởng tích cực lên đứa trẻ 
của họ, thì chúng ta vẫn cần phải xem xét liệu rằng điều này được tiến 
hành từ chủ tâm tích cực hay từ cơ sở của các thành kiến xã hội đặc 
biệt ở một thời điểm đặc biệt. Chúng ta phải nhớ kỹ đến tác động lâu 
dài của loại điều chỉnh chủng loài trong bức tranh tổng quát, biết rằng 
các hiệu ứng của nó sẽ được truyền xuông các thế hệ theo sau. Chúng 
ta cũng cân cứu xét các hiệu quả về việc giới hạn sự phân hóa của nhân 
loại và mức dung dị cho phép mà vốn là một trong những kỳ diệu của 
cuộc sông. 


Điều đáng lo cụ thê là việc điều chỉnh gen nhằm tạo sinh các trẻ em với 
các tính năng nâng cao, bất kê là về ý thức hay thê chất. Bất kể sự mất 
ngang bằng có thê có giữa các cá nhân và các môi trường của họ — như 
là tài sản, tầng lớp, sức khỏe, và vân vân - thì tất cả chúng ta đều sinh 
ra với một cơ sở bình đăng về bản chất con người của mình, với các 
tiềm năng, ý thức, xúc cảm, và các khả năng thể chất nhất định nào đó, 
cũng như là bản tính cơ sở — mà thật ra là quyền — đề tìm kiếm hạnh 
phúc và vượt qua đau khổ. Biết rằng công nghệ gen hiện còn rất tốn 
kém, ít nhất là trong tương lai trước mắt, một khi điều kiện cho phép, 
thì trong một thời gian lâu dài, công nghệ gen chỉ dành cho một thành 


231 


phần nhỏ trong xã hôi nhân văn, đó là những người giàu có. Do đó xã 
hội sẽ tự mình chuyên dịch từ một tình huống vốn bất bình đăng (đó là, 
những hạng giàu có) sang thành một sự bất bình đẳng về bản chất nhờ 
trí tuệ, sức mạnh, và các tính năng khác đạt được thông qua việc tạo 
sinh. 


Các phân nhánh của sai biệt này thật sâu xa — trong các cấp độ xã hội, 
chính trị, và đạo đức. Ở mức xã hội, nó sẽ tăng cường, thậm chí duy trì 
mãi mãi, sự bất bình đẳng của chúng ta và nó sẽ khiến cho sự đảo lộn 
của chúng càng khó khăn hơn nhiều. Trong các vấn đề chính trị, nó sẽ 
phát sinh một thành phần cai trị ưu tú yêu sách về quyền lực được viện 
dẫn bởi một tài năng bắm sinh di truyền. Trong mức độ đạo đức, các 
loại khác biệt dựa trên cơ sở giả bắm sinh có thê làm hủy hoại nặng các 
khả năng nhạy cảm đạo đức cơ sở của chúng ta trong mức hiện tại là tất 
cả các khả năng nhạy cảm này dựa trên một công nhận tương hỗ của sự 
chia sẻ về nhân bản. Chúng ta không tưởng tượng nội mức độ mà các 
thực hành có thể ảnh hưởng đến chính khái niệm về thế nào là nhân 
loại. 


Khi tôi suy nghĩ về các phương thức mới khác nhau của việc điều chỉnh 
gen di truyền người, tôi không thể giúp gì ngoại trừ cảm thấy là có một 
điều chi đó thiếu sót sâu sắc trong sự đánh giá của chúng ta về ý nghĩa 
của nó về tính nhân bản qúy giá. Trong ngôn ngữ mẹ đẻ Tây Tạng của 
chúng tôi, giá trị của một người không dựa trên trình hiện thê chất, 
không dựa trên thành tích về trí tuệ hay thể thao điền kinh, mà là dựa 
trên khả năng bẩm tính và cơ bản của lòng từ bi với tất cả nhân loại. 
Ngay cả trong ngành y học hiện đại đã chứng tỏ cho thấy tầm vóc quan 
trọng cốt yêu của tình cảm trìu mến với con người, đặc biệt là trong 
suốt những tuần lễ đầu của sự sống. Năng lực của việc đơn giản là vuốt 
ve thật quan trọng cho sự phát triển cơ bản của bộ não. Xét về giá trị 
như là một con người, điều đó hoàn toàn không liên can đến việc một 
cá nhân có một loại khuyết tật bất kỳ nào đó — chăng hạn hội chứng 
Down - hay một sự sắp xếp gen di truyền tạo khả năng phát triển cho 
một chứng bệnh đặc trưng nào đó như là chứng thiếu máu hồng cầu 


232 


lưỡi liềm, chứng động kinh Huntington, hay chứng Alzheimer". Tắt cả 
con người đều bình đăng về giá trị và bình đăng về tiêm năng của lòng 





! Hội chứng Down (Down syndrome) là một loại bệnh rối loạn di truyền do 
sự hiện diện thừa ra của một phần hay toàn thể của chromosome thứ 21. 
Bệnh được đặt tên bác sĩ người Anh John Langdon Down, đã mô tả hội chứng 
này vào năm 1866. Hội chứng Down thường liên hệ đến các khuyết tật về 
khả năng nhận thức, sự phát triển thể chất cũng như là sự thể hiện đặc biệt 
trên gương mặt. Bệnh này có thể được phát hiện trong giai đoạn bào thai 
bằng thử nghiệm amniocentesis. Tỷ lệ bệnh xảy ra vào khoảng 1/800 — 
1/1000 mà yếu tố sinh đẻ lúc lớn tuổi (từ 40 trở lên) sẽ có nhiều khả năng 
xảy ra cho thai nhi hơn. 


Chứng động kinh Huntington là một loại xáo trộn gen di truyền khiến 
thần kinh bị thoái hóa hiện không thể chữa trị gây ra các hậu quả lên định 
hướng cơ và các chức năng suy nghĩ, thường thể hiện rõ vào lứa tuổi trung 
niên. Chứng này gây ra sự dịch chuyển co xoắn cơ bất thường tạo thành 
động kinh xảy đến cho người Tây Âu nhiều hơn là người Á châu và Phi Châu. 
Chứng này là do một biến dị lớn lên một trong hai phiên bản của một gen đặc 
biệt ở vị trí chromosome thứ tư. 50% cơ hội đứa con sẽ bệnh nếu chỉ một 
người cha hay mẹ mắc chứng này. Chứng này có thể bắt đầu xảy đến lúc 
mới sinh hay cho đến tuổi già, nhưng thường xuất hiện nhất là vào lứa 35 
hay 44 tuổi. 


Bệnh Alzheimer thường là một loại chứng mất trí nhớ. Nó hiện không chữa 
được và có tính hủy hoại, gây tử vong được miêu tả lần đầu tiên bởi nhà tâm 
lý học và thần kinh bệnh học người Đức là Alois Alzheimer vào 1906. Các 
triệu chứng của nó khiến người ta dễ nhầm lẫn thành một loại bệnh do tuổi 
già hay một biểu hiện do căng thẳng thần kinh. Vào giai đoạn đầu thì triệu 
chứng là mất trí nhớ. Các chẩn đoán có thể xác nhận bệnh qua các kiểm 
nghiệm về lượng định về ứng xử và suy nghĩ và máy chụp hình não. Khi căn 
bệnh phát triển thì triệu chứng sẽ bao gồm rối loạn, quạu quọ và dễ gây gỗ, 
tính khí bất thường, ngôn ngữ gãy đoạn và mất trí nhớ vĩnh cửu. Dân dần 
các chức năng cơ thể bị mất dẫn đến cái chết. Dự đoán tuổi thọ từ khi phát 
hiện là vào khoảng 7 năm, một số chừng hơn 3% là có thể sống lâu hơn 14 
năm. 
*Down Syndrome”, *Huntington“s Disease”, và "Alzheimer“s Disease”. 
Wikipedia. Truy cập 01/01/2010 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Down_ syndrome> 

233 


tôt. Việc thâm định giá trị của một con người dựa trên sự tạo hình của 
gen di truyện sẽ làm nghẻo nàn cho nhân loại, bởi vì có rât nhiêu thứ 
trên con người hơn là sô bộ gen di truyên của họ. 


Đối với tôi, một trong những hệ quả ấn tượng và phấn khởi nhất của tri 
thức về hệ gen đi truyền là sự thật đáng kinh ngạc rằng các dị biệt trong 
các bộ gen di truyền của các nhóm người khác nhau trên thế giới thật 
nhỏ đến mức không có một vai trò quan trọng nào cả. Tôi đã luôn 
tranh luận rằng sự khác nhau về màu da, ngôn ngữ, tôn giáo, đạo đức 
và vân vân trong nhân loại thật không có giá trị gì so với sự đồng nhất 
về cơ bản của chúng ta. Việc đọc được chuỗi gen di truyền của con 
người, với tôi, đã cho thấy đây là một cách thức cực kỳ mạnh mẽ. Nó 
cũng đã giúp tăng cường ý tưởng của tôi về quan hệ họ hàng cơ bản của 
chúng ta với các loài thú, vốn chia sẻ chung với bộ gen của chúng ta 
một tỷ lệ rất lớn. Có thể nhận thức được nêu, chúng ta, loài người biết 
vận dụng kiến thức mới được khám phá về gen của mình một cách 
khéo léo, thì điều đó có thể giúp bồi dưỡng cho một ý nghĩa to tát hơn 
về sự tương tự và sự thống nhất trong cấu trúc không chỉ giữa con 
người với nhau mà cả với toàn thể sự sống. Một tầm nhìn như thế cũng 
có thể gia có cho một ý thức về môi trường lành mạnh hơn rất nhiều. 


Trong trường hợp về thực phẩm, nếu luận điểm cho rằng chúng ta cần 
một sửa đổi gen di truyền để giúp nuôi sống dân số thế giới đang tăng 
trưởng là hợp lệ, thì tôi tin là chúng ta không thể đơn giản gạt bỏ ngành 
công nghệ di truyền này qua một bên. Dù thế, nêu theo như đã được 
khuyến cáo từ các phê phán về nó, thì luận điểm này chỉ đơn thuần là 
một bình phong cho các động cơ mà chủ yêu trong đó là thương mại — 
chẳng hạn như việc sản xuất ra loại thực phẩm mà chỉ nhằm giữ được 
lâu hơn trên quày hàng, nhằm có thê xuất khẩu đễ dàng hơn từ một phía 
của thế giới sang phía bên kia, nhằm làm cho chúng trình hiện hấp dẫn 
hơn và thuận tiện hơn trong việc tiêu thụ, hay như việc tạo ra các loại 
hạt lúa hay ngũ cốc đã được xử lý công nghệ sao cho không còn tạo ra 





<http://en.wikipedia.org/wiki/Huntington%27s_ disease> 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Alzheimer%27s_ disease>. 





234 


hạt mầm của chính chúng khiến các nhà nông buộc phải phụ thuộc 
hoàn toàn vào các công ty kỹ nghệ sinh học vê mặt hạt giông — thì rõ 
ràng là những thực hành như thể phải bị đặt nghi vẫn một cách nghiêm 
túc. 


Nhiều người trở nên lo lắng hơn về các hậu quả lâu dài của việc sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm đã điều chỉnh gen. Nguyên nhân của khoảng 
cách rất to lớn giữa cộng đồng khoa học và công chúng có thể một 
phần là do thiếu sự minh bạch của các công ty phát triển các loại sản 
phẩm này. Trách nhiệm nên thuộc về nên kỹ nghệ sinh học trong cả 
việc chứng tỏ rằng không có các hậu quả về lâu về dài cho những người 
tiêu thụ các sản phẩm mới này và việc chấp nhận một sự minh bạch 
hoàn toàn về tất cả các liên can khả dĩ mà những cây cỏ như thế có thê 
gây ra cho môi trường thiên nhiên. Rõ ràng luận điểm cho rằng nếu 
không có các bằng chứng thuyết phục về sự tai hại của một sản phẩm 
cụ thể thì không có gì sai sót với nó là luận điểm không thê chấp nhận 
được. 


Điểm bàn ở đây là thực phẩm đã điều chỉnh gen thì không giống các 
sản phẩm khác, như là xe hơi hay máy tính câm tay. Bắt kể có muốn 
hay không, thì chúng ta cũng không thể biết được các hậu quả lâu dài 
của việc sản xuất các sinh thể đã điều chỉnh øen vào trong môi trường 
rộng lớn hơn. Trong y học, chăng hạn, loại thuốc thalidomide† đã được 





! Thuốc này trước đây được dùng như là một loại an thần, giảm đau. Sau đó, 
người ta tìm thấy quái thai hay hư thai do dùng nó. Thuốc này đã bị cấm lưu 
hành. Tuy nhiên do hậu quả tai hại, nó được xem là một trong những thảm 
kịch y học lớn nhất của thời hiện đại”. Thảm kịch thalidomide dân đến các 
yêu cầu kiểm nghiệm gắt gao hơn đối với các loại dược phẩm trước khi chúng 
được phép lưu hành. "Thalidomide”. Wikipedia. Truy cập 30/12/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Thalidomide>. 





235 


xem là một loại điêu trị xuât sắc cho chứng ôm nghén ', nhưng các hậu 
quả lâu dài của nó đên sức khỏe của các bào thai đã không thây trước 
được và đã gây nên thảm họa. 


Với bước phát triển lớn trong khoa di truyền học hiện đại, việc cấp 
bách hiện nay là hoàn thiện khả năng của chúng ta trong các lý lẽ về 
đạo đức sao cho chúng ta được trang bị để nhằm đến. các thử thách về 
đạo lý của tình thế mới này. Chúng ta không thể ngồi đợi đến. khi có 
được một loạt các câu trả lời một cách có hệ thống. Chúng ta cần phải 
đối điện với thực tại về tiềm năng tương lai của chúng ta và xử lý các 
vẫn đề trực tiếp. 


Tôi cảm thấy thời gian đã chín mùi cho việc khởi tác về khía cạnh đạo 
đức của cuộc cách mạng di truyền học trong một phương thức vượt lên 
trên các quan điểm thuyết lý của các tôn giáo riêng lẻ. Chúng ta phải có 
khả năng đáp ứng với các thách đồ về đạo đức như là các thành viên 
của cùng một gia đình nhân loại, không phải như là một Phật giáo, một 
Do-thái giáo, một Ki-tô giáo, một Ẩn-độ giáo, một Hồi giáo. Cũng sẽ 
không đủ để ứng phó với các thử thách đạo đức này nếu chỉ dựa vào 
các quan điểm lý tưởng chính trị tự do thuần túy thể tục, chẳng hạn như 
các tự do về cá nhân, về chọn lựa, và bình đẳng. Chúng ta cân thẩm tra 
các vấn đề này từ lập trường đạo đức toàn câu có nên móng của sự 


công nhận về các giá trị nhân bản cơ sở vượt lên trên cả tôn giáo và 
khoa học. 


Sẽ không đầy đủ nếu tiếp thu vị thế mà trách nhiệm xã hội của chúng ta 
chỉ đơn thuần đi xa hơn về hiểu biết khoa học và về việc nâng cao năng 
lực công nghệ của chúng ta. Cũng sẽ không đầy đủ để tranh luận rằng 
điều chúng ta sẽ làm với mớ kiến thức và năng lực này là có nên dành 
quyền lựa chọn cho các cá nhân hay không. Nếu luận điểm này có 


! Dịch từ chữ Morning sickness được định nghĩa là chứng nôn mửa hay buồn 
nôn do việc đậu thai của phụ nữ. Tên y học hay dùng là nausea gravidarum. 
*Morning sickness”. Wikipedia. Truy cập 30/12/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Morning_ sickness>. 

236 


nghĩa là xã hội nói chung không nên can gián vào đường lối của nghiên 
cứu và sự sáng tạo của công nghệ mới dựa trên nghiên cứu như thê, thì 
nó sẽ loại ra ngoài một cách có hiệu quả vai trò bất kỳ của các cân nhắc 
về nhân bản hay đạo đức về mặt điều tiết sự phát triển khoa học. 


Điều thiết yếu, thật ra đó là một trách nhiệm, là việc chúng ta tự nhận 
thức một cách tỉnh táo thận trọng hơn nhiều về những gì và lý do mà 
chúng ta đang phát triển. Nguyên lý cơ bản là càng có các can thiệp 
sớm hơn trong quá trình nhân quả, thì càng hiệu quả hơn trong việc 
ngăn chận các hậu quả khôn lường. 


Đề tuần tự đáp lời cho các thử thách trong hiện tại và tương lai, chúng 
ta cần một mức độ cao chưa từng thấy của việc nỗ lực tập thể. Một 
phần của giải pháp là đảm bảo răng một lượng to tát hơn của đại chúng 
năm được lối tư duy khoa học và một hiểu biết về các phát hiện khoa 
học then chốt, đặc biệt là những việc có quan hệ mật thiết trực tiếp đến 
xã hội và đạo đức. Ngành giáo dục cần cung ứng không chỉ việc rèn 
luyện về các sự kiện thực nghiệm của khoa học mà cả một cách kiểm 
tra về mối quan hệ giữa khoa học và xã hội nói chung, bao gồm các vấn 
đề đạo đức nảy sinh bởi các khả năng công nghệ mới. Nền giáo dục 
khẩn thiết này phải được định hướng từ các nhà khoa học cũng như là 
người thường, sao cho các nhà khoa học duy trì được một hiểu biết 
rộng rãi hơn về văn hóa, xã hội và các phân nhánh đạo đức của công 
việc mà họ đang tiến hành. 


Vì rằng các rủi ro cho thế giới thì rất cao nên các quyết định về đường 
lối nghiên cứu, xử lý thế nào với tri kiến của chúng ta, và những khả 
năng công nghệ nào nên được phát triển thì không thể giao hết vào 
trong tay của các nhà khoa học, các mối quan tâm thương mãi, hay các 
viên chức chính quyên. Rõ ràng ở tầm mức xã hội, chúng ta cần đặt ra 
các lằn biên giới hạn. Nhưng những cân nhắc này không thê chỉ đến từ 
một mình các ủy ban nhỏ, bất kê là chúng khả dĩ có uy tín hay chuyên 
môn đến mức nào. Chúng ta cần sự tham gia của công chúng trên một 
mức độ cao hơn nhiều, đặc biệt là trong hình thức tranh luận và bàn 


237 


thảo, dù là qua các phương tiện truyền thông, hội đàm công cộng, hay 
hành động áp lực của các nhóm thường dân. 


Các thử thách ngày nay thật to tát - và sự nguy hiểm của việc lạm dụng 
công nghệ ở mọi nơi, kéo theo một tiềm năng thảm họa cho toàn thê 
nhân loại - Điều đó tôi cảm thấy cần có một kim chỉ nam về đạo đức để 
chúng ta có thê dùng chung mà không sa lầy vào các khác biệt về học 
thuyết. Một nhân tố mấu chốt là chúng ta cần một tầm nhìn tổng thể và 
hợp nhất ở mức xã hội nhân văn vốn nhận biết được bản chất liên hệ 
tương hỗ nền tảng giữa tất cả các sinh thể và môi trường. Một kim chỉ 
nam như thế phải kế thừa việc bảo tồn tính nhạy cảm của nhân loại và 
sẽ luôn tùy thuộc vào chúng ta trong việc ghi nhớ các giá trị nền tảng 
về con người. Chúng ta phải quyết khởi tâm chống lại mỗi khi khoa 
học — hay bất kỳ hoạt động của con người nào trong vấn đề như vậy — 
vượt qua làn ranh tự vệ của nhân loại, và chúng ta phải chiến đấu để 
duy trì sự nhạy cảm mà nếu khác đi thì nó rất đễ bị xói mòn. 


Làm thế nào để ta tìm ra kim chỉ nam đạo đức này? Chúng ta phải bắt 
đầu bằng việc đặt niềm tin vào sự tốt đẹp cơ bản của bản chất con 
người, và chúng ta cần neo chặt niềm tin đó vào một số nguyên lý về 
đạo đức phố dụng và nền tảng. Các nguyên lý này bao gôm một sự 
công nhận về tính quý giá của cuộc sống, một hiểu biết về nhu cầu của 
sự cân bằng hài hòa trong thiên nhiên và sự vận dụng của điều này như 
là một tín vật cho sự định hướng về tư duy và hành động của chúng ta, 
và — trên hết — là nhu cầu để bảo đảm răng chúng ta giữ vững lòng từ ái 
như là động lực chủ chốt cho tất cả nỗ lực của mình và răng lòng từ ái 
đó được kết hợp với một nhận thức rõ ràng về tầm nhìn xa rộng hơn, 
bao gồm cả các hậu quả về lâu về dài. Nhiều người sẽ đồng ý với tôi 
rằng những giá trị đạo đức này vượt lên trên sự phân rẽ của những 
người có hay không có tín ngưỡng và là cốt yêu cho phúc lợi của toàn 
thể nhân loại. Bởi vì thực tại nối kết tương hỗ sâu sắc của thế giới ngày 
nay, chúng ta cần liên hệ đến các thử thách mà chúng ta đối diện như là 
một gia đình nhân loại duy nhất hơn là như là các thành viên của các 
quốc gia, các chủng tộc, hay tôn giáo riêng biệt. Nói cách khác, một 


238 


nguyên lý cần thiết là tỉnh thần về tính thống nhất của toàn thể loài 
người. Một số người có thể phản đối rằng điêu này là không thực tế 
nhưng liệu chúng ta có được lựa chọn nào khác hay không? 


Tôi tin chắc rằng điều đó là có thê được. Sự thật là bất kể sự sống của 
chúng ta trong hơn nửa thế kỷ của thời đại hạt nhân, chúng ta vẫn chưa 
tận diệt chính mình là điều đã cho tôi niềm hy vọng lớn lao. Nếu chúng 
ta quán chiếu sâu xa, thì đó không phải là sự tình cờ, chúng ta sẽ tìm 
thấy các nguyên lý đạo đức này trong trung tâm của tất cả các truyền 
thống tinh thân chính. 


Trong việc phát triển một hoạch định đạo đức với sự chú trọng đến 
ngành tân di truyền học, thật vô cùng quan trọng để cấu trúc tư duy của 
chúng ta trong bối cảnh rộng lớn nhất khả dĩ. Trước tiên chúng ta phải 
nhớ đến tính mới mẻ của lãnh vực này và các khả năng tân kỳ mà nó 
cống hiến, cũng như là suy tưởng về sự thấu hiểu ít ỏi của chúng ta về 
điều mà ta biết đến. Giờ đây chúng ta đã đọc được hoàn toàn bộ gen di 
truyền của người, nhưng có thể cần đến nhiều thập niên để biết được 
đầy đủ các chức năng của tất cả các gen riêng lẻ và các mối quan hệ 
tương hỗ giữa chúng, chưa kể đến các hiệu quả về sự tương tác của 
chúng đối với môi trường. Chúng ta hiện tập trung quá mức lên tính 
khả thi của một kỹ thuật đặc biệt, các kết quả trước mắt hay ngắn hạn 
của nó, và hiệu ứng gì mà nó có thể có đến sự tự do của cá nhân. Tất 
cả những điều này là các quan tâm hợp lệ, nhưng chúng chưa đủ. Tầm 
ảnh hưởng của chúng còn quá hẹp, so với chính quan niệm về bản chất 
con người đang có nguy cơ bị đánh mất. Vì nội hàm có ảnh hưởng thật 
bao quát của những đổi mới này, chúng ta cần khảo sát tất cả các lãnh 
vực của sự sinh tồn của con người mà công nghệ gen có thể có liên 
quan lâu dài đến chúng. Số phận của loài người, và có tất cả sự sông 
trên hành tính này, năm trong tay chúng ta. Đối mặt với ân sỐ to tát, 
chẳng lẽ không tốt hơn khi phạm sai sót do thận trọng thay vì tiễn hành 
làm biến dạng dòng tiến hóa của con người theo chiều hướng gây tổn 
hại bất khả phục hồi? 


230 


Một cách yêu lược, trách nhiệm đạo đức của chúng ta phải bao gồm các 
nhân tố then chốt sau đây. Thứ nhất, chúng ta phải kiểm tra lại động cơ 
của mình và bảo đảm răng nên tảng của nó là lòng từ bi. Thứ nhì, 
chúng ta phải gắn liền mọi vấn đề bất kỳ với mối quan tâm đến tìm 
nhìn rộng lớn nhất khả đĩ, bao gồm không chỉ đặt hoàn cảnh của vấn đề 
vào trong bức tranh hoạt dụng của nhân loại rộng lớn hơn mà còn chú 
trọng đến cả các hậu quả ngăn hạn và lâu dài. Thứ ba, khi áp dụng ly 
luận của mình để hướng đến một vấn đẻ, chúng ta phải cảnh giác để 
bảo đảm rằng mình duy trì sự trung thực, tự tỉnh thức, và không thiên 
vị; nếu không thì sự nguy hiểm là chúng ta có thể trở thành nạn nhân 
của việc tự lừa dối. Thứ tư, đối mặt với bất kỳ thử thách thật sự nào về 
đạo đức, thì chúng ta phải có trách nhiệm trong một tính thần khiêm 
tốn, công nhận không chỉ về các giới hạn vê tri kiến của mình (cả 
trường hợp cá nhân lẫn tập thể) mà còn về khả năng dễ bị tồn hại khiến 
trở thành lạc lối trong bối cảnh của một thực tại thay đổi chóng vánh 
như vậy. Cuối cùng, tất cả chúng ta — các khoa học gia và xã hội nói 
chung — phải nỗ lực đảm bảo rằng trong bất kỳ tiến trình hành động 
nào, thì chúng ta sẽ ghi tạc trong tâm thức mục tiêu chính về sự phúc 
lạc của con người như là một tổng thê và của hành tỉnh mà chúng ta cư 
trú. 


Địa cầu là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Với hiểu biết khoa học hiện 
tại, thì đây khả dĩ là hành tinh duy nhất có thể hỗ trợ cho sự sống. Một 
trong những tri kiến mạnh mẽ nhất mà tôi được trải nghiệm là ảnh chụp 
lần đầu tiên từ không gian của trái đất. Hình ảnh của một hành tỉnh 
xanh lam trôi bồng bẻnh trong không gian sâu thắm, tỏa sáng như trăng 
rằm trong một đêm quang đãng, đã đem đến trong tôi một nhận thức 
mạnh mẽ rằng tất cả chúng ta quả đều là các thành viên của một gia 
đình duy nhất cùng sẻ chia chung một mái nhà nhỏ bé. Tôi đã chìm 
ngập trong cảm xúc thật nực cười về nhiều bất đồng và tranh cãi khác 
nhau nội trong gia đình nhân loại này. Tôi đã thấy sự vô bổ đến thế 
nào khi bám chấp một cách ngoan có vào các dị biệt khiến gây chia rẽ 
chúng ta. Từ tầm nhìn này một người sẽ cảm thấy tính dễ gãy vỡ và dễ 
hư hại của hành tỉnh của chúng ta và sự choán chỗ khiêm tốn của nó 


240 


trên một quỹ đạo nhỏ bé xếp giữa Kim tỉnh và Hỏa tỉnh trong không 
gian bao la vô tận. Nêu chúng ta không chăm lo cho ngôi nhà này, thì 
chúng ta có trách vụ nào khác đê lo trên trái đât này nhỉ? 


Chương T10: Kết Luận: Khoa Học, Tâm Linh, 
và Nhân Loại 


s@ 


241 


Nhìn lại quãng đời 70 năm của cuộc sống, tôi thấy rằng sự gặp gỡ cá 
nhân mình với khoa học đã bắt đầu khi mình còn trong một thê giới hầu 
như hoàn chưa có khoa học, nơi mà công nghệ dường như đã là sự kỳ 
diệu. Tôi cho rằng niềm đam mê của mình trong khoa học vẫn còn 
dừng nghỉ trên sự ngạc nhiên với những kỳ diệu về điều mà nó có thể 
thành tựu. Từ những điểm ban đầu này, cuộc hành trình vào khoa học 
đã dẫn dắt tôi đến với các vấn đề thật phức tạp, như là tác động của 
khoa học lên sự hiểu biết của chúng ta về thế giới, năng lực của nó để 
chuyên hóa cuộc sống con người và chính trái đất mà chúng ta đang 
sống, và tình trạng đạo đức tiến thoái lưỡng nan đáng kinh khiếp mà 
những khám phá mới của nó đặt ra. Nhưng người ta không thể và 
không nên quên sự kỳ diệu và đẹp đẽ của những gì đã được làm cho có 
thể thành hiện thực. 


Sự thấu suốt của khoa học đã phong phú hóa nhiều khía cạnh của thế 
giới quan Phật giáo của tôi. Lý thuyết tương đối của Einstein với các 
thí nghiệm suy tưởng sống động của nó, đã cung cấp một kết cấu kiểm 
tra một cách thực nghiệm lên sự nắm bắt giáo thuyết Long Thụ về tính 
tương đối của thời gian. Bức tranh chỉ tiết lạ thường về động thái của 
các hạt hạ nguyên tử ở các mức khoảnh khắc đã làm rõ thêm giáo pháp 
của đức Phật về bản chất vô thường chóng vánh của vạn vật. Sự phát 
hiện về gen di truyền nêu bật thêm cho quan điểm Phật giáo về tính 
bình đẳng nền tảng của tất cả chúng sinh về tất cả chúng sinh. 


Đâu là vị trí của khoa học trong nỗ lực của toàn thê nhân loại? Nó đã 
khảo sát mọi thứ từ con amoeba' nhỏ nhất cho đến hệ thống thần kinh 
sinh học phức tạp của con người, từ sự hình thành của vũ trụ và sự xuất 
hiện của sự sống trên trái đất cho đến chính bản chất của vật chất và 
năng lượng. Khoa học thật là ngoạn mục trong việc thám hiểm thực 
tại. Nó không chỉ cách mạng hóa kiến thức của chúng ta mà còn mở ra 
những con đường lớn cho việc hiểu biết. Nó đã bắt đầu thâm nhập vào 


! Thường được dịch thành a-míp là một động vật nguyên sinh đơn bào. 
"Amoeba (genus)”. Wikipedia. Truy cập 01/01/2010 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Amoeba_ (genus)>. 

242 


trong vấn đề phức tạp của ý thức — tức là tính năng chủ chốt khiến 
chúng ta là loài hữu tình. Câu hỏi là liệu rằng khoa học có thê cung cấp 
một hiểu biết đầy đủ về toàn thể phổ hàm của thực tại và sự hiện diện 
của con người hay không. 


Từ quan điểm Phật giáo, một hiểu biết đầy đủ về con người không chỉ 
cống hiến một lời giải thích mạch lạc về thực tại, các giá trị của chúng 
ta về việc năm bắt nó, và vị trí của ý thức mà còn bao hàm TỘI Sự thấy 
biết rõ ràng về cách mà chúng ta nên hành động. Trong mẫu hình hiện 
tại của khoa học, chỉ có kiến thức nào được dẫn xuất từ phương pháp 
thực nghiệm chặt chẽ được chống đỡ bởi quan trắc, suy luận, và kiểm 
nghiệm mới có thể được xem là có hiệu lực. Phương pháp này bao 
gồm việc sử dụng định lượng và đo lường, khả năng lập lại [của thí 
nghiệm], và chứng thực bởi những người khác. Nhiêu khía cạnh của 
thực tại cũng như là một số yếu tố then chốt về nhân cách của con 
người, như là khả năng phân biệt tốt xấu, tâm linh, sáng tạo nghệ thuật 
— một số trong những điều này chúng ta hầu như để đánh giá về nhân 
cách — thì lại không thê tránh khỏi bị loại ra ngoài nội hàm của phương 
pháp [khoa học] này. Tri thức khoa học, như vị trí của nó hiện nay, là 
không toàn mãn. Tôi tin rằng việc công nhận sự thật này và chấp nhận 
rõ ràng các giới hạn của tri kiến khoa học là một điều thiết yếu. Chỉ 
bởi sự công nhận như thế thì ta mới có thể nhận thức một cách chân 
chính nhu cầu hợp nhất khoa học với toàn bộ tri kiến của nhân loại. 
Nếu không, khái niệm của chúng ta về thế giới bao gồm cả sự tồn tại 
của chính chúng ta, sẽ bị giới hạn trong các sự kiện nào được viện dẫn 
bởi khoa học, dẫn đến một thế giới quan sâu nặng về chủ trương quy 
giảm, chủ nghĩa vật chất, và ngay cả chủ nghĩa hư vô. 


Tôi không có vấn đề gì với chủ nghĩa quy giảm như thế. Có nhiều phát 
triển to tát của chúng ta quả đã được tạo ra bởi việc áp dụng cách tiếp 
cận quy giảm vôn được đặc tả nhiều trong thí nghiệm và phân tích khoa 
học. Vấn đề nảy sinh là khi chủ trương quy giảm trở thành một phương 
pháp cốt lõi, thì nó sẽ chuyển biến thành lập trường siêu hình học. Có 
thể hiểu được răng điều này phản ánh một xu hướng thông thường để 


243 


quy các giá trị về một chung cuộc, nhất là khi một phương pháp đặc 
biệt có hiệu quả cao. Trong một ấn dụ mạnh mẽ, kinh Phật nhắc nhở 
chúng ta rằng khi một người nào đó chỉ ngón tay mình đến mặt trăng, 
thì chúng ta không nên ngó vào đầu ngón tay mà hãy ngó đến mặt trăng 
vốn đang được chỉ ra. 


Xuyên suốt sách này, tôi hy vọng đã tạo ra được một tình huống mà 
người ta có thể nhìn nhận khoa học một cách nghiêm túc và chấp nhận 
giá trị về các khám phá thực nghiệm của nó mà không tán thành chủ 
nghĩa vật chất khoa học. Tôi đã tranh luận về nhu cầu và trách nhiệm 
về một thế giới quan đặt nền tảng trên khoa học, nhưng phải là nền 
khoa học không phủ nhận sự phong phú của bản chất nhân loại cũng 
như là giá trị của các cơ chế về hiểu biết vốn khác với khoa học. Tôi 
nói điều này là vì tín tâm mạnh mẽ rằng có một sự nối kết bản năng 
giữa việc hiểu biết có tính khái niệm về thế giới, khả năng quan sát về 
sự hiện hữu của con người và năng lực của khả năng đó, cùng với các 
giá trị đạo đức vốn hướng dẫn cho sự ứng xử. Cách chúng ta quan 
niệm về mình và thế giới xung quanh như thê nào thì có thể không giúp 
ích gì nhưng lại có ảnh hưởng đến thái độ và các quan hệ của chúng ta 
với các chúng sinh thành viên khác và với thế giới mà chúng ta đang 
sống. Đây là điều cốt yêu của vẫn đề đạo đức. 


Các khoa học gia có một trách nhiệm đặc biệt, một trách nhiệm về đạo 
đức trong việc đảm bảo rằng khoa học sẽ phụng sự cho các quyền lợi 
của nhân loại trong cách tốt nhất khả dĩ. Điều mà họ thực hiện trong 
các phân môn đặc biệt của họ có năng lực gây ảnh hưởng đến cuộc 
sống của tất cả chúng ta. Vì các lý do lịch sử nào đó, mà các nhà khoa 
học hưởng một tầm mức cao về sự tín nhiệm công chúng hơn là các 
chuyên nghiệp khác. Đó là sự thật, dẫu sao, thì sự tín nhiệm này không 
còn là lòng tin tuyệt đối. Đã có quá nhiều thảm kịch liên hệ hoặc trực 
tiếp hoặc gián tiếp đến khoa học và công nghệ vì sự tin cậy vào khoa 
học được duy trì vô điều kiện. Trong đời của tôi, chúng ta chỉ cần nghĩ 


244 


đến Hiroshima, Chernobyl, đảo Three Mile, hay Bhopall trong nội 
dung về các thảm họa hạt nhân và hóa học, và sự thoái hóa của môi 


! Hiroshima (/*Z §rñ) là thành phố lớn nhất của vùng Chũgoku thuộc phía 
Tây đảo Honshũ, nước Nhật. Đây là thành phố đầu tiên trên thế giới bị tiêu 
hủy do bom nguyên tử mang tên *Little Boy” (dịch nghĩa "Thằng Bé”) được 
quân đội Hoa Kỳ dùng phi cơ B-29 thả vào ngày 6 tháng 8 năm 1945 khi thế 
chiến thứ 1I đã gần kết thúc. Con số tổn thất vào khoảng 90.000 đến 140.000 
người chết và khoảng 96% các ngôi nhà của thành phố bị hủy hoại hoàn 
toàn. 


Chernobyl (dopHo6wnn), là thành phố thuộc phía Bắc Ukraine trong địa 
phận Kiev Oblast gần giáp giới nước Bạch Nga (Belarus). Thành phố này đã 
phải di tản vào 1986 do thảm họa bởi lò phản ứng hạt nhân Chernobyl cách 
đó khoảng 14,5 km. Ngày 26 tháng 4 năm 1986, lò phản ứng số 4 đã phát 
nổ 4 công nhân chết ngay lập tức. Sau đó 36 giờ cư dân sống và làm việc tại 
đó đã được lệnh di tản và hầu hết đều không trở về. 


Tai nạn tại Đảo Three Mile [nghĩa là "Ba Dậm”] một phần gây ra là do các 
lõi trong lò phản ứng bị chảy trong đơn vị số 2 (là một lò phản ứng dùng 
nước nặng). Tai nạn tại Trạm Phát Điện Hạt Nhân đảo Three Mile là tai nạn 
tôi tệ nhất trong lịch sử công nghiệp phát điện hạt nhân cho thương mãi của 
Hoa Kỳ khiến cho thải ra môi trường khoảng 481 PBq khí phóng xạ nhưng 
đặc biệt nguy hại là vào khoảng 740 GBq là chất phóng xạ iodine-131 


Bhopal đã từng là thủ đồ và cơ quan đầu não của nội các địa phận Bhopal 
của bang Madhya Pradesh thuộc nước Ấn. Thành phố này nổi tiếng với nhiều 
hô nước được mệnh danh là thành phố của các hồ nước và cũng là một thành 
phố "sinh thái” nhất trong nước Ấn. Vào đêm 3 tháng 12 năm 1984, một 
lượng khí cực độc methyl isocyanate đã bị rò rỉ và thoát ra từ nhà máy sản 
xuất thuốc diệt trùng Union Carbibe. Sự kiện khí rò rỉ này đã là một trong 
những thảm họa tôi tệ nhất lịch sử công nghiệp khiến hàng ngàn người bị 
thiệt mạng và nhiều ngàn người khác phải gánh các vấn đề sức khỏe như là 
tàn tật tâm lý và thần kinh, mù lòa vân vân. Các xáo trộn về hô hấp, thị giác 
và xúc giác trở nên phổ biến và tỉ lệ hư thai còn rất cao. 

*Atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki”, "Chernobyl Disaster”, "Three 


Mile Island accident”, hay "*Bhopal”. Truy cập 01/01/2010 
245 


trường — bao gồm sự suy kiệt của tầng ozonel — trong số các khủng 
hoảng sinh thái. 





Thành Phô Hiroshimna sau khi bị dội bom nguyên tử 


<http://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_bombings_of_Hiroshima_and_ Nagasaki 
> 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_ disaster> 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Mile_Island_accident> 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Bhopal>. 


! Tâng Ozone là một lớp khí quyển của trái đất có chứa một mật độ Ozone 
tương đối cao. Tâng này hấp thụ từ 90% đến 93% các sóng ánh sáng cực 
tím (ultraviolet) của mặt trời vốn có khả năng gây tổn hại cho sự sống trên 
trái đất. Nó thuộc một phần của tầng bình lưu (stratosphere) trên độ cao 
khoảng từ 10 km đến 50 km. Tầng ozone được phát hiện bởi hai nhà vật lý 
Pháp Charles Fabry và Henri Buisson vào năm 1913. Tầng ozone có thể bị 
bào mỏng và làm xẹp bởi các xúc tác như NO, N;O, OH, nguyên tử Cl và Br; 
nồng độ cao của Cl và Br đáng kể do lượng hợp chất halogen hữu cơ nhân 
tạo đặc biệt là chlorofluorocarbons (CFCs) and bromofluorocarbons. 
*Ozone layer”. Wikipedia. Truy cập 01/01/2009 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone>. 

246 


Lời kêu gọi của tôi là hãy hòa nhập tâm linh của chúng ta, cùng với sự 
phong phú tràn đầy và thiện tính đơn thuần của các giá trị nhân bản, 
vào dòng diễn tiến của khoa học và sự định hướng của công nghệ trong 
xã hội con người. Một cách cốt lõi, khoa học và tâm linh, dù khác biệt 
trong các cách thức tiếp cận, vẫn chia sẻ cùng một chung cuộc, đó là sự 
hoàn thiện hơn của nhân loại. Ở mức độ cao đẹp nhất, thì khoa học 
được thúc đây bởi một sự truy tầm cho việc hiểu biết nhằm giúp dẫn 
dắt chúng ta đến với hưng thịnh và hạnh phúc to tát hơn. Trong ngôn 
ngữ nhà Phật, loại khoa học này có thể được mô tả như là trí huệ có nền 
tảng và được hòa nhập với từ bị. Tương tự, tâm linh là cuộc hành trình 
đi vào các nguồn tài nguyên nội tâm, với mục tiêu tìm hiểu chúng ta là 
ai, ý nghĩa sâu xa nhất cũng như là phát hiện ra cách sống thuận với 
mẫu mực lý tưởng cao đẹp nhất khả dĩ. Điều này cũng chính là sự hợp 
nhất giữa trí huệ và từ bi. 


Từ việc xuất hiện của khoa học hiện đại, nhân loại vẫn sống còn qua 
một giao ước giữa tâm linh và khoa học như là hai nguồn quan trọng vê 
tri thức và phúc lạc. Đôi khi mối quan hệ này đã khá gần gũi — một loại 
tình bằng, hữu - trong những lúc khác nó lại lãnh đạm, với nhiều phát 
hiện về bất khả tương hợp của hai bên. Ngày nay, trong thập niên đầu 
của thế kỷ thứ 21, khoa học và tâm linh lại có tiềm năng để được gần 
gũi nhau hơn bao giờ hết, và để bắt tay nỗ lực cộng tác với tiềm năng 
xa rộng nhằm hỗ trợ nhân loại chạm mặt với các thử thách ở phía trước. 
Chúng ta tất cả hãy cùng chung nhau trong việc này. Xin cho mỗi 
người trong chúng ta, như là thành viện của gia đình nhân loại, nhận 
lấy trách nhiệm về nghĩa vụ đạo đức để biến sự cộng tác này thành khả 
thi. Đây là lời kêu gọi thành khẩn của tôi. 


247 


248 


